Cốt Tủy 
Các kinh căn bản Phật Giáo 


Tập I: Nguyên Thủy 
Tập II: Phát Triển 


tk 


t: 





Phố Nguyệt, 2006 


Mục Lục 
Các kinh căn bản Phật Giáo 
Tập I: Nguyên Thủy 
1.Tinh yêu Kinh Sáu Xứ 
2. Tinh yếu Đại Kinh Sáu Xứ 
3. Cốt tủy Pháp Tứ Niệm Xứ 
4. Yếu chỉ kinh Nhất Dạ Hiền Giả 
5. Đặc tánh của Tâm và Pháp 
6. Pháp Chánh Niệm lúc ĐI Đứng 
7. Thiền Tịnh Độc Cư 
8. Pháp Chánh Trí lúc Cận Tử 
9. Minh Sát Tuệ 
10. Kinh Pháp Môn Căn Bản 
11. Pháp Chánh Tri Kiến 
12.. Quán Hơi Thở: Thiền Đốn Ngộ của PG Nguyên Thủy 
Tập II: Phát Triển 
1. Cốt tủy Kinh Kim Cang 
2. Cốt tủy kinh Lăng Nghiêm 
3.Pháp Thê Nhập Tri Kiến Phật 
4. Cốt tủy của kinh Viên Giác 
5. Pháp Tu Chứng kinh Hoa Nghiêm 
6. Pháp Trực Chỉ Minh Tâm Kiến Tánh Thành Phật 
7. Nghĩa Chơn Thật 
8. Pháp Vô Niệm: Đốn Giáo của Lục Tổ 


9. Cốt tủy kinh Duy Ma Cật 


10. Cái Nhìn Bát Nhã Tâm Kinh qua Lăng Kính Thời Không 
11. Pháp Niệm Phật Niệm Chú 
12. Thể Nhập Chân Trí: Giải Thoát Tri Kiến 


tt ®% 
Phần Giới thiệu 


Đề biết được cứu cánh Giác ngộ Giải Thoát của Phật Giáo, nhận thức được phần cốt tủy 
các kinh mà Phật dạy là cả một vấn đề hết sức tinh tế và nhiêu khuê trong, tiến trình tư 
duy sâu sắc và hành trì cân mật mới có cơ may hiểu được phần nào đệ nhất nghĩa của lời 
Phật dạy từ nguyên thủy khi Phật còn tại thế, qua các kinh mà các vị Bồ Tát ghi lại, hoặc 
diễn dịch theo ý của Phật. Một quan điểm khách quan mà nói, các kinh dù nguyên thủy 
hay phát triển, cốt tủy Giác Ngộ được Cứu Cánh và Giải Thoát khỏi dòng Tâm Thức vẫn 
đục vốn hệ lụy đến sanh diệt luôn lôi kéo con người mãi trầm luân trong bề khổ bến mê, 
thì các kinh Ấy, dù đại thừa hay phát triển, dù xuất xứ ra sao khi chúng được diễn đạt 
đúng ý chỉ của Phật nói, thì không có gì cần phê phán. Thật ra ngay các kinh nguyên thủy 
đi nữa, đâu phải là Phật viết ra, chỉ là những vị Bồ Tát, Tỳ Kheo đệ tử trực tiếp ghi lại lời 
Phật dạy mà thôi, cho nên chấp vào văn tự giả lập mà nghi ngờ thì e không hợp lý mà chỉ 
xem coi ý nghĩa của kinh hay đệ nhất nghĩa mà Phật đã dạy có hợp lý hợp tình trong vấn 
đệ giác ngộ giải thoát hay không. Hơn nữa những vị đệ tử từ nhiều thế hệ dốc lòng tu tập 
theo Pháp Phật đã có những thành tựu và kinh nghiệm, truyền lại, diễn đạt ý chỉ của Phật 
qua các pháp môn, kinh sách âu cũng là kho báu cho hậu học nghiên cứu, học hỏi cái nào 
đúng hợp với chân lý thì theo, cái nào không hợp chớ vội thực hành và cần nghiên cứu 
thêm. Trong các kinh căn bản của Phật Giáo, để nghiên cứu dễ dàng, phần Tâm Lý Phật 
Giáo hay lý luận khoa học, tưởng cũng cần thiết giúp thêm cho việc hiệu rõ và thâm cứu 
kinh sách. Phương pháp là làm sao hiệu được lời Phật dạy, giải tỏa những dòng tâm thức 
vân đục đề đạt được chơn trí hay bản tâm, đó là chánh trí chánh niệm, nên trong các kinh 
thường có phần phân tách kết câu của tâm thức, hoặc đặc điểm của Chơn Tâm (Chơn 
Trí). Phật dạy thì đầy đủ mọi trình độ căn cơ mọi khía cạnh trong đời sống COn người, 
nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp, phần cốt tủy chỉ nói lên tiến trình phương pháp giác ngộ 
giải thoát mà thôi. Còn những phần khác của các kinh sách, các nhà đạo học, trí giả đã 
quảng diễn rất nhiều, nên không cần đẻ cập đến. Giới thiệu các kinh căn bản Phật Giáo 
dù Nguyên Thủy hay Phát Triển với dụng ý của Phổ Nguyệt là muốn đưa độc giả cùng 
chia sẻ những sự nhất quán của các kinh Phật trong đệ nhất nghĩa của chúng theo ý chỉ 
của Phật. 


Cao kiến và sự chỉ dẫn của những vị trưởng thượng, đạo học, hoặc trí giả rất cần thiết 
cho việc phát triên Phật hoc trong thời đại ngày nay. Thành thật câu chúc quý độc giả 
thân tâm thường an lạc. 


Phổ Nguyệt, 2006 


Tập I: Nguyên Thủy 


t: 


1. Tỉnh Yếu của Kinh Sáu Xứ 


Thật là một điều hi hữu và quí giá vô cùng khi đọc và hiểu được kinh Sáu Xứ, chính Phật 
đã giảng rõ ràng cho đệ tử của Ngài phải nhận xét lục căn, lục trần và lục thức, và các kết 
cấu của nó; đồng thời nhận định pháp hành một cách lôgíc và sâu sắc. Chúng ta dù trình 
độ nào cũng có thê hiểu được. Từng bậc, hành giả có thê từng bước leo lên nắc thang trí 
tuệ, vượt khỏi loại trí thức thường tình, vốn mang nhiều hệ lụy với dòng lục thức (tâm 
thức) luôn trôi chảy từng sát na sanh diệt. Pháp hành đệ nhất nghĩa dễ dàng và đơn giản 
cho tri thức cũng như thực dụng từ những khái niệm căn bản Phật Pháp trong kinh. 


Thật vậy, trước hết chúng ta cần hiểu rõ các đặc tính của Lục Căn, Lục Trần và Lục 
Thức, từ đó mới có thê phát hiện những tri thức thiết thực cho mọi hành giả khao khát 
đến Phật học cũng như pháp hành một cách cụ thê mà thâm thúy.Theo HT. Thích Minh 
Châu dịch phần Tóm lược của kinh Sáu Xứ: ' ' Thế Tôn nói như sau: -- Sáu nội Xứ cần 
phải được biết. Sáu ngoại xứ cần phải được. biết. Sáu thức thân cần phải được biết. Sáu 
xúc thân cần phải được biết. Sáu thọ thân cần phải được biết. Sáu ái thân cần phải được 
biết." Đó là cốt tủy của kinh. 


Tâm Thức cần phải được biết 


Sáu căn: Nhãn, Nhĩ, Tỉ, Thiệt, Thân, Ý cần phải được biết, tức là sáu nhân cần thiết để 
tạo sự hòa hợp với sáu trần cần phải biết, là sáu đwuyên tức Sắc, Thinh, Hương Vị, Xúc, 
Pháp mà khởi lên sáu quả cần phải biết,tức sáu thức Nhãn thức, Nhĩ thức, Tĩ thức, Thiệt 
thức, Thân thức, Ý thức. Lục thức còn gọi là Tâm thức. Sự gặp gở ba pháp của căn, trần, 
thức là xức. Do duyên xúc là £:ø. Do duyên thọ là đi. Khi được nói đến "Sáu ái thân cần 
phải được biết", chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ sáu. 


Tính Vô Ngả. 


Tự ngã thì thường hằng, không sanh không diệt hay không thay đôi. Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, 
Thân, Ý có sanh diệt đã được thấy. Lục căn không phải là tự ngã. Cho nên lục căn vô 
ngã. Lục Trần cũng sanh diệt, nên lục trần vô ngã. Lục thức cũng sanh diệt, nên lục thức 
vô ngã. Nói khác đi nhân không có thực thể, duyên cũng vậy, không có thực thể, do đó 
quả cũng không có thực thể. Lục căn, lục trần, lục thức đã thấy, không có thực thể, tức là 
chúng vô ngã. Từ đó, có thê nói, do sự gặp øở của ba pháp căn trần thức là xúc; duyên 
xúc là thọ; duyên thọ là ái. Vậy các pháp đều không có tự ngã. Chủ thể là mắt là vô ngã, 
sắc là khách thể cũng vô ngã, thì nhãn thức hay tâm thức làm sao có được tự ngã. Nói 
chung, chủ thê tức lục căn là nhân duyên với lục trần là duyên hay môi trường tiếp xúc 
mới khởi sanh lục thức hay tâm thức. Vì lục căn, lục trần, lục thức, xúc, thọ, và ái đều có 
sanh diệt như đã thấy, nên chúng hay thay đổi, sai lầm và không có thật thê hay là không 
có tự ngã. Vậy các pháp đều vô ngã. 


Đoạn diệt thân kiến 


Các pháp nhân duyên trên đều sanh diệt như đã thấy, là vô ngã. Con đường đưa đến sự 
tập khởi của thân kiến cho rằng pháp này là của tôi, pháp này là tôi, pháp này là tự ngã 
của tôi là sai lầm. Sau đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt của thân kiến. Muốn đoạn 
diệt thân kiến cần phải quán pháp này không phải là của tôi, pháp này không phải là tôi, 
quán pháp này không phải là tự ngã của tôi, quán thọ không phải là của tôi, quán thọ 
không phải là tôi, quán thọ không phải là tự ngã của tôi. 


Ba độc tùy miên 


Phật đã nói, Này các Tỷ-kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự 
gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất 
lạc thọ. Vị ấy do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, trú ở ái trước. Tham tùy miên 
của vỊ ấy tùy tăng. Vịâ ấy do cảm xúc khổ thọ, mà sầu muộn, than van, than khóc, đập 
ngực, rơi vào bất tỉnh. Sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc 
thọ, mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diỆt, vị ngọt, sự nguy hiểm MS xuất ly 
khỏi cảm thọ ấy, vô minh tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này các Tỷ-kheo, vị ấy chính do 
không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ 
thọ, do không nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khô bất lạc thọ, không đoạn tận vô 
minh, không làm cho mình khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau 
khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ- 
kheo, do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên 
lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên thân và do duyên 
các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên 
ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khô thọ, hay 
bất khổ bất lạc thọ. Vịâ ấy do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, trú ở ái trước, tham 
tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị â ấy do cảm xúc khổ thọ mà sầu muốn, than van, than khóc, 
đập ngực, rơi vào bắt tỉnh; sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bất 
lạc thọ, mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diỆt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô minh tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này các Tỷ-kheo, vị ấy 
chính do không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tây trừ sân tùy miên đối 
với khổ thọ, do không nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, không đoạn 
tận vô minh, không làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người châm dứt 
đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra.(HT. Thích Minh Châu Việt dịch} 


Đoạn tận ba độc 


Muốn đoạn tận ba độc, hành giả cần phải biết quán nhãn thức và nhĩ thức. Sự gặp gở của 
ba pháp của nhãn thức và ba pháp của nhĩ thức là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, 
khổ thọ hay bất khô bất lạc thọ mà không có quan niệm gì về khổ hay lạc thọ là đã đoạn 
tận ba độc. Như lời Phật dạy, "VỊ ấy cảm xúc lạc thọ, mà không hoan hỷ, tán thán, trú ở 
ái trước; tham tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ, mà không sầu 
muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh; sân tùy miên của vị ấy không tùy 
tăng. VỊ â ấy cảm xúc bất khô bắt lạc thọ, mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diỆt, vị 
ngọt, sự nguy hiêm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô minh tùy miên của vị ấy không tùy 


tăng. Này các Tỷ-kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do tây trừ 
sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, 
đoạn tận vô minh, làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt 
đau khổ, sự kiện như vậy xảy ra." (HT. Thích Minh Châu Việt dịch) 


Giải thoát 


Phật giải rõ ràng pháp giải thoát, "Này các Tỷ-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yếm ly mắt, yêm ly các sắc, _yêm ly nhãn thức; yêm ly nhãn xúc, yêm ly thọ, yêm ly ái. VỊ 
ấy yêm ly tai, yếm ly các tiếng, yêm ly mũi, yếm ly các hương; yếm ly lưỡi, yếm ly các 
vị; yêm ly thân, yếm ly các xúc; yếm ly ý, yếm ly các pháp; yêm ly ý thức, yếm ly ý xúc, 
yêm ly thọ, yêm ly ái. 


Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết: 
”Fa đã được giải thoát”. Và vị ây tuệ tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong 
khi sự thuyêt giảng này được nói lên, tâm của sáu mươi Tỷ-kheo ây được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc không có châp thủ." (HT. Thích Minh Châu Việt dịch) 


Giải thóat là xa lìa mọi sai lầm của các pháp của tâm thức, không bị xúc thọ ái ràng 

buộc. "trong sự giải thoát là sự hiểu biết." Thật vậy, sự hiểu biết sáng suốt, là tuệ tri, là cái 
biết vô thời không, trong sát na hiện tiền. Khi hành giả tuệ tri (biết của Trí) về lục căn, 
lục trần, hay lục thức, Tâm thức và không có thời gian, thì xúc, thọ, ái không có kẻ hở để 
khởi sanh. Như hành giả quán, " tuệ tri ' Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa" thì dòng tâm thức ngừng chảy (vô thời 
không), tức là không suy nghĩ thêm quan niệm, hay tư tưởng gì về tâm thức đó. Khi xúc, 
thọ, ái không khởi sanh trong tâm, thì đoạn được thân kiến cũng như chúng không ràng 
buộc và gây ba độc, thì lúc ây được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Kết Luận 


Xuyên qua pháp học về tâm thức mà Phật đã giảng rõ ràng mọi nhân duyên khởi lên mà 
sanh. Dòng tâm thức luôn trôi chảy theo thời gian mà duyên theo xúc, thọ, ái gây ra thân 
kiến, ba độc. Ba pháp kết thành tâm thức vì chúng không có tự thể hay vô ngã, chúng 
thay đổi luôn, nên chúng dễ bị nhận thức sai lầm vì duyên xúc thọ và ái lôi cuốn theo thời 
gian từng sát na sanh diệt luôn không ngừng nghỉ. Phật đã dạy, đoạn diệt thân kiến, đoạn 
tận ba độc là pháp hành đề trở nên phạm hạnh, vẫn chưa đủ mà phải thực hành pháp giải 
thoát mới rửa sạch mọi sai lầm của dòng tâm thức đang trôi chảy làm cho tâm thức không 
còn trở lui trạng thái vẫn đục nữa. 


Tham khảo 


Kinh Sáu Xứ. HT. Thích Minh Châu Việt dịch, đăng trên website Trung Tâm Phật Giáo 
Chùa Việt Nam tại Houston, 


phần Kinh Tạng: http://www.vnbc.org/TTPG/ 


2. Tỉnh Yếu của Đại Kinh Sáu Xứ 


Đại Kinh Sáu Xứ là tiễn trình nhận diện như thật như chân lục căn, lục trần, lục thức, 
cũng như duyên sanh từ chúng.Kiễn thức, tư duy hay niệm khởi v.v... mà không được ứuệ 
tri hay biết một cách sáng suốt, vô thời gian để được chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
niệm, v.v...thì thật là uỗng phí cho sự tu tập theo kinh này. Một điều căn bản nhất cho 
hành giả mới bước vào ngưỡng cửa Phật Pháp là năm bắt được Pháp học cũng như Pháp 
hành mà biết rõ ràng thực tướng của lục căn, lục trần, lục thức từ đó mới có thể tri nhận 
đúng và phân biệt chân và vọng đề tránh mọi sai lầm trong nhận thức. 


Trước khi phân tích và nhận diện phân côt tủy của Đại Kinh Sáu Xứ, tưởng cũng cân 
triên khai một sô nhận thức vê kêt câu của lục căn, lục trân, và lục thức, đê từ đó quảng 
diễn vân đê dê dàng hơn. Chăng hạn, 


I. Kết câu của tâm thức 
a). Nhận Diện (Sensation). 


Ngũ giác quan là phương tiện tiếp xúc với trần cảnh để nhận diện ảnh hay hay bóng dáng 
của trần cảnh. Đó là chúng ta cảm giác được hình ảnh của sự vật qua ngũ giác quan mà 
thôi. Thí dụ, khi ta thấy con bò là thấy hình ảnh con bò ở võng mạc của mắt mà thôi. Đó 
là CẢM GIÁC. Nhắc lại, (Về thị giác) khi ta nhìn con bò, hình ảnh con bò hội tụ ở võng 
mạc của mắt, truyền dân bởi thị giác thần kinh lên não, lúc đó ta mới nhận diện được hình 
ảnh con bò. Khi có thời gian thì sự vật chạy dài trong không gian, với ảnh ta vừa thấy đó 
không còn là ảnh thật nữa (Sắc tức thị không: Sắc lập tức (Một sát na) biến thành không 
thật nữa. Hề có thời gian thì có không gian. Sự vật huyễn hóa theo thời gian và ảnh không 
còn thật trong không gian. Vậy, khi nhận diện được hình ảnh (thấy), ấn tượng chắn động 
lực(nghe), không khí hay hơi (ngửi), ấn tượng kích thích (nêm), hình ảnh tiếp giáp của da 
hay cơ thê (xúc) là thê không của đối tượng qua tiền ngũ căn. Thí dụ, như thị giác, sự vật 
chiếm cứ trong không gian (hư không) một dung thể không: sự vật và dung thể không của 
nó khắng khít nhau như một, thì thể không của nó là hình ảnh sự vật được hội tụ ở võng 
mạc mắt khi mắt nhìn sự vật. Do đó khi thấy Sự Vật cụ thê ở trong không gian là thấy hình 
ảnh của nó ở võng mạc của mắt mà thôi. 


b). Nhận Thức (Perception). 


Khi chúng ta cảm giác hình ảnh sự vật thì lúc đó chúng ta mới nhận biết được (perceive) 
tên sự vật. Sự vật có tên mà ta nhận thức đó là GIÁC THƯC (hay Tâm Thức: 
ConscIousness hay Perception) chạy dài theo thời gian. Khi nhận thức ngay niệm đầu một 
sát na và không có kéo dài thời gian nữa là ta có giác thức nguyên sơ (niệm đầu) hay là 
chơn thức (pure perception or true consciousness). Hình ảnh con bò là thê không được 
nhận thức bởi tâm trí (tâm trí cũng cùng thể không.) Tâm và vật đồng thê không, nên sự 
nhận thức mới thành hình. Lục căn phôi hợp với lục trần (thê không) sanh ra lục thức. 

Lục thức không có thực thê, Phật gọi là lục tặc, vì thức là nghiệp. Dòng tâm thức luôn 
trôi chảy không ngừng nghỉ. Nó không có khởi điểm cũng như kết thúc và nó dính nhiều 
pháp trần làm cho dòng tâm thức luôn ô nhiễm và vần đục. 


c). Tri Thức (Cognition). 


Trong đời sống hằng ngày, ta thường nhận thức (perceive) sự vật bằng ngũ giác quan 
(senses). Khi ta tri nhận (cogn1ze) sự vật đã nhận thức, ta có tri thức (Cognition). Trong 
quá trình tri nhận sự vật trong hiện tại CVới cảm giác), quá khứ hay tương lai (với ý thức), 
cả ba thời chúng ta tri nhận được sự vật mới có GIÁC TRÍ (hay Tâm Trí). Giác Trí nây là 
Tư Tưởng, Suy Nghĩ, Lý Luận v.v. theo thời gian. Nó là sự lập lại của tâm thức hay tri 
nhận các thức nên nó tạo ra nghiệp thức. Nên ta có thể gọi là tâm duyên ý mã vì tư tưởng 
chúng ta lúc nào cũng ấn hiện trong tâm trí từng giây từng phút liên tục, chỉ trừ có những 
động lực khác hay pháp môn có khả năng chận dừng được vọng tưởng đó. 


c). Giác Trí Tuệ (Pure Cogmition). 


Khi Phật thành đạo là do đạt được Trí Tuệ hay Giác Trí Tuệ thì các pháp giải thoát được 
thiết lập thực hành Giác Trí Tuệ trong các thời thiền tập. Thực ra Giác Trí Tuệ có thê 
thực hiện trong tứ oai nghi. Vậy Giác Trí Tuệ là trí nhận đầu nguồn của Giác Trí và xa ha 
nó ngay. Nói rõ hơn là khi chúng ta nhận thức niệm đầu của Cảm Giác (Sensation) đề có 
Giác Thức nguyên sơ (Pure Perception hay first consciousness), lập tức tri nhận Giác 
Thức nguyên sơ ấy đề được Giác Trí (Cognition là Giác Trí có thời gian) và xa lìa giác trí 
ngay mới có Giác Trí Tuệ (Vô thời gian). Vì Giác Trí Tuệ là Tri Thức Nguyên Thủy 
(Pure Cognition) của Chân Trí (Vô thời không). Thí dụ, chúng ta thấy con voi là giác 
thức hay tâm thức, vì thấy hình ảnh đối tượng hay con vật trước (Cảm Giác) rồi nhận 
thức (perceive) con vật đó là con voi (hay biết được là con voI, biết nầy thấy biết của căn, 
luôn luôn đi kèm theo cảm giác, nên thấy con voi, biết tên đối tượng là cái thức hay tâm 
thức hay giác thức. Nên thức là thực tại duyên khởi hay giả danh mà thôi). Rồi chúng ta 
tri nhận (dùng ý trí) giác thức â ấy đề có giác trí. Vậy khi chúng ta nhận thức niệm đầu của 
con voi (thấy biết con voi đầu tiên) là ta có giác thức nguyên sơ, lập tức ta trí nhận (Hay 
Biết: Cognize chớ không phải là perceive) giác thức nguyên sơ ấy đề có giác trí tuệ và 
phải xa lìa cái biết ấy nữa thì mới có giác trí tuệ toàn diện. 


H. Cốt Tủy của Kinh 
a). Bài giảng của đức Thế Tôn: 


-- Này các Tỷ-kheo, không biết, không thấy như chơn mắt, không biết không thấy như 
chơn các sắc, không biết không thấy như chơn nhãn thức, không biết không thấy như 
chơn nhãn xúc; do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, 
không biết không thấy như chơn cảm thọ ấy, vị ấy ái trước đối với mắt, ái trước đối với 
các sắc, ái trước đối với nhãn thức, ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ, vị ấy ái trước đối với cảm thọ ấy. 


Khi vị ấy trú, quán sát vị ngọt, bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẫn đi đến 
tích trữ trong tương lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm sự 
hoan lạc chỗ này, chỗ kia; ái ấy được tăng trưởng; những thân ưu não tăng trưởng; những 
tâm ưu não tăng trưởng; những thân nhiệt não tăng trưởng; những tâm khô não tăng 
trưởng. Vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ.(HT.Thích Minh Châu Việt dịch) 


1). Vô Minh. 


Đầu tiên Phật giải về nhản căn sắc trần và nhãn thức theo thường tình. Chúng ta nhìn 
một vật thì không thấy không biết như chơn mắt, không thấy không biết như chơn các 
sắc, không thấy không biết như chơn nhãn thức vì chúng ta chưa hiểu được chơn mắt, 
chơn các sắc, và chơn nhãn thức như thê nào? Thật ra, Chơn mắt, chơn sắc, và chơn nhãn 
thức là một khi nhìn một vật gì thì sử dụng một lần mà thôi. Nếu dùng tiếp hay kéo dài 
thời gian là một vật đó đã huyễn hóa hay mắt, sắc (vật), hay thấy (nhãn thức) không còn 
nguyên thủy sử dụng mà đã xài qua rồi, không còn mắt củ, vật đầu tiên, thấy nguyên sơ 
cũng bị xúc thọ ái lăn trôi theo thời gian mà có những khái niệm, niên mắt, sắc, thấy đã 
biến thể. Nói chung, trong Trí (hay Tâm) chúng ta đều có chứa sẵn biểu hiện Trí Năng, 
Tình Năng và Hoạt Năng, nên dây thần kinh dân truyền lên não hình ảnh của chơn sắc từ 
chơn mắt đề có chơn nhãn thức thì đồng thời đã xúc chạm dây thần kinh thị giác, có nhân 
nhãn xúc; do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bất lạc thọ. Vì 
chúng ta không thấy không biết chơn cảm thọ như thường tình, mà có ái trước (ái đã có 
trong A Lại Da thức) đối với mắt (mắt lập lại), ái trước đối với các sắc (hình ảnh có sẵn 
tích tụ) và ái trước đối với nhãn xúc (Xúc có sẵn trong trong A-Lai-Da Thức: ký ức). Từ 
đó do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ , bất khổ bắt lạc thọ mà ái trước đối 
với cảm thọ ẫy. 


Khi chúng ta nhận thức và quán sát vị ngọt, chấp vào ái trước (ký ức), rồi sự hệ lụy và 
say đắm nên năm thủ uẫn được tích trử trong tương lai. Ái ấy tái sanh, ưa thích ngũ dục. 
Thủ Hữu là tìm cầu và giữ lấy những thú vui và tham luyến, sanh thân ưu não, thân nhiệt 
não, và tâm khổ não. Nên tạo nên những cái có, chính những cái sở hữu này là những 
nghiệp. Cảm thọ thân khổ và tâm khổ. 


Tóm lại, nếu không thấy không biết như chơn lục căn, chơn lục trần và chơn lục thức thì 
những hệ lụy và say đắm cũng xãy ra tương tự như trên.Nói cách khác, không thấy không 
biết chơn lục căn, lục trần, lực thức là thê cách nhận thức sự vật một cách vô minh của 
tâm thức thường tình. 


2). Chơn Trí. 


Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mắt, thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết 
như chơn nhãn thức, thấy và biết như chơn nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc 
thọ, khô thọ hay bắt khổ bất lạc thọ, thấy và biết như chơn cảm thọ â ấy; vị ấy không ái 
trước đối với con mắt, không ái trước đôi với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, 
không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay 
bất khổ bắt lạc thọ; vị ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. 


Khi vị ấy trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẫn đi 
đến tàn diệt trong tương lai. Và ái của vị Ấy, đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, 
tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia; ái ấy được đoạn tận; những thân ưu não của vị ấy được 
đoạn tận; những tâm ưu não được đoạn tận; những thân nhiệt não được đoạn tận; những 
tâm nhiệt não được đoạn tận; những thân khổ não được đoạn tận; những tâm khổ não 
được đoạn tận; vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc (HT. Thích Minh Châu Việt dịch) 


Kế đến, Phật giải về nhản căn sắc trần và nhãn thức theo chơn trí. Chúng ta nhìn một vật 
thì thầy và biệt như chơn mất, thây biệt như chơn các sắc, thây biệt như chơn nhãn thức 
vì chúng ta đã hiêu được chơn mắt, chơn các sắc, và chơn nhãn thức theo thật tướng của 


chúng như đã trình bày trên. Chơn mắt, chơn sắc, và chơn nhãn thức là một khi nhìn một 
vật gì thì sử dụng một lần mà thôi (vô thời gian). Nếu không kéo dài thời gian thì vật đó 
còn nguyên thủy: nó-là-nó tại đó và lúc đó, vô thời không hay mắt, sắc (vật), hay thấy 
(nhãn thức) vần còn chơn nguyên, thấy biết không bị xúc thọ á ái lăn trôi theo thời gian mà 
có những khái niệm, nên mắt, sắc, thấy biết không thay đổi, cô định. Nói chung, trong 
Trí (hay Tâm) chúng ta đều có chứa săn biểu hiện Trí Năng, Tình Năng và Hoạt Năng, 
nên dây thần kinh dân truyền lên não hình ảnh của chơn sắc từ chơn mắt để có chơn nhãn 
thức thì đồng thời đã xúc chạm dây thần kinh thị giác, có nhân nhãn xúc; do duyên nhãn 
xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ. Vì chúng ta thấy biết chơn cảm 
thọ không có thời gian, nên không có ái trước (trong A Lại Da thức) đối với mắt (mắt 
không lập lại), không có ái trước đối với các sắc (hình ảnh các sắc có sẵn tích tụ) và ái 
trước đối với nhãn xúc (Xúc có sẵn trong A-Lai-Da Thức: ký ức). Từ đó do duyên nhãn 
xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, bất khô bất lạc thọ mà không có ái trước đối với cảm 
thọ ây. 


Khi chúng ta nhận thức và quán sát vị ngọt, không chấp vào ái trước (ký ức), không có sự 
hệ lụy và say đắm nên năm thủ uân không được tích trử trong tương lai. Ái ấy không thể 
tái sanh, và không ưa thích ngũ dục. Không có Thủ Hữu thì lấy gì tìm cầu và giữ lấy 
những thú vui và tham luyến thì thân không ưu não, thân không nhiệt não, và tâm không 
khổ não. Nên thân tâm không thủ hữu gì cả. Cảm thọ thân và tâm không có ưu khổ, được 
an lạc. 


Tóm lại, nếu thấy biết như chơn lục căn, chơn lục trần và chơn lục thức thì những hệ lụy 
và say đăm không xãy ra. Nói cách khác, thây biệt chơn lục căn, lục trân, lực thức là thê 
cách nhận thức sự vật một cách sáng suôt vô thời không; đó cũng là sự nhận thức của 
chơn trí. 


3. Bát Chánh Đạo . 


Kiến gì như chơn của vị Ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn của vị Ấy, tư duy 
ấy là chánh tư duy. Tĩnh tấn gì như chơn của vị ấy, tỉnh tân ấy là chánh tỉnh tấn. Niệm gì 
như chơn của vị ây, niệm ấy là chánh niệm. Định gì như chơn của vị Ấy, định ấy là chánh 
định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ây được thanh tịnh tốt đẹp. Và Thánh 
đạo Tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập. (HT. 
Thích Tâm Châu Việt dịch) 


Theo Phật, Cảm, Nghĩ, và Làm (Tình năng, Trí năng, và Hoạt năng) như chơn như thật là 
sự thấy biết vô thời gian, làm cho tâm trở nên trong sáng. Chánh Kiến là cái thấy như 
chơn pháp ấy. Chánh Tư Duy là sự suy tư như chơn pháp ấy. Chánh Niệm là nhớ (không 
có vọng khởi) như chơn của pháp ấy. Chánh Định là sự vắng lặng tịch tĩnh như chơn 
pháp Ấy. Chánh Nghiệp là sự chơn chánh nghề nghiệp.Chánh Ngữ là sự lời nó chơn 
chánh hài hòa. Chánh Mạng là nuôi mạng sống băng thức ăn tinh khiết. Thánh Đạo Tám 
Ngành này (Bát Chánh Đạo) được tu tâp và phát triển sung mãn thì thân tâm thường an 
lạc. 


4). Thượng Trí (Giác Trí Tuệ) 


Thánh đạo Tám ngành này như vậy, bốn niệm xứ đi đến tu tập và phát triển sung mãn; 


bốn chánh tinh tấn cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn; bốn như ý túc cũng đi đến 
tu tập và phát, triển sung mãn; năm căn cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn; năm 
lực cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn; bảy giác chỉ cũng đi đến tu tập và phát 
triển sung mãn. Và nơi vị ây, hai pháp này được chuyền vận song hành: Chỉ và Quán. 

Với thượng trí, vị ấy liễu tri những pháp cân phải liễu tri với thượng trí. Với thượng trí, vị 
ấy đoạn tận những pháp cần phải đoạn tận với thượng trí. Với ¡thượng trí vị ấy, tu tập 
những pháp cần phải tu tập với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy chứng ngộ những pháp 
cần phải chứng ngộ với thượng trí. 


Và này các Ty-kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí ? Cần phải trả 
lời là năm thủ uân, tức là sắc thủ uẫn, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ 
uân. Những pháp này là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí.(HT. Thích Minh 
Châu Việt dịch) 


Sống theo Bát Chánh Đạo như vậy, thì bốn niệm xứ (thân bất tịnh, Thọ thị khổ, Tâm vô 
thường, Pháp vô ngã) được tu tập và phát triển sung mãn. Bón Chánh Tính Tấn (Tinh tấn 
phát triên những điều thiện lành chưa phát sanh, Tĩnh tắn tiếp tục phát triển những điều 
thiện lành đã phát sanh, Tinh tắn ngăn ngừa những điều á ác chưa phát sanh, Tĩnh tấn dứt 
trừ những điều ác đã phát sanh) được tu tập và phát triển sung mãn. Bốn Như Ý Túc (Dục 
Như Ý Thần Túc, Niệm Như Ý Thần Túc, Tinh Tấn Như Ý Thần Túc, Tư Duy Như Ý 
Thần Túc) được tu tập và phát triển sung túc.Năm căn (Nhãn, Nhĩ, Tĩ, Thiệt, Thân) được 
tu tập và phát triển sung mãn. Năm lực ((Tín lực, Tĩnh tấn lực, Niệm lực, Định lực, Huệ 
lực) được tu tập và phát triển sung mãn. bảy giác chỉ (Trạch Pháp Giác Chi, Tinh Tấn 
Giác Chi, Hỷ Giác Chi, Khinh An Giác Chi, Niệm Giác Chi, Định Giác Chi, Xả Giác 
Chỉ) được tu tập và phát triển sung mãn. Hai pháp là: Chỉ và Quán dược chuyền vận song 
hành. Với thượng trí những pháp nào cần phải đơạn tận vàcần phải tu tập với thượng trí. 
Với thượng trí hành giả chứng ngộ những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí. 


Đặc biệt những pháp cần phải liễu tri với thượng trí là năm thủ uân: Sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức. Vì năm thủ uân là những pháp cốt cán của con người cần phải thông suốt. 


5). Pháp Thể Nhập Thượng Trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn tận với thượng trí ? Vô minh và 
hữu ái, những pháp này cân phải đoạn tận với thượng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải tu tập với thượng trí ? Chỉ và Quán, 
những pháp này cân phải tu tập với thượng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí ? Minh và 
giải thoát, những pháp này câu phải chứng ngộ với thượng trí.(Lời thuyêt của Đức Thê 
Tôn) 


Như chúng ta đã biết chơn trí, hay là thượng trí là những nhận thức chơn thật. Vô minh 
và hữu ái là những pháp cần phải đoạn tận. Pháp Chỉ và Quán cần phải tu tập. Chỉ có 
nghĩa là đình chỉ, quán là quán đạt. Như vậy chỉ quán là đình chỉ vọng niệm để quán đạt 
chân lý. Khi cơ thể ngừng nghỉ là “Chỉ,.” vô thời gian. Khi tâm đang nhìn thấy một cách 
rõ ràng là “Quán," thấy và biết như thật như chơn. Được Minh Tâm và Giải thoát khỏi Vô 
minh đó là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí. Thấy con bò liền biết con bò 


và xa lià cái biết đó thì ta có Thượng Trí. Nói khác đi là nhận thức niệm đầu (Thấy) một 
đôi tượng đê có giác thức nguyên sơ. Tri nhận (B¿é£) giác thức (hình ảnh thây) là ta có 
Chơn Trí hay Thượng Trí. 


6). Tu Tập Bát Chánh Đạo với Thượng Trí 


Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn tai; này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mũi; 
này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn lưỡi; này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn 
thân; này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn ý: này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn 
các pháp; này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn ý thức; này các Tỷ-kheo, thấy và biết 
như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ; thấy 
và biết như chơn cảm thọ ấ ây, nên vị ây không ái trước đối với ý, không ái trước đối với 
các pháp, không ái trước đối với ý thức, không ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc 
này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bắt khổ bất lạc thọ; vị ấy không ái trước đối với cảm 
thọ â Ấy... tâm khổ não được đoạn tận. Vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiến gì như chơn 
của vị ấy, kiến ấ Ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn của vị ấy... hoạt mạng của vị ấy đi 
đến thanh tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn 
cho vị ấy. Do sự tu tập Thánh đạo Tám ngành này như vậy... Và này các Tỷ-kheo, thế nào 
là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí ? Minh và giải thoát, những pháp này 
cần phải chứng ngộ với thượng trí. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


Tựu chung, lục căn, lục trần, lục thức. bát chánh đạo, hay tất cả các pháp, khi thấy biết 
các pháp như chơn như thật như kê trên đều là sự nhận thức sáng suốt của Thượng Trí. 
Do sự tu tập Bát Chánh Đạo như vậy. hành giả cần chọn những pháp cần phải được 
chứng ngộ với thượng trí để được Minh Tâm và Giải Thoát khỏi Vô Minh. 


HI. Kết Luận 


Nếu nhận thức đúng lục căn lục trần và lục thức như chơn như thật thì làm gì có nghiệp 
quả khổ não. Nên thấy và biết như chơn lục căn, thấy và biết như chơn lục trần, thây và 
biết như chơn lục thức, thấy và biết Bát Chánh Đạo, hay tất cả các pháp nào đều nhận 
thức theo thượng trí, thì màn vô minh không còn bao phủ tâm trí, nên không có dây nhân 
duyên nào trói buộc. Vì khi ta thấy và biết chơn thật là ta nhận thức ngay thực thê sự vật, 
không thêm không bớt; vật là vật, ngoài vật không thêm thuộc từ nào cả. Vì không có 
thời gian, dòng tâm thức không lăn trôi, nên sự vật không có duyên khởi hay biến thể 
nào, thì làm gì có xúc thọ ái thủ hữu. Tu tập theo pháp Chỉ Quán là ưu việt nhất để có 
chơn trí hay thượng trí. Đó là lúc được tâm minh và giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử. 


Tham khảo 


Kinh Sáu Xứ. HT. Thích Minh Châu Việt dịch, đăng trên website Trung Tâm Phật Giáo 
Chùa Việt Nam tại Housfton, 


phần Kinh Tạng: http://www.vnbc.org/TTPG/ 


3. Cốt Tủy Pháp Quán Tứ Niệm Xứ 
Kinh Trung Bộ 


Đề có thể lảnh hội yếu chỉ của Thiền Nguyên Thủy, một pháp môn độc nhứt để hành giả 
mới bắt đầu tu tập Phật đạo cho đến khi đạt cứu cánh, phải cân mật học hỏi kinh Trung 
Bộ, và nhứt là mục I0 kinh tứ niệm xứ, một loại kinh căn bản cho những phật tử dù sơ 
khai hay thuần thục. Trích dẫn lời Phật dạy trong kinh và từ đó rút ra được cương lỉnh đề 
tu tập và thiền tập là điều thực tiễn và quan thiết nhứt cho mọi hành giả. 


L. Kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya 
The Miđdle Length Discourses of the Buđdha 


HT. Thích Minh Châu Dịch Việt 


TẬP I 

10. KINH NIỆM XỨ 
(Satipatthàna Sutta) 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị 
của xứ Kuru. Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
-- Này các Ty-kheo. 


Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: 
-- Bạch Thê Tôn. 


Thế Tôn thuyết như sau: 

-- Này các Ty-kheo, đây là con đường độc nhât đưa đên thanh tịnh cho chúng sanh, vượt 
khỏi sâu não, diệt trừ khô ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niêt-bàn. Đó là Bôn Niệm 
xử. 


Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sông quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; sông quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 


(Quán thân) 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân? Này các Tỷ-kheo, ở 
đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngôi kiết già, 
lưng thắng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 
Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô đài”; hay thở ra dài, vị ấy tuệ trI: "Tôi thở ra đài”; 
hay thở vô ngăn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô ngắn"; hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra 


ngắn". "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", 
VỊ ấy tập; "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập. Này các Tỷ-kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo khi 
quay dài, tuệ tri: "Tôi quay dài" hay khi quay ngắn, tuệ tri: "Tôi quay ngắn". Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Ty-kheo thở vô dài, tuệ tri: “Tôi thở vô dài"; hay thở ra dài, tuệ tri: "Tôi 
thở ra dài"; hay thở vô ngắn, tuệ tri: "Tôi thở vô ngắn"; hay thở ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở 
ra ngắn". "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập; "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ây tập; "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống 
quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay 
sông quán tánh diệt tận trên thân; hay sông quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây”, 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi, tuệ tri: "Tôi đi", hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng”, hay 
ngôi, tuệ tri: “Tôi ngôi", hay năm, tuệ tri: "Tôi năm". Thân thê được sử dụng như thê nào, 
VỊ ây tuệ tri thân như thê ây. 


Vị â ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy 
sống quán thân trên nội thân, ngoại thân; hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ây sông quán tánh sanh diệt trên thân. 
"Có thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy là Ty-kheo sông quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm; 
khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình 
đang làm; khi mang áo Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang 
làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang 
làm. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay 
sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay sống. quán tánh diệt tận trên thân; hay sông quán tánh sanh diệt trên thân. "Có 
thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và v vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy là Ty-kheo sông quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho 
đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này: 
“Đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, túy, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phần, mật, đàm mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu". Này các Tỷ-kheo, cũng như 
một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo 


đã xay rồi. Một người có mắt, đồ các hột ấy ra và quán sát: "Đây là hột gạo, đây là hột 
lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên trên cho đến đảnh 
tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này: "Đây là tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, 
ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu". 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân, hay 
sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay sông quán tánh diệt tận trên thân; hay sông quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân 
đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và 
vị Ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như 
vậy là Tỷ-kheo sông quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt 
các giới: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. Này các Tỷ-kheo, 
như một người đồ tế thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tế giết một con bò, ngôi cắt 
chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân 
này về vị trí các giới và vê sự sắp đặt các giới: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa 
đại và phong đại”. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay 
sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân 
đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và 
vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như 
vậy là Tỷ-kheo sông quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một 
ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ-kheo 
quán thần ây như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt 
khỏi tánh chất ấ ấy" ỳ 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống 
quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay 
sông quán tánh diệt tận trên thân; hay sông quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây” : 
vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Ty-kheo sông quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị 
các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó 
ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ-kheo quán thân ấy như 
sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 


Như vậy vị ấy sông quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống 
quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay 


sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây” ; 
vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Ty-kheo sông quán thân trên thân. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với 
các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột 
lại... với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, 
còn được các đường gân cột lại... với các bộ xương không còn dính thịt, dính máu, còn 
được các đường gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này 
chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương 
bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỷ-kheo quán 
thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
tánh chất ấy". 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay 
sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ây sông quán tánh sanh diệt trên thân. 
"Có thân đây", vị ây sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này 
các Tý-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ 
còn toàn xương trăng màu vỏ ốc... chỉ còn một đống xương lâu hơn ba năm... chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo quán thân ấ Ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống 
quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay 
sông quán tánh diệt tận trên thân; hay sông quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây”, 
vị ây sông an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và 
vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như 
vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


(Quán thọ) 


Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ? Này các Tỷ-kheo, 
ở đây Tỷ-kheo khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri: “ôi cảm giác lạc thọ"; khi cảm giác khổ thọ, 
tuệ tri: "Tôi cảm giác khổ thọ"; khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác bất 
khổ bất lạc thọ”. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri: ”Iôi cảm giác lạc thọ 
thuộc vật chất"; hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác lạc 
thọ không thuộc vật chất". Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ tri: "Tôi cảm giác 
khổ thọ thuộc vật chất"; hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: "Tôi cảm 
giác khổ thọ không thuộc vật chất". Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, 
tuệ tri: "Tôi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ thuộc vật chất"; hay khi cảm giác bất khổ bất lạc 
thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: "Tôi cảm giác bất khô bát lạc thọ không thuộc vật chất". 


Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay 


sống quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị Ấy sống quán tánh sanh khởi trên các 
thọ, hay sông quán tánh diệt tận trên các thọ; hay sông quán tánh sanh diệt trên các thọ. 
"Có thọ đây", vị ây sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ. 


(Quán tâm) 


Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống quán tâm trên tâm? Này các Tỷ-kheo, ở 
đây, Tỷ-kheo, với tâm có tham, tuệ tri: "âm có tham”; hay với tâm không tham, tuệ tri: 
“âm không tham". Hay với tâm có sân, tuệ tri: ”“[âm có sân”; hay với tâm không sân, 
tuệ tri: "Tâm không sân”. Hay với tâm có si, tuệ tri: "Tâm có s1"; hay với tâm không sI, 
tuệ tri: "Tâm không si". Hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri: "Tâm được thâu nhiếp". Hay với 
tâm tán loạn, tuệ tri: ”“Fâm bị tán loạn”. Hay với tâm quảng đại, tuệ tri: ”“Iâm được quảng 
đại"; hay với tâm không quảng đại, tuệ tri: "Tâm không được quảng đại". Hay với tâm 
hữu hạn, tuệ tri: "âm hữu hạn”. Hay với tâm vô thượng, tuệ tri: "Tâm vô thượng". Hay 
với tâm có định, tuệ tri: "Tâm có định"; hay với tâm không định, tuệ tri: "Tâm không 
định". Hay với tâm giải thoát, tuệ tri: "Tâm có giải thoát"; hay với tâm không giải thoát, 
tuệ tri: "Tâm không giải thoát”. 


Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống 
quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm; hay sông quán 
tánh diệt tận trên tâm; hay sông quán tánh sanh diệt trên tâm. "Có tâm đây”, vị ây sông an 
trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo sống quán tâm trên tâm. 


(Quán pháp) 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các Tỷ-kheo, ở 
đây, Tỷ-kheo sông quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các Tỷ-kheo, 
thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triển cái? Này các Tỷ- 
kheo, ở đây, Tyỷ-kheo nội tâm có ái dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi có ái dục”; hay nội tâm 
không có ái dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi không có ái dục”. Và với ái dục chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với ái dục đã sanh nay được đoạn diỆt, vị ấy tuệ tri như 
vậy; và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như 
vậy. 


Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri: "Nội tâm tôi có sân hận”; hay nội tâm không có sân hận, 
tuệ tri: "Nội tâm tôi không có sân hận”. Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diỆt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với 
sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay nội 
tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ tri: "Nội tâm tôi có hôn trằm thụy miên”; hay nội tâm 
không có hôn trầm thụy miên, tuệ tri: "Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên". Và với 
hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với hôn trầm thụy 
miên đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với hôn trầm thụy miên đã 
được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có trạo 
hối, tuệ tri: "Nội tâm tôi có trạo hối"; hay nội tâm không có trạo hồi, tuệ tri: "Nội tâm tôi 


không có trạo hối". Và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với 
trạo hối đã sanh nay được đoạn dIiỆt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với trạo hối đã được đoạn 
diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có nghi, tuệ tri: 
"Nội tâm tôi có nghi”; hay nội tâm không có nghị, tuệ tri: "Nội tâm tôi không có nghĩ”. 
Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với nghi đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, VỊ ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. "Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sông quán pháp trên các 
pháp đối với năm triền cái. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uân. 
Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uân? 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: "Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. Đây là thọ, 
đây là thọ tập, đây là thọ diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng tập; đây là tưởng diệt. Đây là 
hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt”. 
Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ây sông quán tánh sanh 
khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sông quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sông quán pháp trên các 
pháp đối với năm thủ uấn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại 
xứ. Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối VỚI sấu nội 
ngoại xứ? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do duyên 
hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ây tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị Ấy tuệ tri như 
Vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như 
vậy. 


Tỷ-kheo tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng... tuệ tri mũi và tuệ tri các hương... tuệ tri lưỡi... và 
tuệ tri các vị... tuệ tri thân và tuệ tri các xúc, tuệ tri ý và tuệ tri các pháp; do duyên hai 
pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, 
vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, VI ấy tuệ tri như vậy; và 
với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sông quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. "Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 


trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp đôi với sáu nội ngoại xứ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 
Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bảy Giác 
chi? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo nội tâm có niệm giác chị, tuệ tri: "Nội tâm tôi có 
niệm giác chi"; hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ tri: "Nội tâm tôi không có ý nệm 
giác chỉ". Và với niệm giác chỉ chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với 
niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Hay Tỷ-kheo nội tâm có trạch pháp giác chi... (như trên)... hay nội tâm có tinh tấn giác 
chị... (như trên)... hay nội tâm có hỷ giác chi... (như trên)... hay nội tâm có khinh an giác 
chi... (như trên)... hay nội tâm có định giác chi... (như trên)... hay nội tâm có xả giác chị, 
tuệ tri: "Nội tâm tôi có xả giác chi"; hay nội tâm không có xả giác chị, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có xả giác chỉ". Và với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như 
vậy, và với xả giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị cấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ây sông quán tánh sanh 
khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sông quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sông không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sông quán pháp trên các 
pháp đối với Bảy Giác chỉ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị ấy sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đề. Này 
các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đế? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: "Đây là Khổ"; như thật tuệ tri: "Đây là 
Khô tậ tập"; như thật tuệ tri: "Đây là Khổ diệt"; như thật tuệ tri: "Đây là Con đường đưa đến 
Khô diệt”. 


Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ây sông quán tánh sanh 
khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sông quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp đối với Bốn Thánh đề. 


(Kết luận) 


Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nêu 
còn hữu dư y, thì chứng quả Bât hoàn. 


Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như 
Vậy trong sáu: năm, trong năm năm, trong bốn năm, trong ba năm, trong hai năm, trong 
một năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt hoàn. 


Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến một năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong 
bảy tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, không 
cân gì bảy tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong sáu tháng, trong năm tháng, 
trong bốn tháng, trong ba tháng, trong hai tháng, trong một tháng, trong nửa tháng, vị ấy 
có thê chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt hoàn. 


Này các Tỷ-kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy 
ngày, vị ây có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, 
thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn 
ÌI. Pháp Thiền Tứ Niệm Xứ 


Đại để, Phật đã chỉ rõ ràng phương pháp tu tập "Tứ Niệm Xứ” về "Giới Định Tuệ" một 
thời gian từ một năm đến bảy năm có thể chứng đắc "Chánh Trí" ngay trong hiện tại, nêu 
còn hữu dư y thì chứng quả "Bắt hoàn." Pháp quán tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa 
đến thanh tịnh, vượt khỏi mhân duyên chẳng chịt khổ đau, chứng ngộ Niết Bàn. Thật ra 
thiền này là con đường "đốn ngộ," một pháp môn tuệ tri ngay thực tại điểm của dòng tâm 
thức đang trôi chảy, hay là pháp hiện tại với "tuệ quán ở nơi không động không rung 
chuyên." 


Chúng ta biết rằng trong đời sống, tâm lý được biểu hiện bằng lý trí tình cảm và hoạt 
động. Kinh qua học hỏi, va chạm trong cuôc sống, tâm chúng ta chứa đựng trong tàng 
thức những tri kiến hỗn tạp. Sáu thức ra vào sáu căn, nhân đó có tham trước muôn cảnh 
tạo thành nghiệp dữ, che khuát bản thể chơn như. Do ba độc (tham sân si) sáu giặc (lục 
thức sanh lục tặc), nên chúng ta mê hoặc và rối loạn thân tâm, trôi giạt trong sanh tử luân 
hồi, lăn lóc trong sáu đường (lục đạo: Thiên, Nhơn, A Tu La, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, và Địa 
Ngục), còn chịu cảnh khổ đau. 


Nghiệp thức như có hấp lực, lôi kéo thân khẩu ý chạy theo tâm viên ý mã của mình. Tâm 
thức theo thời gian kết tựu. Tâm vốn không thiện không ác, chỉ vì có hành (của Trí năng, 
Tình năng và Hoạt năng) nên có thức qua trung gian của tâm mà ta gọi tâm thiện tâm ác. 
Gọi như thế là ta gọi cái trạng thái của tâm. Biến thể của chơn tâm là vọng tâm. Phật 
dùng pháp quán tứ niệm xứ để loại trừ vọng tâm thì chơn tâm hiển bày. Chơn tâm là 
chánh trí. 


Đại cương tứ niệm xứ là hành trình độc nhát để hành thiền, một pháp môn giác ngộ giải 
thoát khỏi dòng bôc lưu sanh tử. Chúng ta đã biết dòng tâm thức luôn trôi chảy không 
ngừng nghỉ, đó là biến thể của chơn tâm; vậy làm sao loại ra biến thể đó tức là xa lìa 
vọng tâm chỉ nắm bắt ròng chơn tâm. Theo duy thức học hay tâm lý thường thức, sáu căn 
(nhãn nhĩ tĩ thiệt thân ý) kết hợp với sáu trần sanh ra lục thức hay là tâm thức còn gọi là 
lục tặc hay vọng tâm. Vọng tâm hay dòng tâm thức luôn trôi chảy là cái đang là không 
thể năm bắt được. Chỉ có thực tại điểm thực có trong động tác đang là thì tuệ tri có thê 


nhắm trúng và bắt gặp tại đó và lúc đó mà thôi (điểm sát na hiện tiền: vô thời không). Thí 
dụ, thấy con bò đang _ đến, ta tuệ tri (Biết) có tánh thấy, tức nhiên là khi tuệ tri ngay một 
thực tại điểm đến (tại điểm đến tại đó và lúc đó mà thôi) trong cái đang đến, vì cái con bò 
đang đến là những điểm sanh diệt từng sát na liên tục. Do đó thấy con bò đến thì ta biết 
có tánh thấy tại một điểm đến mà thôi. Cái biết đó trong một chớp mắt, thấy biết bình 
đăng, cái biết ấy kế như một điểm không có thời gian. Biết đó cũng gọi là chơn tâm vì 
không có thời gian để tâm thức trôi chảy mà có ái thủ hữu, có quan niệm thiện ác v.v.. 
hay có tư tưởng vọng tâm. Cái biết đó thật thanh tịnh, không động, không rung chuyền, là 
một điểm có thật trong dòng tâm thức (vọng tâm) và đã loại vọng tâm rồi; đó là tuệ tri 
(hay chơn tâm). 


Vậy trong đời sống hành giả phải giới luật nghiêm minh, và lúc, 

A) Ngâi Thiền, 

1) Quán Thân 

Thờ vô, biết (tuệ tri) thở vô. Thở ra, biết thở ra 

Thở vô dài, biết thở vô dài. Thở ra dài, biết thở ra dài. Thở vô ngắn, biết thở vô ngắn. 


Khi nghe tiếng động, biết nghe có tiếng động, khi không có tiếng động, biết nghe không 
có tiêng động. v.v... 


Hành giả sống quán thân trên thân: 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống 
quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay 
sông quán tánh diệt tận trên thân; hay sông quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây”, 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. (Lời Phật thuyết) 


2) Quán Thọ 


Khi cảm giác lạc thọ, hành giả biết có lạc thọ. Khi không cảm giác lạc thọ, biết không có 
lạc thọ. 


Khi cảm giác khổ thọ, biết có khổ thọ. Khi không cảm giác khổ thọ, biết không có khổ 
thọ. 


Khi có cảm giác ngứa, biệt có cảm giác ngứa, khi không có cảm giác ngứa, biêt không có 
cảm giác ngứa v.v... 


Hành giả sống quán thọ trên thọ: 


Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay 
sống quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ấy sông quán tánh sanh khởi trên các 
thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ; hay sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. 
"Có thọ đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời.(Lời 


Phật thuyết) 

3) Quán Tâm 

Quán tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm không tham, biết tâm không tham. 
Tâm có sân, biết tâm có sân. Tâm không sân, biết tâm không sân. 

Tâm có si, biết tâm có si. Tâm không si, biết tâm không si. 

Tâm thâu nhiếp, biết được tâm thâu nhiếp. Tâm tán loạn, biết tán loạn. 


Tâm được quảng đại, biết được tâm quảng đại. Tâm không quảng đại, biết tâm không 
được quảng đại. 


Tâm hữu hạn, biết tâm hữu hạn. Tâm vô thượng, biết tâm vô thượng. 

Tâm có định, biết tâm có định. Tâm không định, biết tâm không định. 

Tâm giải thoát, biết tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. v.v.. 
Hành giả sống quán tâm trên tâm 

Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống 
quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm; hay sông quán 
tánh diệt tận trên tâm; hay sông quán tánh sanh diệt trên tâm. "Có tâm đây”, vị ây sông an 


trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời.(Lời Phật thuyết) 


4) Quán Pháp 
* Đôi với năm triên cái: 


Nội tâm có ái dục, biệt nội tâm có ái dục. Nội tâm không có ái dục, biệt nội tâm không có 
ái dục. 


Ái dục chưa sanh nay sanh khởi, biết nội tâm chưa sanh nay sanh khởi. 
Ái dục đã sanh nay đoạn diệt, biết ái dục đã sanh nay đoạn diệt. 
Tương lai không sanh khởi nữa, biết tương lai không sanh khởi nữa. 


Hay nội tâm có sân hận, biệt nội tâm có sân hận. Nội tâm không có sân hận, biệt nội tâm 
không có sân hận. 


Sân hận chưa sanh nay sanh khởi. Sân hận đã sanh nay được đoạn diỆt. 
Sân hận đã đoạn diệt, biết tương lai không sanh khởi nữa. 


Nội tâm có hôn trâm thụy miên, biết nội tâm có hôn trâm thụy miên. Nội tâm không có 
hôn trâm thụy miên, biệt như vậy. 


Hay tâm hôn tầm thụy miên chưa sanh nay sanh khởi, biết tâm hôn tầm thụy miên chưa 


sanh nay sanh khởi. 


Tâm hôn tằm thụy miên đã sanh được đoạn diỆt, biết tâm hôn trầm thụy miên đã đoạn 
diệt. 


Tâm hôn trầm thụy miên đã đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa. biết tâm hôn trầm 
thụy miên đã đoạn diệt tương lai không sanh khhởi nữa. 


Nội tâm có trạo hôi, biệt nội tâm có trạo hôi. Nội tâm không có trạo hôi, biệt nội tâm 
không có trạo hôi. 


Trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, biết trạo hối chưa sanh nay sanh khởi. 
Trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, biết trạo hối đã sanh nay được đoạn dIiỆt. 


Trạo hối đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa, biết trạo hối đã được đoạn 
diệt tương lai không sanh khởi nữa. 


Nội tâm có nghi, biết nội tâm có nghi. Nội tâm không có nghi, biết nội tâm không có 
nghi. 


Nghi chưa sanh nay sanh khởi, biết nghi chưa sanh nay sanh khởi. Nghi đã sanh nay được 
đoạn diệt, biệt nghi đã sanh nay được đoạn diệt. Nghi đã được đoạn diệt tương lai không 
sanh khởi nữa, biệt nghi đã đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa. 


Rôi đên năm thủ uân, sáu nội ngoại xứ, bảy giác chị, trạch giác chi, v.v.. cũng tĩnh giác 
như vậy. 


Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sông quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. (Lời hật thuyết) 


B) Tư oai nghĩ: 


Khi đi đứng nằm ngồi luôn tĩnh giác từng cử động. Thí dụ, thấy biết, nghe biết, ngữi biết, 
nêm biệt, chạm biệt, nghĩ biệt, v.v... bao gôm hoạt động của trí năng tình năng và hoạt 
năng đêu quán bit. 


Lại nữa, này các Ty nho, Tỷ-kheo đi, tuệ tri: "Tôi đi”, hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng”, hay 
ngồi, tuệ trí: "Tôi ngôi”, hay năm, tuệ tri: "Tôi nằm". Thân thể được sử dụng như thế nào, 
vị ây tuệ tri thân như thê ây. 


VỊ ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy 
sống quán thân trên nội thân, ngoại thân; hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ây sông quán tánh sanh diệt trên thân. 
"Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 


niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời, v.v... (Lời 
Phật thuyêt). 


II. Đặc Tính của Tuệ Tri 


Tuệ tri là Biết một cách sáng suốt, trong sát na hiện tiền, vô thời không, ngay thực tại 
điểm trong dòng tâm thức (trong cái đang là: hiện tại). Muốn thấu suốt đặc tính của tuệ 
tri, chúng ta cần hiểu rỏ sự hình thành của tâm thức (vọng tâm) và chơn tâm hay chơn trí 
(tuệ trì). 


Thức và Trí. 

a). Thức 

Thức là gì? Mỗi lần nhìn một trần cảnh là có một thức qua sự ghi nhận của Tâm. 
Hiện thức ấy chỉ xuất hiện lúc ấy và dứt liền ngay, thức đó là chơn thức; qua một sát-na 
thức ấy lập lại mà ta xem như là còn lưu lại, đó là vọng thức chứ không phải là cái thức 
đầu tiên. Thấy một hình ảnh một chiếc dép quãng trên cao rơi xuông, sau nhớ lại, ảnh 
thức (đép) sau là vọng là giả. Nếu cái hiện hữu ấy khi mới thấy liên biến mất ngay, nó sẽ 
hiện hữu (trong tàng thức) không bao giờ chấm dứt. Hiện tượng vô thường không phải 
đột biến, nó nói liền nhiều điểm li ti của sát na biến diệt liên tục. Những điều mà Phật gọi 
là vọng chấp mê lầm, với Thuyết Tánh không, chúng chỉ là những hiện tượng như huyền 
như mộng. Nhận thức mà ta gọi là cụ thể, được đi đôi với một tên gọi nào đó, không có 
tên gọi thì đối tượng không là gì cả. Đối tượng được đặt tên không phải là đối tượng trực 
quán của chân trí. Như thế đối tượng của tri thức không là gì khác hơn là giả tượng. Bản 
chất của tri thức đã được cấu tạo bằng nhiều giả tượng như thế - chỉ khi những giả tượng 
nầy bị hủy diệt, bản chất tri thức mới trở thành chân trí. Lúc ấy sự thể mới xuất hiện như 
là đối tượng hiện quán. Vậy, có thê nói chung là Lục Căn (Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý) 
tiếp xúc với Lục Trần (Đối tượng) sanh ra Lục Thức (Sắc Thình Hương VỊ Xúc Pháp) 
hay gọi là Tâm Thức. (Do ý #í tác động bởi các Căn sanh ra Cảm Giác và Giác Thức: 
PerceIve a sensation = perception). 

Trong đời sống, tâm lý được biểu hiện bằng tình cảm, lý trí và hoạt động. Kinh qua 
học hỏi, va chạm trong cuộc sống, tâm chúng ta đã chứa đựng trong tàng thức những tri 
kiến hỗn tạp. Sáu thức ra vào sáu căn, nhân đó có tham trước muôn cảnh tạo thành nghiệp 
dữ, che khuất bổn thể chơn như. Do ba độc (Tham Sân Si) sáu giặc (lục thức hay sanh lục 
tặc), nên chúng ta bị mê hoặc và rối loạn thân tâm, trôi giạt trong sanh tử luân hồi, lăn lóc 
trong sáu đường (lục đạo: Thiên, Nhơn, A Tu La, Súc Sanh, Ñgạ Quỷ và Địa Ngục), chịu 
cảnh khổ đau. 

Nghiệp thức như có hấp lực, lôi kéo thân khẩu ý chạy theo tâm viên ý mã của 
mình. Tâm thức theo thời gian kết nạp. Tâm vốn không thiện không ác, chỉ vì có Hành 
nên có thức qua trung gian của Tâm mà ta gọi Tâm thiện tâm ác. Gọi như thê là ta gọi cái 
trạng thái của thức mà thôi. Biến thể của chơn tâm là vọng Tâm. Biến thể ấy gồm có Š 
trạng thái: 

-Hiểu biết chơn thật do tri thức, do suy luận, do sự điêu luyện (kinh nghiệm) là 
những tiêu chuẩn của chơn lý; 

-Vô Minh (Không phân biệt phải trái, chánh tà) là sự hiểu biết sai lầm, không phải 
thực trạng của Tâm; 

-Vọng ngữ là nói những điều không có thực để thoả mãn vọng tâm; 

-Giấc ngũ thường sanh chiêm bao, là điều hư vọng không căn cứ. Mộng mị do 
vọng tâm hiện ra, những điều ấy là phản ảnh của sự ước muốn hay lo sợ, hậu qủa của 


những tội ác; 
-Trí nhớ là vọng tâm ghi lại những điều đã trải qua mà còn luyến ái. 

Do vậy, Tâm Thức không có Thực Thể và dòng Tâm Thức luôn luôn trôi chảy, và vì 
Lục Thức sanh ra Lục Tặc hay Tâm Thức tạo ra Nghiệp Thức. Còn dính dáng với Tâm 
Thức là còn Nhân Duyên Chẳng Chịt, Khổ Đau Luân Hồi. Sanh Tử. Khi Căn tiếp xúc với 
Trần ngay niệm đầu sanh ra Chơn Thức. Thí dụ: Mắt thấy biết, biết nầy là cái biết của 
Căn, giới hạn ở các Căn. Chơn Thức này cũng chỉ là Nhất Niệm Vô minh. 

+ Nhận thức các cảm giác ta có Giác Thức (PerceiIve a sensation to get a Perception), tức 
là sự nhận thức của các căn. 
Nhị Nguyên Tính (Xem Nhất Nguyên Luận, Phổ Nguyệt, 2003): 


Chủ thê gồm có lục căn: nhãn nhĩ tĩ thiệt thân và ý. Lục căn là căn để chủ yếu tiếp xúc 
đối tượng ngoài và trong tâm, là nguồn sốc, là nhân khi có điều kiện gặp đối tượng, sinh 
ra cảm giác. Lục căn kết hợp với lục trần, là đối tượng, là duyên đề tạo ra cảm giác hay là 
Thức. Thức này do căn Ý Tác Động với đối tượng vừa sinh ra chơn Thức hay Cảm giác 
thì đồng thời Ý Tác Năng ý niệm hóa nên ta liền có Tri giác hay gọi là Giác Thức. Thí 
dụ, khi ta thấy cô gái, đầu tiên mắt ta thấy một hình ảnh, chỉ thuần là một hình thê được 
hội tụ trong võng mạc của mắt mà thôi, sau đó được dây thần kinh truyền đến não bộ và ý 
thức (hay biết được hay Tri Giác) được cô gái. Sở dĩ Tri giác được cô gái là vì Căn Ý Tác 
Động tiếp xúc với cô gái chỉ nhận được hình ảnh thuần túy mà chưa biết được cô gái. Ý 
Tác Động chỉ ghi nhận, X Tác Năng hay Tâm bắt đầu chọn lọc để có ý niệm về đối tượng 
ghi nhận cần được biết tên này. Ý Tác Năng có sẵn trong Tàng Thức và Ký Ưc (Kinh 
nghiệm) nên nó có thể nhận ra hình thể cảm giác phi nhận tên là cô gái. Vậy Thức(Cảm 
giác) và Giác Thức (Tri giác) có chức năng ý niệm hóa đối tượng, nhận ra tên đối tượng 
qua kinh nghiệm cùng những đặc tính của chúng theo quan niệm con người. 


Tóm lại, Chủ Thể (Lục Căn), Đối Tượng (Lục Trần) kết hợp nhờ Căn Ý (thường gọi là Ý 
Thức) mới sanh ra Lục Thức. Thức và Giác Thức còn gọi là Tâm Thức. Tâm thức nây 
được hình thành bởi Nhị Nguyên Tính của Chủ Thê và Khách Thê. 


b). Trí 
1. Tâm Trí hay Giác Trí. 

Khi ta dùng Trí tác năng (ý trí tác năng) hay Tâm Trí nhận thức lại (Tri nhận) Tâm 
Thức (Trong không gian) này là ta đã làm cho Thức và Trí liên hợp (theo thời gian) với 
nhau thành tri thức hay giác trí (Thức và Trí ở chung một nhà gọi là Trí Thức, Tư Tưởng, 
Tâm Trí hay Giác Trí), như suy nghĩ, tưởng tượng, theo Phật gọi là vọng tưởng. Vì còn 
dính líu đến Thức thì còn nghiệp lôi kéo. Đó là loại tri thức tương đối, vì còn kéo dài 
theo thời gian. Hễ có thời gian thì sự suy nghĩ hay pháp trần (có bóng dáng trong không 
gian) đó sẽ huyễn hóa. 

+ Tri nhận giác thức ta có Tri Thức (Cognize a Perception to get a Cognition). Nếu Tri 
Thức kéo dài theo thời gian, ta có tư tưởng, có tưởng thức, trí thức, quan niệm, v.v.. 
Chuyên Thức thành Trí: Nhát Nguyên Tương Đối. (Xem Nhất Nguyên Luận, Phổ Nguyệt 
,„ 2008): 


Dòng tâm thức luôn trôi chảy không ngừng nghỉ vô thủy vô chung chạy dài theo thời 
gian và lăn trôi trong không gian vô tận. Dòng tâm thức ây hiện diện trong quá khứ, ngay 
cả hiện tại và cả tương lai không lúc nào nó vắng mặt. Ở ngoại giới (không gian) hay 
trong nội tâm (tâm khảm) không nơi nào mà dòng tâm thức không bị ảnh hưởng. Sáu 
Thức ra vào sáu Căn, nhân đó có tham trước muôn cảnh tạo thành Nghiệp dữ (Vô minh), 


che khuất Bồn thể Chơn như. Do ba độc (Tham Sân S¡I) sáu giặc (Lục Thức hay Lục Tặc), 
nên chúng ta bị mê hoặc và rối loạn thân tâm, trôi giạt trong sanh tử luân hồi, lăn lóc 
trong sáu đường (Lục đạo: Thiên, Nhơn, A Tu La, Súc Sanh, Ngạ Quỷ và Địa Ngục), 
chịu cảnh khổ đau. Nghiệp Thức như có hấp lực, lôi kéo Thân Khẩu Ý chạy theo Tâm 
viên Ý mã của mình. Tâm thức theo Thời Gian kết tụ. Dòng Tâm Thức bị chi phối bởi 
Nhị Nguyên Tính hay là sự lăn trôi của Giác Thức. Giác Thức là Vô Minh là Tâm Bắt 
An. Muốn ra khỏi vòng kiềm tỏa của Vô Minh ta phải có Giác Trí cũng như ta muốn ra 
khỏi bóng tối (Vô Minh) thì phải có ánh sáng (Giác Trí). Làm sao đạt được Giác Trí ? 


Dòng Giác Thức (Tâm Thức) trôi lăn từng sát na liên tục. Trong Hiện Tại nầy ta không 
thể nắm bắt được. Dù cho ta năm bắt được một điểm nào trên dòng Tâm Thức đang trôi 
chảy, thì chỉ là một điểm của Tâm Thức. Dù một điểm không có kích thước không có ba 
chiều đi nữa thì Giác Thức đó trở thành Nhất Niệm cũng còn nằm trong Nhị Nguyên 
Tính mà thôi (Chủ Khách, Căn Trần). Thấy cô gái dù thấy cô gái trong một sát na thời 
gian rồi ta duyên qua đối tượng khác, thì Giác Thức ấy cững lưu lại trong Ký Ức (Mạt Na 
thức và Tàng Thức). Vậy thì phải dùng Giác Trí (Ý Tác Năng) trí nhận Giác Thức 
nguyên sơ tại thực tại điêm của Giác Thức Đang Là. Vì lẽ nếu không nắm ngay khởi 
điểm của Giác Thức Nguyên Sơ thì Giác Thức của đối tượng mà ta ghi nhận đã huyễn 
hoá rồi qua một sát na. Nên không thể nắm một điểm khác hơn là đầu nguồn. Nhị 
Nguyên biến thành Nhất Nguyên khi Chủ Thể và Đối Tượng hiệp lại làm một; nghĩa là 
Giác Thức đã được Tâm ý niệm hóa đối tượng là Cái Biết của Căn. Cái Biết ấy là do Tâm 
Biết nên gọi là Tâm Thức. Cái Biết của Trí do Ý Tác Năng, nó ở sẵn trong Tâm (Tàng 
Thức) và Cái Biết của Thức cùng một Tâm, cùng ở trong một nhà,cùng ở trong Không 
Gian của Tâm (Tâm Khảm), không còn hai bên, đối tượng và chủ thể, không còn khoảng 
không gian ngoài nào xen vào Giác Trí), cùng một cội nguôn, nên Giác Trí xóa hết dòng 
Tâm Thức, Vô Minh. Đó là thể cách CHUYÊN THỨC THàNH TRÍ.Tuy vậy Giác Trí 
nầy cũng sẽ huyễn hóa theo Thời Gian. Do đó Giác Trí Đang Là lưu chuyên mãi thành ra 
Tư Tưởng, hay Trí Thức cũng còn bị ràng buộc của vọng tưởng theo Thời Gian. Giác Trí 
là đạo lý Nhất Nguyên Tương Đối. 


c. Tuệ Tri. 

Khi ta tri nhận ngay đầu nguồn của của giác thức hay tâm thức (đối tượng, tư tưởng, ý 
niệm, câu kinh, v.v...) và xa la nó ngay là ta có tri thức nguyên thủy (cogn1ze a pure 
perception to get a pure cognition), còn gọi là Chánh trí hay Chánh niệm. Tuệ trí cũng là 
tri thức nguyên thủy, là cái biết vốn có săn trong trí (tâm) của mỗi người, là cái sáng suốt 
thường hằng bất biến; nó hiện hữu trong tâm của chúng ta. Thật ra khi tuệ tri một tư 
tưởng, câu kinh, hay đối tượng nào, chúng ta liền xa lìa nó ngay (vô thời gian), thì cái tuệ 
tri đó còn nguyên vẹn, không bị thức và trí liên hợp thành một tư tưởng mới (khác tư 
tưởng gốc vì nó đã .huyễn hoá, không còn thật là nó nữa. Thí dụ, khi chúng ta quán Tham, 
ta biết tham thôi, rồi quán không tham, biết không tham thôi đủ, tiếp quán đối tượng khác 
(không kéo dài thời khi quán một đối tượng nào, hoặc lập lại: vô thời gian). Tránh quán 
tham, biết tham, rồi nghĩ tưởng tham đó kéo dài thời ølan, như tham bao nhiêu tiền, tham 
tánh không tốt v.v..., thì lập lại tham đó, tạo ảo thể của tham gốc, rồi bàn luận thêm ý 
tưởng khác nữa thì không phải là tri thức nguyên thủy hay tuệ tri, Tuệ tri là cái biết sáng 
suốt không vẫn đục, nghĩa là biết một cách trong sạch không vướng bận phần vọng tưởng 
của tâm thức (trí và thức, tư tưởng vẫn vơ...) 


Khi đã đạt được nguyên lý Nhất Nguyên Tương Đối, cái còn lại là phải tiễn hành làm cho 


Giác Trí Đang Là đó không thể sanh Tư Tưởng vần vơ trong Tâm làm cho Tâm vẫn đục. 
Dòng tâm thức nối tiếp từng sát na sanh diệt liên tục luôn trôi chảy không ngừng, do đó 
tri giác không thế nào nắm bắt thực tại một cách toàn diện được. Không gian bao la, ngũ 
giác quan không định vị chính xác được vì mỗi căn chỉ cảm nhận phân chức năng của 
mình, chẳng hạn như mắt chỉ thấy không thê nghe v.v... Thực tại toàn diện không thê giao 
cho tiền ngũ căn nhận thức trong không gian và thời gian trọn vẹn. 


Thời gian huyễn hóa. Quá khứ đã qua và đã đoạn tận, tri giác không thể nhận diện., nên 
không truy tìm. Tương lai chưa đến, đối tượng không có mặt làm sao cảm nhận được, nên 
không ước vọng trong tương lai. Hiện tại là thời gian đang trôi chảy nối tiếp những điểm 
li tỉ sát na sanh diệt, là cái Đang Là, không nắm bắt được. Tam thời bất khả đắc, nên Phật 
dạy, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, và không bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại. Nhưng chỉ có pháp hiện tại, thì Tuệ Quán mới có thể nắm bắt được. Tuệ 
quán được hiển lộ thực sự trong chuyên động của pháp hiện tại (trong động tác đang là). 
Trong động tác đang là cuả pháp hiện tại nôi tiếp những điểm sát na sanh diệt. Nhận thức 
ngay thực tại điểm của tri giác nguyên sơ và liền xa lìa nhận thức đó. Tri giác nguyên sơ 
là chơn thức vừa cảm nhận (vừa sanh) là vừa nhận biết thì chơn thức ây (giác thức 
nguyên sơ) biến thành Giác Trí, nên gọi là Chơn thức sanh mà vô sanh vì điểm sát na 
sanh mà không bị diệt, do mủi tên Tuệ quán nhắm trúng và đã chuyên thức thành trí rồi. 
Cho nên Phật dạy, Tuệ Quán ở nơi pháp hiện tại, không động không rung chuyền. Vì lẽ 
chơn thức (tri giác nguyên sơ) là một điểm nhận thức có thật trong động tác nhận thức 
đầu nguồn của tri giác. Thực tại điểm nầy thì không động, không rung chuyển vì một 
điểm có thật một cách toàn diện không thêm không bớt, chính nó là nó ở đó và lúc đó (vô 
thời không). Đó mới thật sự Giác Ngộ mọi sai lầm của Tri Giác và Giải Thoát khỏi dòng 
bộc lưu sanh tử. (Yếu Chỉ kinh Nhất Dạ Hiền, Phổ Nguyệt) Nói cách khác, tri thức 
nguyên thủy, tuệ quán hay tuệ tri cũng hình thành theo nguyên lý đó. 


IV. Kết Luận 


Quán tứ niệm xứ hay thiền nguyên thủy là nếp sống lành mạmh, thanh khiết, cao thượng 
nhất mà tu sĩ Phật giáo hành trì trong sinh hoạt thường nhật. Một Phật tử mà cố gắng 
hành pháp nầy dù không chỉ tiết và đầy đủ, chỉ theo bốn niệm xứ đơn giản, luôn tĩnh giác 
tứ oai nghi cũng đủ tạo nên người trong sạch trong tư tưởng, tình cảm, và hành động 
chơn chánh, thể hiện nơi thân, khẩu, ý là người đáng kính. Pháp nầy làm cho vô tự tính 
mọi hữu tồn, siêu diệt thời không, thể hiện cùng khắp, càng nhiều tuệ tri càng thể nhập 
chánh trí chánh niệm, đạt sự sáng suốt, tự do tự tại, tức là giác ngộ Niết Bàn. 


* Tri thức đúng (Tuệ Tri hay Chơn Tâm: Cái Biết) cái tri thức sai lầm (Tâm Thức 
hay Vọng Tâm: Cái Bị Biệt) của chủ khách (căn trần thức) là giải thoát mọi phiên 
não, nhân duyên chắng chịt, cũng là tự giác và giác tha. 


* Hành trình đi đến Chánh Trí là sự miên mật fĩnh giác (tuệ tri) trong từng khoảnh 
khắc sông không nương tựa, không châp trước một vật gì trên đời. 


* Con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt 
trừ khô ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niệt -bàn. Đó là Bồn Niệm Xứ. (Lời 
Phật thuyêt) 


Tham khảo 
Kinh Trung Bộ, Tập I, mục 10. Kinh Tứ Niệm Xứ. HT. Thích Minh Châu Việt 


dịch từ kinh tiếng Pali trong Websitte BuddhaSasana: http://www.budsas.org. 


4. Yếu Chỉ kinh Nhất Dạ Hiền 

Trước hết, chúng ta đọc bản dịch kinh Nhất dạ hiền giả do HT. Thích Minh Châu 
Việt dịch mà đức Phật thuyêt giảng cho các vị Tỷ kheo, sau đó chúng ta rút ra yêu chỉ của 
kinh được lỉnh hội đê thực hành pháp chỉ đúng và nghiêm túc hơn. 
I. Kinh Nhất dạ hiền giả (Bhaddekarata sutta) 
(Thích Minh Châu dịch) 
Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn Ỏ Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông 
Anathapindika (Câp Cô Độc). Ở đãy Thê Tôn gọl các Tỷ kheo: “Này các Tỷ kheo””.- 
“*Thưa vâng, bạch Thê Tôn''. Các vị Tỷ kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như 
Sau: 


- Này các Tỷ kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông: 


“Nhứt dạ hiền giả' (Bhađdekaratta), tổng thuyết và biệt thuyết. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ thuyêt giảng. 


-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 
Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước vọng. 

Quá khứ đã đoạn tận, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây. 

Không động không rung chuyển 


Biết vậy nên tu tập, 


Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thân chết, 
Trú như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ hiên, 
Bác an tịnh, trầm lặng. 


Và này các Tỷ kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ:''Như vậy là sắc của tôi 
trong quá khứ””, và truy tìm sự hân hoan trong ấy; “Như vậy là thọ của tôi trong quá 
khứ”, và truy tìn sự hân hoan trong ấy; “Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ”', và 
truy tìm sự hâm hoan trong ấy; “Như vậy là hành của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy; “Như vậy là thức của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan 
trong ấy. Như vậy, này các Tỷ kheo, là truy tìm quá khứ. 


Và này các Tỷ kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ? 


Vị ấy nghĩ:''Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ'ˆ, và không truy tm sự hân hoan trong 
ấy; “Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ'', và không truy tìm sự hân hoan trobng ấy; 
“Như vậy là tưởng của tôI...Như vậy là hành của tôi...Như vậy là thức của tôi trong quá 
khứ”', và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Tỷ kheo, là không truy 
tìm quá khứ. 


Và này các Tỷ kheo, thế nào là ước vọng tương lai? Vị ấy nghĩ: “Mong rằng như vậy sẽ 
là sắc của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan trong ây; Mong răng như vậy sẽ 
là thọ của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan trong ây; “Mong răng như vậy sẽ 
là tưởng của tôi...là hành của tôi... Như vậy là thức của tôi trong tương lai”, và truy tìm 
sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Tỷ kheo, là ước vọng trong tương lai. 


Và này các Tỷ kheo, thế nào là không ước vọng trong tương lai? Vị ấy nghĩ: ''Mong rằng 
như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai'”, và không truy tìm hân hoan trong ấy; “Mong 
rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai'', và không truy tìm hân hoan trong ấy; 
“Mong rằng như vậy sẽ là tưởng...sẽ là hành...sẽ là thức của tôi trong tương lai”, và 
không truy tìm hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Tỷ kheo, là không ước vọng trong 
tương lai. 


Và này các Tỷ kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các 
Tỷ kheo, có kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục pháp các 
bậc Thánh; không tu tập pháp các bậc Thánh; không đi đến các bậc Chân nhân, không 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc là tự 
ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, 
hay vị ây quán thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ; hay quán thọ là trong tự ngã, hay 


quán tự ngả là trong thọ, hay vị ấy quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, hay 
vị ây quán tưởng là trong tự ngã; hay vị ây quán hành là tự ngã, hay quán tự ngã là có 
hành, hay vị ấy quán hành là trong tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã trong hành; hay vị ấy 
quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán thức trong tự ngã, hay quán tự 
ngã là trong thức. Như vậy, này các Tỷ kheo, là bị lôi cuón trong các pháp hiện tại. 


Và này các Tỷ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các 
Tỷ kheo, có vị Đa văn Thánh đệ tử đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, 
tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. Vị nầy không quán sắc là tự ngã, không quán sắc là 
trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc; không quán thọ...không quán tưởng...không 
quán hành... không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức 
trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các Tỷ kheo, là không bị lôi 
cuốn trong các pháp hiện tại. 


Khi ta nói: ''Này các Tỷ kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông: “Nhứt dạ Hiền giả', tổng thuyết 
và biệt thuyêt”ˆ, chính duyên ở đây mà nói vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
II. Cốt tủy của giáo pháp (Phổ Nguyệt) 


Dòng tâm thức nối tiếp từng sát na sanh diệt liên tục luôn trôi chảy không ngừng, do đó 
tri giác không thế nào nắm bắt thực tại một cách toàn diện được. Không gian bao la, ngũ 
giác quan không định vị chính xác được vì mỗi căn chỉ cảm nhận phần chức năng của 
mình, chẳng hạn như mắt chỉ thấy không thê nghe v.v... Thực tại toàn diện không thê giao 
cho tiền ngũ căn nhận thức trong không gian và thời gian trọn vẹn. 


Thời gian huyễn hóa. Quá khứ đã qua và đã đoạn tận, tri giác không thể nhận diện., nên 
không truy tìm. Tương lai chưa đến, đối tượng không có mặt làm sao cảm nhận được, nên 
không ước vọng trong tương lai. Hiện tại là thời gian đang trôi chảy nối tiếp những điểm 
li tỉ sát na sanh diệt, là cái Đang Là, không năm bắt được. Tam thời bất khả đắc, nên Phật 
dạy, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, và không bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại. Nhưng chỉ có pháp hiện tại, thì Tuệ Quán mới có thể nắm bắt được. Tuệ 
quán được hiển lộ thực sự trong chuyên động của pháp hiện tại (trong động tác đang là). 
Trong động tác đang là cuả pháp hiện tại nôi tiếp những điểm sát na sanh diệt. Nhận thức 
ngay thực tại điểm của tri giác nguyên sơ và liền xa lìa nhận thức đó. Tri giác nguyên sơ 
là chơn thức vừa cảm nhận (vừa sanh) là vừa nhận biết thì chơn thức âầy (giác thức 
nguyên sơ) biến thành Giác Trí, nên gọi là Chơn thức sanh mà vô sanh vì điểm sát na 
sanh mà không bị diệt, do mủi tên Tuệ quán nhắm trúng và đã chuyên thức thành trí rồi. 
Cho nên Phật dạy, Tuệ Quán ở nơi pháp hiện tại, không động không rung chuyền. Tuệ 
quán là tri nhận một cách sáng suốt, vô thời gian. Vì lẽ chơn thức (tri giác nguyên sơ) là 
một điểm nhận thức có thật trong động tác nhận thức đầu nguồn của tri giác. Thực tại 
điểm này thì không động, không rung chuyển vì một điểm có thật một cách toàn diện 
không thêm không bớt, chính nó là nó ở đó và lúc đó (vô thời không). Vậy tri nhận thực 
tại điểm của giác thức nguyên sơ, chúng ta có tri thức nguyên thủy của chân trí. Thí dụ, 
khi gặp con bò đang đi, ta nhận diện hình ảnh con bò đầu tiên khi thấy nó (cảm giác: first 
sensafion), nhận biết (perceive) tên con bò là nhản thức nguyên sơ (first visual 


conscIousness, hay chơn thức: pure perception; gọi chung là tâm thức nguyên sơ); tri 
nhận nhản thức đó là ta có tri thức nguyên thủy (pure cognition) cuả chân trí (True mind 
without time). Nói khác đi, khi ta thấy (niệm đầu) con bò (perception), ta biết có tánh 
thấy (cognize the pure perception). Vì không có thời gian kéo dài cái tri thức nguyên thủy 
đó nữa nên niệm đầu (thực tại điểm) của dòng tâm thức đang lăn trôi (cái đang là), nên 
không có trí và thức liên hợp, tư tưởng, hay khái niệm gì về con bò cả). Đó mới thật sự 
Giác Ngộ mọi sai lầm của Tri Giác và Giải Thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử. 


Thật vậy, chỉ có trong pháp hiện tại, bậc an tịnh nhiệt tâm trú quán như vậy ngày đêm 
không mệt mỏi, mới xứmg đáng là "Nhứt dạ hiên giả." 


Tham khảo 
Kinh Nhất dạ hiền giả. HT. Thích Minh Châu Việt dịch. 


5. Đặc Tính của Tâm và Pháp 
hay 


Kinh Giáo Giới Nandaka và Channa 
L_NG: 


tr 


Trong việc học hỏi Phật Pháp, điều căn bản cần phải biết các đặc tánh của tâm và pháp 
như thế nào mới có thể tìm hiểu thêm pháp học và pháp hành Phật đạo. Kinh Giáo Giới 
Nandaka và Kinh Giáo Giới Channa đã nói lên hai đặc tánh ấy. The lời Phật đã giảng 
dạy, tôn giả Nandaka thay phiên giáo giới Tỳ-kheo-ni về tâm vô thường. Tôn giả Channa 
bị bệnh đau khổ, Tôn giả Sariputta (Xá lợi phất) cùng với tôn giả Mahacunda đến hỏi 
thăm bệnh trạng và giáo giới pháp vô ngã cho tôn giả Channa. 


A. Kinh Giáo Giới Nandaka 


a) Đặc Tánh của Tâm: Vô Thường. 

ái Tâm là dòng tâm thức lưu chuyên từ đời nầy sang đời khác. Nó không có khởi đầu 
cũng không có châm dứt vì sự nhận thức không đên từ sự bât động hay không có nguyên 
nhân. Như vậy, đặc tánh của tâm là vô thường, biên hoại và hay thay đôi. 

Kinh Nandaka viết: 

"-- Các Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào? Mắt là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 


-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 


-- Thưa Tôn giả, là khổ. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi xem cái ấy: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. ? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. 

-- Các Hiền tỷ, các Hiển tỷ nghĩ thế nào? Tai là thường hay vô thường?... Mũi là thường 
hay vô thường?... Lưỡi là thường hay vô thường?.. Thân là thường hay vô thường?... Y là 
thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khổ. 


-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". ? 


-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây, thưa Tôn giả, chúng con đã khéo 
thây như chơn, với chánh trí tuệ răng: “Sáu nội xứ này là vô thường”. 


-- Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn, với 
chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. Chư Hiên tỷ, các Hiên tỷ nghĩ thê nào? Săc là thường 
hay vô thường? 


-- Thưa Tôn giả, vô thường 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Thưa Tôn giả, là khổ. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy: "Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”.? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. 

-- Chư Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào? Tiếng là thường hay vô thường?... Hương là 
thường hay vô thường?... VỊ là thường hay vô thường?.... Xúc là thường hay vô 
thường?... Pháp là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khổ. 


-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?" 


-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây, thưa Tôn giả, chúng con đã khéo 


thây như chơn, với chánh trí tuệ răng: "Sáu ngoại xứ này là vô thường”. 


-- Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn, với 
chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. Chư Hiên tỷ, các Hiên tỷ nghĩ thê nào? Nhãn thức là 
thường hay vô thường? 


-- Thưa Tôn giả, vô thường 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Thưa Tôn giả, là khổ. 


-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". ? 


-- Thưa không vậy, Tôn giả. 

-- Này các Hiền tỷ, nhĩ thức là thường hay vô thường? 
-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Tý thức là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Thân thức là thường hay vô thường? 
-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Ý thức là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả là khô. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy: "Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?" 


-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây thưa Tôn giả, chúng con đã khéo 
thây như chơn, với chánh trí tuệ răng: "Sáu thức thân này là vô thường”. 


-- Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn, với 
chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. Ví như, chư Hiền tỷ, một ngọn đèn dầu được đốt cháy; 
dầu là vô thường, chịu sự biến hoại; bắc là vô thường, chịu sự biến hoại; ngọn lửa là vô 
thường, chịu sự biến hoại; ánh sáng là vô thường, chịu sự biến hoại. Chư Hiên tỷ, nêu có 
ai nói răng: "Ngọn đèn dầu này được đốt cháy; dầu là vô thường, chịu sự biến hoại; bắc là 
vô thường, chịu sự biến hoại; ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hoại; nhưng ánh sáng 
ấy là thường còn, thường trú, thường hằng không chịu sự biến hoại",; chư Hiền tỷ, nói 
như vậy là có nói chân chánh không? 


-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, ngọn đèn dâu này được đôt cháy; 
dâu là vô thường, chịu sự biên hoại; bâc cũng là vô thường, chịu sự biên hoại; ngọn lửa 
cũng là vô thường, chịu sự biên hoại. Còn nói gì đên ánh sáng, cũng là vô thường, chịu sự 
biên hoại! 


-- Như vậy là phải, này các Hiền tỷ! Nếu có ai nói như sau: "Sáu ngoại xứ này là vô 
thường, và do duyên sáu ngoại xứ này, tôi có cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc 
thọ; cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại"; này 
các Hiền tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, do duyên cái này, cái này cảm 
thọ như thế này, như thế này khởi lên. Do diệt các duyên như thế này, như thế này, các 
cảm thọ như thê này, như thê này cũng biến diệt. 


-- Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với 
chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. Ví như, này các Hiền tỷ, có cây to lớn đứng thắng, có lõi 
cây, với rễ vÔ thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường, chịu sự biến hoại, với 
cành lá vô thường, chịu sự biến hoại, với bóng cây vô thường, chịu sự biến hoại. Nếu có 
người nói như sau: "Có cây lớn đứng thắng có lõi cây này, với rễ vô thường, chịu sự biến 
hoại, với thân cây vô thường, chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự biến hoại, 
nhưng bóng mát của cây ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu biến 
hoại"; này các Hiền tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, cây to lớn đứng thăng có lõi cây 
này, có rề vô thường, chịu sự biên hoại, có thân cây vô thường; chịu sự biên hoại, có cành 
lá vô thường, chịu sự biên hoại. Còn nói gì đên bóng mát, cũng là vô thường, chịu sự biên 
hoại! 


-- Như vậy là phải, này chư Hiền tỷ! Nếu có ai nói như sau: "Sáu nội xứ này là vô 
thường, và do duyên sáu ngoại xứ này tôi cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc 
thọ; cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại"; này 
các Hiền tỷ, người ấy có nói chân chánh không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, do duyên cái này, cái này, cảm 
thọ như thế này, như thế này khởi lên. Do diệt các duyên như thế này, như thế này, các 
cảm thọ như thê này, như thế này cũng biến diệt. 


-- Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với 
chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. Ví như, này các Hiền tỷ, một người đồ tê giết bò thiện 
xảo hay người đệ tử; sau khi giết con bò, cắt con bò với con đao sắc bén của người đồ tế 
giết bò, mà không hư hại phần thịt ở trong, không hư hại phần da ngoài, rồi với con dao 
sắc bén của người đồ tê giết bò, cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt mọi dây thịt phía trong; dây gân 
phía trong, dây khớp xương phía trong; sau khi cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt và sau khi lột da 
ngoài, lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy rồi nói: "Con bò này đã được dính liền 
với da này như trước"; này các Hiền tỷ, nói như vậy có nói một cách chơn chánh không? 


lj 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Dầu cho, thưa Tôn giả, người đồ tế giết bò 
thiện xảo ây hay người đệ tử sau khi giêt con bò... lại bao trùm con bò ây với chính da bò 


ấy lại có thê nói như sau: "Con bò này đã được dính liền với đa này như trước", con bò 
này đã bị lột ra khỏi da ây. 


-- Ta làm ví dụ này, này các Hiền tý, là để nêu rõ ý nghĩa. Ở đây, ý nghĩa này như sau: 
Chư Hiền tỷ, thịt ở trong là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Chư Hiền tỷ, da ở ngoài là đồng 
nghĩa với sáu ngoại xứ, Chư Hiên tỷ, dây thịt phía trong, dây gân phía trong, dây khớp 
xương phía trong là đồng nghĩa với dục hỷ và tham. Chư Hiền tỷ, con dao đồ tế giết bò 
sắc bén là đồng nghĩa với Thánh trí tuệ. Với Thánh trí tuệ này cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt 
nội phiền não, nội kiết sử, nội triền phược. 


Chư Hiền tỷ, có bảy giác chi, do tu tập, làm cho sung mãn bảy giác chỉ này, vị Tỷ-kheo 
với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng tri ngay trong hiện tại với thượng trí; chứng 
đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là bảy? Ở đây, chư Hiền tỷ, 
Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ; tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chỉ, tu ! tập hỷ giác chi, tu tập khinh an 
giác chỉ, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ. Chư Hiên tỷ, bảy giác chỉ này, do tu tập, làm cho sung mãn, Tỷ- 
kheo với sự đoạn tận các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri ngay trong hiện tại, với 
thượng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Rôi Tôn giả Nandaka, sau khi giáo giới các Tỷ-kheo mi ây với lời giáo giới, liên cho giải 
tán: -- Chư Hiên tỷ, hãy đi vê, giờ đã đên rôi. 


Rồi các Tỷ-kheo ni ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Nandaka dạy, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Tôn giả Nandaka, thân phía hữu hướng về Tôn giả, rồi đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo-ni ấy đang 
đứng một bên: -- Này các Tỷ-kheo-ni, hãy đi. Giờ đã đến rồi." 


Sau khi tôn giả Nandaka giáo giới cho các vị Tỳ- kheo-ni về lục căn, lục trần và lục thức, 
là vô thường khổ và biến hoại, được giáo giới pháp tu tập bảy giác chi. Các vị Tỳ-kheo tu 
tập bảy giác chi này, làm cho sung mãn, với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng tri 
ngay trong hiện tại, chứng đạt thượng trí và an trú vô lậu làm cho tâm giải thoát khỏi 
vọng tưởng, trí tuệ giải thoát khỏi vô minh. 


b).Chánh Trí Tuệ. 

Lại một lần nữa, Nandaka, giáo giới pháp quán với chánh trí tuệ. 

"-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy: "Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?" 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây thưa Tôn giả, chúng con đã khéo 
thây như chơn, với chánh trí tuệ răng: "Sáu thức thân này là vô thường”. 


-- Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn, với 
chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. Ví như, chư Hiền tỷ, một ngọn đèn dầu được đốt cháy; 
dầu là vô thường, chịu sự biến hoại; bắc là vô thường, chịu sự biến hoại; ngọn lửa là vô 
thường, chịu sự biến hoại; ánh sáng là vô thường, chịu sự biến hoại. Chư Hiên tỷ, nếu có 
a1 nói rằng: "Ngọn đèn dầu này được đốt cháy; dầu là vô thường, chịu sự biến hoại; bắc là 


vô thường, chịu sự biến hoại; ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hoại; nhưng ánh sáng 
ây là thường còn, thường trú, thường hăng không chịu sự biên hoại”,; chư Hiên tỷ, nói 
như vậy là có nói chân chánh không? 


-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, ngọn đèn dâu này được đôt cháy; 
dâu là vô thường, chịu sự biên hoại; bâc cũng là vô thường, chịu sự biên hoại; ngọn lửa 
cũng là vô thường, chịu sự biên hoại. Còn nói gì đên ánh sáng, cũng là vô thường, chịu sự 
biến hoại! 


-- Như vậy là phải, này các Hiền tỷ! Nếu có ai nói như sau: "Sáu ngoại xứ này là vô 
thường, và do duyên sáu ngoại xứ này, tôi có cảm thọ, lạc thọ, khô thọ hay bất khổ bất lạc 
thọ; cảm thọ â ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại"; này 
các Hiền tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, do duyên cái này, cái này cảm 
thọ như thế này, như thế này khởi lên. Do diệt các duyên như thế này, như thế này, các 
cảm thọ như thê này, như thê này cũng biến diệt. 


-- Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với 
chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. Ví như, này các Hiền tỷ, có cây to lớn đứng thắng, có lõi 
cây, với rễ vÔ thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường, chịu sự biến hoại, với 
cành lá vô thường, chịu sự biến hoại, với bóng cây vô thường, chịu sự biến hoại. Nếu có 
người nói như sau: "Có cây lớn đứng thắng có lõi cây này, với rễ vô thường, chịu sự biến 
hoại, với thân cây vô thường, chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự biến hoại, 
nhưng bóng mát của cây ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu biến 
hoại"; này các Hiền tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, cây to lớn đứng thắng có lõi cây 
này, có rễ vô thường, chịu sự biến hoại, có thân cây vô thường; chịu sự biến hoại, có cành 
lá vô thường, chịu sự biến hoại. Còn nói gì đến bóng mát, cũng là vô thường, chịu sự biến 
hoại! 


-- Như vậy là phải, này chư Hiền tỷ! Nếu có ai nói như sau: "Sáu nội xứ này là vô 
thường, và do duyên sáu ngoại xứ này tôi cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bắt lạc 
thọ; cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại"; này 
các Hiền tỷ, người ấy có nói chân chánh không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, do duyên cái này, cái này, cảm 
thọ như thế này, như thế này khởi lên. Do diệt các duyên như thế này, như thế này, các 
cảm thọ như thê này, như thế này cũng biến diệt. 


-- Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với 
chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. Ví như, này các Hiền tỷ, một người đồ tê giết bò thiện 
xảo hay người đệ tử; sau khi giết con bò, cắt con bò với con đao sắc bén của người đồ tế 
giết bò, mà không hư hại phần thịt ở trong, không hư hại phần da ngoài, rồi với con dao 
sắc bén của người đồ tê giết bò, cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt mọi dây thịt phía trong; dây gân 
phía trong, dây khớp xương phía trong; sau khi cất đứt, cắt đoạn, cắt tiệt và sau khi lột da 
ngoài, lại bao trùm con bò ây với chính da bò â ấy rồi nói: "Con bò này đã được dính liền 
với da này như trước”; này các Hiền tỷ, nói như vậy có nói một cách chơn chánh không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Dầu cho, thưa Tôn giả, người đồ tế giết bò 
thiện xảo ấy hay người đệ tử sau khi giết con bò... lại bao trùm con bò ấy với chính da bò 
ấy lại có thê nói như sau: "Con bò này đã được dính liền với da này như trước", con bò 
này đã bị lột ra khỏi da ấy. 


-- Ta làm ví dụ này, này các Hiền tỷ, là để nêu rõ ý nghĩa. Ở đây, ý nghĩa này như sau: 
Chư Hiền tỷ, thịt ở trong là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Chư Hiền tỷ, da ở ngoài là đồng 
nghĩa với sáu ngoại xứ, Chư Hiên tỷ, dây thịt phía trong, dây gân phía trong, dây khớp 
xương phía trong là đồng nghĩa với dục hỷ và tham. Chư Hiền tỷ, con dao đồ tế giết bò 
sắc bén là đồng nghĩa với Thánh trí tuệ. Với Thánh trí tuệ này cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt 
nội phiền não, nội kiết sử, nội triền phược. 


Chư Hiền tỷ, có bảy giác chi, do tu tập, làm cho sung mãn bảy giác chỉ này, vị Tỷ-kheo 
với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng tri ngay trong hiện tại với thượng trí; chứng 
đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là bảy? Ở đây, chư Hiền tỷ, 
Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ; tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an 
giác chi, tu tập định giác chỉ, tu tập xả giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ. Chư Hiên tỷ, bảy giác chỉ này, do tu tập, làm cho sung mãn, Tỷ- 
kheo với sự đoạn tận các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri ngay trong hiện tại, với 
thượng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Rồi Tôn giả Nandaka, sau khi giáo giới các Ty-kheo ni ấy với lời giáo giới, liền cho giải 
tán: -- Chư Hiền tỷ, hãy đi về, giờ đã đến rồi. 


Rồi các Tỷ-kheo ni ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Nandaka dạy, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Tôn giả Nandaka, thân phía hữu hướng về Tôn giả, rồi đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo-ni ấy đang 
đứng một bên: -- Này các Tỷ-kheo-ni, hãy đi. Giờ đã đến rồi." 


Bài học này tôn giả Nandaka đã được Phật day nên giáo giới lại cho các vi Tỳ-kheo-ni 
về nhản căn sắc trần và nhãn thức theo chơn trí. Chúng ta nhìn một vật thì thấy và biết 
như chơn mắt, thấy biết như chơn các sắc, thấy biết như chơn nhãn thức vì chúng ta đã 
hiểu được chơn mặt, chơn các sắc, và chơn nhãn thức theo thật tướng của chúng như đã 
trình bày trên. Chơn mắt, chơn sắc, và chơn nhãn thức là một khi nhìn một vật gì thì sử 
dụng một lần mà thôi (vô thời gian). Nếu không kéo dài thời gian thì vật đó còn nguyên 
thủy: nó-là-nó tại đó và lúc đó, vô thời không hay mắt, sắc (vật), hay thấy (nhãn thức) 
vân còn chơn nguyên, thấy biết không bị xúc thọ ái lăn trôi theo thời gian mà có những 
khái niệm, nên mắt, sắc, thấy. biết không thay đổi, có định. Nói chung, trong Trí (hay 
Tâm) chúng ta đều có chứa sẵn biểu hiện Trí Năng, Tình Năng và Hoạt Năng, nên dây 
thần kinh dẫn truyền lên não hình ảnh của chơn sắc từ chơn mắt để có chơn nhãn thức thì 
đồng thời đã xúc chạm dây thần kinh thị giác, có nhân nhãn xúc; do duyên nhãn xúc này 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ. Vì chúng ta thấy biết chơn cảm thọ 
không có thời gian, nên không có ái trước (trong A Lại Da thức) đối với mắt (mắt không 
lập lại), không có ái trước đối với các sắc (hình ảnh các sắc có sẵn tích tụ) và ái trước đối 
với nhãn xúc (Xúc có sẵn trong A-Lai-Da Thức: ký ức). Từ đó do duyên nhãn xúc này 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ , bất khổ bất lạc thọ mà không có ái trước đối với cảm thọ ấy. 


b) Tâm không có tự tính, và biến diệt. 


Vì sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nên tâm không có tự tính. Sáu thức hay tâm thức 
đã vô thường thì nó cũng không có chơn thật. Theo Shamar Rinpoche, THE GIỚI HIỆN 
TƯỢNG CUA TÂM được diễn tả như sau: 


"Trong sự nhận biết có hai thành phần: chủ thê nhận biết và vật được nhận biết. Hiển 
nhiên là có sự liên quan giữa hai bên, vì có hiệu ứng của các đối tượng trên Tâm. Đối 
tượng xinh đẹp sinh ra tham muốn, đối tượng không hấp dẫn gây ra ghét bỏ và đối tượng 
trung tính mang lại sự vô tâm. Vậy, hoặc tâm và các đối tượng có cùng tính chất chính 
yêu, hoặc có một liên hệ nhân quả giữa hai bên, như liên hệ giữa khói và lửa... 


Vậy chỉ có một kết luận: đối tượng chính là tâm thức, như vậy những vấn đề trên không 
hiện hữu. Tuy nhận biết đối tượng vì chúng là sản phẩm của tâm, và tâm có thê sinh ra 
tâm. Thí dụ trong giấc mộng: nếu một người mơ thấy con ngựa, người đó có thể cảm 
nhận con ngựa, vì nó là vật do tâm tạo. Nó được sinh ra bởi tâm và có cùng tính chất với 
tâm. Cũng vậy, tất cả những đối tượng khác nhau và những cảm giác về chúng đều nạp 
vào dòng tâm thức đều do tâm tạo." 


Do đó hành giả muốn đạt được chánh trí, Nandaka lập lại một lần nữa, phải có pháp bảy 
giác chi để tu tập.Cái tâm phàm tình vô thường, biến hoại, đổi thay, không có tự tính. 
Hành giả cần phải khéo thây như thật như chơn, với chánh trí hay chơn tâm, cái bất biến, 
thường còn. Hành giả phải đoạn tận các lậu hoặc, để được tự mình chứng tri trong hiện 
tại, đạt đươc chánh trí, và an trú vô lậu tâm giải thoát, huệ giải thoát, tức là an trú vào 
không tánh vậy. 


Hiện tượng vô thường của Tâm hay tâm thức cần phải xác định, không thể nghi ngờ hay 
phân vân, như sự vật thay đôi theo thời gian. Chánh trí và an trú vào không tánh là tôi ưu. 
Thế Tôn, sau khi các Tỷ-kheo-ni ấy ra đi không bao lâu, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói: 
"-- Này các Tỷ-kheo, ví như vào ngày Bốồ-tát, ngày rằm, quần chúng không có nghi ngờ 
hay phân vân răng mặt trăng là không tròn hay mặt trăng là tròn, vì khi ây mặt trăng đã 
tròn; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-nI ây hoan hỷ với bài thuyêt pháp của Tôn 
giả Anandaka, và tâm tư của họ được thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, trong năm trăm Tỷ- 


kheo-nmI Ấy, Tỷ-kheo-mI cuối cùng chứng dược Dự lưu, không còn bị đọa lạc, và chắc chắn 
đạt đên chánh giác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy." 
B. Kinh Giáo Giới Channa. 

a). Đau khỗ vì trọng bệnh. 

1. Cân phải kham nhân. 

Những hỏi thăm bệnh tình và thiện ý tích cực cần thiết: 


" Tôn giả Sariputta cùng với Tôn giả Mahacunda đi đến Tôn giả Channa; sau khi đến, nói 
lên với Tôn giả Channa những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 


hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Sariputfa nói 
với Tôn giả Channa: 


-- Này Hiền giả Channa, mong rằng Hiền giả có thể kham nhẫn! Mong rằng Hiền giả có 
thể chịu đựng! Mong rằng khô thọ được giảm thiêu không có gia tăng, và sự giảm thiêu 
được rõ rệt, không có gia tăng! 


-- Thưa Hiên giả Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi không có thê chịu đựng. Sự 
thống khổ của tôi gia tăng không có giảm thiểu, và sự gia tăng rõ rệt, không có giảm 
thiêu. Thưa Hiền giả Sariputta, tôi sẽ đem dao (cho tôi). Tôi không còn muốn sông." 


2. Cần có đu thức ăn, được phám, săn sóc. 


Con người khi bệnh nặng cần ăn uống đây đủ chất bổ dưỡng, thuốc men, và săn sóc kỹ 
lưỡng. Khi thực hiện mọi nhu yêu thì người ta an tâm và vô tội. Như kinh việt: 


"-- Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao! Tôn giả Channa, hãy tiếp tục sống! Chúng 
tôi muốn Tôn giả Channa tiếp tục sống. Nếu Tôn giả Channa không có các món ăn tốt 
lành, tôi sẽ đi tìm các món ăn tốt lành cho Tôn giả Channa. Nếu Tôn giả Channa không 
có các được phẩm tốt lành, tôi sẽ đi tìm các dược phẩm tốt lành cho Tôn giả Channa. Nếu 
Tôn giả Channa không có người thị giả thích đáng, tôi sẽ hầu hạ Tôn giả Channa. Tôn giả 
Channa chớ có đem lại con dao! Tôn giả Channa hãy tiếp tục sống! Chúng tôi muốn Tôn 
giả Channa tiếp tục sống. 


-- Thưa Hiên giả Sariputta, không phải tôi không có các món ăn tốt lành, cũng không 
phải tôi không có các được phẩm tốt lành. Cũng không phải tôi không có thị giả thích 
đáng. Thưa Hiền giả Sariputta, trong một thời gian dài, tôi đã hầu hạ bậc Đạo Sư, làm cho 
(bậc Đạo sư) được đẹp lòng, không phải không được đẹp lòng. Thưa Hiền giả SarIputta, 
thật là thích đáng cho người đệ tử hầu hạ bậc Đạo Sư, làm cho (bậc Đạo Sư) được đẹp 
lòng, không phải không được đẹp lòng. Tỷ-kheo Channa đem lại con dao không có phạm 
tội. Thưa Hiền giả Sariputta, hãy thọ trì như vậy!" 


Khi các tư tưởng tích cực, thỏa mạn những nhu yêu được liễu tri đó là con dao chặt đứt 
mọi vọng tưởng, tư tưởng tiêu cực, không gây nghiệp dữ hay tội lôi. 


b). Đặc Tánh các Pháp: Vô Ngã. 


Hành giả cần nhận thức lục căn, lục trần , lục thức không phải là của tôi, không phải là 
tôi, không phải là tự ngã của tôi và chứng tri răng các pháp là vô ngã. 


Kinh việt: 

"-- Chúng tôi muôn hỏi Tôn giả Channa về một vân đê đặc biệt, nêu Tôn giả Channa cho 
chúng tôi được phép đặt câu hỏi. 

-- Hãy bỏ đi, Hiên giả Sariputta; sau khi nghe, tôi sẽ biệt (nói như thê nào). 

-- Hiên giả Channa, Hiên giả có xem con mặt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? " Hiên giả Chamna, Hiên 
giả có xem tai, nhĩ thức... Hiên giả Channa, Hiên giả có xem mũi, tỷ thức... Hiên giả 


Channa, Hiên giả có xem lưỡi, thiệt thức... Hiên giả Channa, Hiện giả có xem thân, thân 
thức... Hiên giả Channa, Hiên giả có xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: "Cái 
này của tôi, cái này là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi?" 


-- Hiền giả Sariputta, tôi xem mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Hiền giả 
Sariputta, tôi xem tai, nhĩ thức.. Hiền giả Sariputta, tôi xem mũi, tỷ thức... Hiền giả 
SarIputta, tôi xem cái lưỡi, thiệt thức... Hiền giả SarIputta, tôi xem thân, thân thức... Hiền 
giả SarIputta, tôi xem ý, ý thức, các pháp do ý nhận thức là: "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


-- Này Hiền giả Channa, Hiền giả đã thấy cái gì, đã chứng tri cái gì trong mắt, trong nhãn 
thức, trong các pháp được mắt nhận thức mà Hiền giả xem mắt, nhãn thức và các pháp do 
mắt nhận thức là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải là tự ngã của tôi?" Hiền giả Channa, Hiền giả đã thấy cái gì, đã chứng tri cái gì trong 
tai, trong nhĩ thức... trong mũi, trong tỷ thức... trong lưỡi, trong thiệt thức... trong thân, 
trong thân thức... trong ý, trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức mà Hiền giả xem 
ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tự ngã của tôi ”? 


-- Thưa Hiên giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt (nirodha), chứng tri sự diệt trong mắt, 
trong nhãn thức, trong các pháp do mắt nhận thức, mà tôi xem mắt, nhãn thức, và các 
pháp do mắt nhận thức là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". Thưa Hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt, chứng tri sự 
diệt trong taI, trong nhĩ thức... trong mũi, trong tỷ thức... trong lưỡi, trong thiệt thức... 
trong thân, trong thân thức... trong ý, trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức mà tôi 
xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: “Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


Trong cuốn sách "Đối thoại giữa Triết Học & Tôn Giáo", Mathieu cho rằng " Cái Ngã có 
hiện hữu trong giòng tâm thức của chúng ta hay không? Giòng tâm thức có thể chia thành 
những tư tưởng về Quá khứ, Hiện tại và VỊ lai. Cái Ngã không thể là tổng số các thời liệu 
đó, vì lẽ nó không hề có vào bất cứ thời điểm đặc biệt nào. Quá khứ đã qua không còn 
nữa, làm sao cái tôi thuộc về Ký ức. Tương lai chưa đến, thì làm sao có cái Tôi được. Chỉ 
còn hiện tại. Đề tồn tại, cái tôi cần phải có đặc tánh rõ ràng. Nhưng nó không có hình thể, 
màu sắc nơi chốn. Càng tìm, càng không tìm ra nó. Cái Tôi chỉ là một cái nhãn hiệu dán 
lên một sự hiện hữu liên tục. Nhận định như vậy giúp con người giảm nhẹ đi ý niệm xem 

"cái Tôi" như là một thực thể tối thượng bắt buộc chúng muôn những gì chúng ta thích và 
ghét bỏ những gì chúng ta không ưa. Cảm giác về cái Tôi đó khiến cho con người tách 
rời ra khỏi thiên hạ. Và cũng chính từ những tình cảm yêu ghét sai lạc đó, dây lên những 
tư tưởng và tình cảm khởi điểm cho những lời nói và hành động đưa đến Đau Khổ. Khám 
phá bằng kinh nghiệm trực tiếp, bằng phân tích, bằng thiền định rằng cái "Ngã" không 
thật có, sẽ là một diễn trình đi đến giải thoát. Những phương cách đó thật sự hữu ích, nhất 
là có rất nhiều kỹ thuật đề tác động lên tư tưởng, khiến ta không còn nô lệ chúng nữa." (tr 
3x 2) 


c). Thường Trực Tác Ý. 


Những lời Phật dạy lúc bệnh hay trọng bệnh, phải thường trực tác ý là không có dao 
động. không có chấp trước thì có khinh an , không có hy cầu tiễn dân tới đoạn tận đau 
khổ và không có nghiệp thức hay tội lỗi gì. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Mahacunda nói với Tôn giả Channa: 


-- Do vậy, này Hiền giả Channa, lời dạy này của Thế Tôn phải được thường trực tác ý: 
"Ai có chấp trước là có dao động. Ai không chấp trước không có dao động. Không có dao 
động, thời có khinh an; có khinh an thời không có hy câu (natI); không có hy câu thời 
không có khứ lai; không có khứ lai thời không có tử sanh; không có tử sanh thời không 
có đời này, không có đời sau, không có giữa hai đời. Như vậy là sự đoạn tận đau khổ". 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mahacunda sau khi giáo giới cho Tôn giả Channa, từ 
chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tôn giả Channa, sau khi Tôn giả Sariputta và Tôn giả 
Mahacunda ra đi không bao lâu, đem dao lại (cho mình). Rồi Tôn giả Sariputta đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn 
giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Channa đã đem dao lại (cho mình), sanh xứ của Tôn giả ấy là 
gì? Đời sông tương lai là gì? 


-- Này Sariputta, có phải trước mặt Ông Tỷ-kheo Channa đã tuyên bố sự không phạm tội? 
C) Kết Luận. 


Tâm vô thường pháp vô ngã là những đặc tánh cần được biết. Tâm pháp là những thực tại 
vô thường, vô ngã, khổ đau, biến hoại, chúng không có tự tính. Cho nên cần phải tu tập 
pháp bảy giác chi để chứng tri, đạt được chánh trí, và an trú nơi không tánh. Liễu tri các 
tác ý, tư tưởng tích cực đề được khinh an, tâm thức nhẹ nhàng, không gây nghiệp dữ hay 
tội lỗi. Đó là minh tâm chánh trí, là pháp giải thoát vậy. 


Tham khảo 


Kinh Giáo Giới Candaka và Channa. HT. Thích Minh Châu Việt dịch trong website 
Trung Tâm các Chùa PG, Texas: http://www.vnbc.org 


Chuyên Hóa Tâm, Shamar Rimpoche, A. R, Palmo, Lục Thạch dịch trong website Quảng 
Đức (Tâm lý học): www.quangduc.com 

Đối thoại giữa Triết Học và Tôn giáo. Jean Francois Revel & Mathieu Ricard, do B/S Hồ 
hữu Hưng biên soạn dịch: 


6. Pháp Chánh Niệm khi Đi Đứng 
hay 


Kinh Khát Thực Thanh Tịnh 
th & 


t 


Tĩnh giác trong tứ oai nghi là pháp môn tu tập hữu hiệu nhất đề được chánh trí và chánh 
niệm. Một sự sáng suốt hay chánh tư duy lúc đi đứng, lúc thiền hành hay khắt thực là sự 
rèn luyện tâm an tịnh tốt hơn hết. Thật ra tư duy về sự không tư duy là điều thiết thực 
trong pháp chánh niệm này. Trong Kinh Khất Thực Thanh Tịnh, Phật dạy cách tu học các 
thiện pháp và tinh tấn đoạn diệt các ác pháp, bất thiện pháp. Đặc biệt trong đi đứng, 
chánh niệm là một pháp các hành giả cần phải nghiêm mật hành trì đúng cách, nêu không 
thì không thúc liễm được thân tâm. Trong kinh Khất Thực Thanh Tịnh do HT. Thích 
Minh Châu Việt dịch, nói lên những tinh yêu của lời Phật dạy. 


a) An Trú vào Không Tánh 


Hành giả tu tập pháp chánh niệm lúc đi đứng, thiền hành hay khất thực thì các căn được 
sáng suôt, diện mạo trong sáng thanh thản. 


Kinh viết:, "Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc 
(Kalandakanivapa). 


Rồi Tôn giả SarIputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau 
khi dên đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang 
ngôi một bên: 


-- Này Sariputta, các căn của Ông rất sáng suốt, sắc da của Ông thanh tịnh trong sáng. 
Này Sariputta, Ông nay đang phân lớn an trú với loại an trú nào? 


-- Bạch Thế Tôn, con nay đang phần lớn an trú với Không trú. 


-- Lành thay, lành thay! Này Sariputta, Ông nay đang phần lớn an trú với sự an trú của 
bậc Đại nhân. Này Sariputta, sự an trú của bậc Đại nhân tức là không tánh. Do vậy, này 
Sariputta, nêu Tỷ-kheo ước mong rằng: "Mong rằng tôi nay phần lớn an trú với sự an trú 
không tánh”, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây cân phải suy tư như sau: “Trên con đường 
ta đã đi vào làng để khất thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực, và trên con đường từ làng ta đi 
khất thực trở về, tại chỗ ấ Ấy, đối với các sắc do mắt nhận thức, có khởi lên ở nơi ta dục, 
tham, sân s1, hay hận tâm không?” 


Thật vậy, nêu lục căn thanh tịnh, là Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý được thấy biết như thật 
như chơn, hay đưa lục căn giả lập nầy vào tánh giác, cái biết sáng suốt, trong sát na hiện 
tiền vô thời không, thì làm gì có chỗ nào mà an trú. Nói rõ hơn là lục căn an trú vào tuệ 
tri, cái biết sáng suốt, cái hư không, thì an trú vào cái không an trú (trong hư không). Vậy 
khi lục căn thanh tịnh hay biết sắc thọ tưởng hành thức sáng suốt thì sắc da của con người 
trong sáng, tâm địa thanh thản. Sắc da dụ cho vật lý mà vật lý ảnh hưởng đến tâm lý. 
Người mà sống ung dung tự tại thì thân tâm thường an lạc.Đó là an trú nơi không tánh. 
Như đi đến trở về trên con đường, nếu mắt thấy sắc, thì sự thấy biết như chơn các sắc thì 
không khởi lên dục (vì tuệ tri các sắc hay biết một cách sáng suốt vô thời không), không 
có dục thì không ái thủ hữu, thì tham sân s1 hay hận tâm không có. 


b) Chánh Tư Duy. 


Nhắc lại trong Đai Kinh Sáu Xứ Phật dạy, "Kiến gì như chơn của vị Ấy, kiến ấy là chánh 
kiến. Tư duy gì như chơn của vị Ấy, tư duy ấy là chánh tư duy. Tĩnh tấn gì như chơn của 
vị ấy, tỉnh tấn ấy là chánh tính tấn. Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh niệm. 
Định gì như chơn của vị Ấy, định ấy là chánh định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng 
của vị ây được thanh tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập và phát 
triển sung mãn cho vị ấy do sự tu tập." (Đại Kinh Sáu Xứ, HT. Thích Tâm Châu Việt 
dịch) 


Theo Phật, Cảm, Nghĩ, và Làm (Tình năng, Trí năng, và Hoạt năng) được thấy biết như 
chơn như thật là sự thấy biết vô thời gian, làm cho tâm trở nên trong sáng. Chánh Kiến là 
cái thấy như chơn pháp ấy. Chánh Tư Duy là sự suy tư như chơn pháp ấy. Chánh Niệm là 
nhớ (không có vọng khởi) như chơn của pháp ấy. Chánh Định là sự vắng lặng tịch tĩnh 
như chơn pháp ây. Chánh Nghiệp là sự chơn chánh nghề nghiệp.Chánh Ngữ là sự lời nói 
chơn chánh hài hòa. Chánh Mạng là nuôi mạng sống bằng thức ăn tỉnh khiết. Thánh Đạo 
Tám Ngành này (Bát Chánh Đạo) được tu tâp và phát triên sung mãn thì thân tâm thường 
an lạc. Riêng trong oai nghi đi đứng, thì chánh kiến, chánh tư duy được hành trì cân mật 
hơn để lúc nào cũng chứng tri được chánh niệm. 


1) Đôi với sắc: 


“Này Sariputta, nêu Tỷ-kheo sau khi tư duy biết rằng: "Trên con đường ta đã đi vào làng 
để khất thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực và trên con đường từ làng ta đi khất thực trở vẻ, 
đối với các sắc do mắt nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, sĩ hay hận tâm”, thời 
này Sariputta, Tỷ-kheo â ấy phải tỉnh tắn đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy. Nhưng này 
Sariputta, nêu Tỷ-kheo trong khi suy tư được biết như sau: "Trên con đường ta đã đi... 

đi khất thực trở về, đối với các sắc do mắt nhận thức, không có khởi lên nơi dục, đan” 
sân, si hay hận tâm", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan, ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp." 


Sau khi an trú với không an trú, cần phải tỉnh tắn đoạn các ác bất thiện pháp như mắt 
nhận thức khởi lên dục, tham, sân s1 hay hận tâm. Hành giả cân tu tập các thiện pháp 
ngày đêm băng cách an trú với hoan hỷ và hân hoan. 


2). Đối với thỉnh hương vị xúc pháp: 


"Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như sau: "Trên con đường ta đã đi... 

đi khất thực trở về đối với các tiếng do tai nhận thức,... đối với các hương do mũi n. 
thức... . đối với cácvị do lưỡi nhận thức... . đối với các xúc do thân nhận thức,... đối với các 
pháp do ý nhận thức, có khởi lên dục, tham, sân, si hay hận tâm không?” 


Noi Sariputta, nếu Tỷ-kheo trong khi suy tư biết được như sau: "Trên con đường ta đã 
đi... , ta đi khất thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, tham, 
sân, sĩ, hay hận tâm', thời này Sariputta, Tỷ-kheo â ấy phải tinh tấn đoạn tận các ác bất 
thiện pháp ấy. Nhưng này Sariputta, nếu Tỷ-kheo trong khi suy tư được biết như sau: 
"Trên con đường ta đã đi... ta đi khất thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, không 
có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si hay hận tâm", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an 
trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. " 


Chánh Tư duy trong khi đi, về trên đường đối với nhận thức của thinh hương vị xúc pháp 


băng cách tinh tân đoạn tận các ác bât thiện pháp của các nhận thức ây khởi lên dục, 
tham, sân, si, hận tâm, và hành giả cân thường xuyên an trú với hỷ và hân hoan. 


3. Đôi với năm dục. năm triên cái: 


"Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như sau: "Ta đã đoạn tận năm dục 
trưởng dưỡng chưa? Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, trong khi suy tư được biết như sau: 
"Ta chưa đoạn tận năm dục trưởng dưỡng", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải tỉnh tấn 
đoạn tận năm dục trưởng dưỡng. Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm dục trưởng dưỡng", thời này Sariputta, Tỷ-kheo 
ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như sau: "Ta đã đoạn tận năm triền cái 
chưa?" Nếu, này SINH) trong khi suy tư, Tỷ-kheo được biết như sau: “Ta chưa đoạn 
tận năm triển cái", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải tỉnh tấn đoạn tận năm triển cái. 
Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi suy tư được biết như sau: "Ta đã đoạn tận 
năm triền cái ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm 
tu học trong các thiện pháp. " 


Hành giả cần tu tập trong các thiện pháp lúc đi đứng bằng cách an trú với hỷ và hân hoan 
và phải tinh tấn đoạn tận năm dục (sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, và xúc dục) và 
năm triền cái (năm dây trói buộc: tham dục, sân hận, mê ngủ, hối hận, nghi hoặc). 


4. Đôi với năm thủ uân: 


"Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: "Ta có liễu tri năm thủ uẫn chưa?" Này 
Šaripufta, nêu trong khi suy tư, Tỷ-kheo được biết như sau: "Ta chưa có, liễu tri năm thủ 
uân”, thời này Sariputta, Tỷ-kheo ây cân phải tính tán liễu tri năm thủ uân. Nhưng nếu, 
này Sariputta trong khi suy tư, Tỷ-kheo ây được biết như sau: "Ta đã liễu tri năm thủ 
uân”, thời này Sariputta, vị Tỷ-kheo ây phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học 
trong các thiện pháp. " 


Hành giả cần tu tập trong các thiện pháp lúc đi đứng bằng cách an trú với hỷ và hân hoan 
và phải liêu tri năm thủ uân (sắc thọ tưởng hành thức), tức là biêt được thủ uân chính là 
năm yêu tô của thân xác con người. 


5. Đôi với bôn niệm xứ, chánh cần, như ý túc, lực,giác chỉ, thánh đạo, và pháp chỉ 
quán: 


"Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như sau: "Ta đã tu tập bốn niệm xứ 
chưa?" Này Sariputta, nếu trong khi suy tư, Tỷ-kheo được biết: "Ta chưa tu tập bốn niệm 
xứ”, thời này Sariputta, vị Tỷ-kheo cân phải tinh tấn tu tập bốn niệm xứ. Nhưng nêu, này 
Sariputta, trong khi suy tư Tỷ-kheo được biết như sau: "Ta đã tu tập bốn niệm xứ ", thời 
này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các 
thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: "Ta đã tu tập bốn chánh cần chưa? " 
”Ƒa đã tu tập bôn như ý túc chưa?"... “Fa đã tu tập năm căn chưa?”"... “Ta đã tu tập năm 
lực chưa?”"... "Ta đã tu tập bảy giác chi chưa?”... Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cân phải 


suy tư như sau: "Ta đã tu tập Thánh đạo Tám ngành chưa?" Nếu Tỷ-kheo, Bay Sariputfa, 
trong khi suy tư được biết như sau: "Ta chưa tu tập Thánh đạo Tám ngành, " thời này 
Sariputta Tỷ-kheo ấy cần phải tỉnh tấn tu tập Thánh đạo Tám ngành. Nhưng nếu, này 
Sariputta, Tỷ-kheo trong khi suy tư được biết như sau: "Ta đã tu tập Thánh đạo Tám 
ngành, " thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải an trú trong hỷ và hân hoan, ngày đêm 
tu học trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: "Ta đã tu tập Chỉ và Quán chưa? " Nếu 
Tỷ-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư được biết như sau: "Ta chưa tu tập Chỉ và Quán 
"' thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tỉnh tấn tu tập Chỉ và Quán. Nhưng nếu, này 
các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo trong khi suy tư được biết như sau: "Ta đã tu tập Chỉ và Quán ", 
thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan, ngày đêm tu học trong 
các thiện pháp. " 


Sống theo Bát Chánh Đạo như vậy, thì bốn niệm xứ (thân bất tịnh, Thọ thị khổ, Tâm vô 
thường, Pháp vô ngã) được tu tập và phát triển sung mãn. Bốn Chánh Tính Tấn (Tỉnh tấn 
phát triên những điều thiện lành chưa phát sanh, Tĩnh tắn tiếp tục phát triển những điều 
thiện lành đã phát sanh, Tinh tắn ngăn ngừa những điều á ác chưa phát sanh, Tĩnh tấn dứt 
trừ những điều ác đã phát sanh) được tu tập và phát triển sung mãn. Bốn Như Ý Túc (Dục 
Như Ý Thần Túc, Niệm Như Ý Thần Túc, Tinh Tấn Như Ý Thần Túc, Tư Duy Như Ý 
Thần Túc) được tu tập và phát triển sung túc.Năm căn (Nhãn, Nhĩ, Tĩ, Thiệt, Thân) được 
tu tập và phát triển sung mãn. Năm lực ((Tín lực, Tĩnh tấn lực, Niệm lực, Định lực, Huệ 
lực) được tu tập và phát triển sung mãn. bảy giác chỉ (Trạch Pháp Giác Chi, Tinh Tấn 
Giác Chi, Hỷ Giác Chi, Khinh An Giác Chi, Niệm Giác Chi, Định Giác Chi, Xả Giác 
Chỉ) được tu tập và phát triển sung mãn. Hai pháp là: Chỉ và Quán dược chuyền vận song 
hành. Với thượng trí những pháp nào cần phải đơạn tận và cần phải tu tập với thượng trí. 
Với thượng trí hành giả chứng ngộ những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí. Đặc 
biệt những pháp cần phải liễu tri chánh tư duy và chánh niệm với thượng trí luc đi đứng. 
Hành giả luôn luôn an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm trong các thiện pháp ấy. 


e) Kết Luận. 


Tóm lại, trong kinh Khất Thực Thanh Tịnh, Phật dạy lúc đi trên đường và lúc trở về, 
hành giả lúc nào cũng tu tập theo pháp thượng trí là an trú vào không tánh. Pháp chánh 
niệm và chánh tư duy trong chỉ và quán đê được chứng ngộ minh tâm và giải thoát. 


"Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như sau: "Ta đã chứng ngộ minh và giải 
thoát chưa? " Nếu Tỷ-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư được biết như sau: "Ta chưa 
chứng ngộ minh và giải thoát", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập 
minh và giải thoát. Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi suy tư được biết như 
sau: "Ta đã chứng ngộ minh và giải thoát ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải an 
trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


Này Sariputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời quá khứ đã làm cho khất 
thực được thanh tịnh, tất cả những vị ấy đã làm cho khất thực được thanh tịnh bằng cách 
suy tư, suy tư như vậy. Này Sariputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời gian 
tương lai sẽ làm cho khất thực được thanh tịnh, tất cả những vị ấy sẽ làm cho khất thực 
được thanh tịnh, bằng cách suy tư, suy tư như vậy. Và này Sariputta, những Sa-môn, Bà- 


la-môn nào trong thơi hiện tại, làm cho khất thực được thanh tịnh, tất cả những vị ấy đã 
làm cho khất thực được thanh tịnh, bằng cách suy tư, suy tư như vậy. Vậy này Sariputta, 
các Ông cần phải học tập như sau: "Sau khi suy tư, suy tư, chúng ta sẽ làm cho khất thực 
được thanh tịnh". Này Sariputta, các Ông phải tu tập như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Sariputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy." 


Tựu chung, lục căn, lục trần, lục thức. bát chánh đạo, hay tất cả các pháp, khi an trú vào 
không tánh tức là cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm trong các thiện pháp đều 
là sự nhận thức sáng suốt của Thượng Trí. Do sự tu tập Chánh Tư Duy như đi đứng được 
thanh tịnh, hành giả cần chọn những pháp cần phải được chứng ngộ với thượng trí để 
được Minh Tâm và Giải Thoát khỏi Vô Minh. 


Tham khảo 


Đại Kinh Sáu Xứ. HT. Thích Minh Châu Việt dịch đăng trong websiteTrung Tâm Phật 
Giáo Các Chùa Việt Nam, Texas. 


http://www.vnbc.org 


Kinh Khất Thực Thanh Tịnh. HT. Thích Minh Châu Việt dịch đăng trong website Trung 
Tâm Phật Giáo Các Chùa VN, Texas. 


7. Thiền Tịnh Độc Cư 
hay 
Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na 
tk 1 
t 


Cứu cánh của Thiền là giác ngộ giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh diệt, trong sạch hóa 
tâm thức vẫn đục, không còn nhân duyên chăng chịt, vượt khỏi thời không. Nếu huân tập 
thâm sâu thì dòng tâm thức trở nên trong sạch, giảm dần nghiệp thức. Ví như cái hồ nước 
vẫn đục, ta xả ra, mà không có đồ vô thêm nước vân đục ( nghiệp thức dữ) nữa, thì dòng 
tâm thức đó trở nên trong sạch hơn. Lúc sống thiền tập nhuần nhuyễn được minh tâm 
chánh trí, tự do tự tại thì lúc chết, thần thức nhẹ nhàng cũng tự do tự tại vậy. 


1). Đặc tánh của Thiền Tịnh Độc Hành. 


Sống một mình, hoặc cư sĩ, khi thiền độc hành cân thiết nhàn tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm và tỉnh cần. Mười lợi ích thiện lành của cuộc sống ân dật, -1) Không ham bóng 
sắc dục vọng: Không có cảnh nam nữ, tức không có lòng ham muốn, - 2) Không nói điều 
tà vạy: Không có nhơn duyên gây ra lời ăn tiếng nói lộn xộn, tức không có việc bày điều 
đặt chuyện láo xược, - 3) Không có kẻ thù: Không có kẻ đối địch, -4) Không xung đột 
với ai: Không sợ việc tranh giành, -5) Không có bằng hữu khen chê: Không có bạn nói 
chuyện thị phi, tức không có việc khen chê, -.6) Không có ai để cho mình bươi móc lỗi 
lầm của họ: Không thấy kẻ lỗi lầm, -7) Không có ai đê chúng ta nói chuyện về họ: Không 


có việc đàm luận việc quấy của người khác, -8) Không bạn bè, không đệ tử, không kẻ hầu 
người hạ cho chúng ta vui chơi, dạy dỗ hay sai bảo (không gây tội tạo nghiệp), -9) Không 
ao ước có bạn đồng hành, -10) Không có những phiên phức gây nên bởi xã hội như khách 
khứa, lịch sự, quần áo chỉnh tê, cũng như giao tế xã hội. - Riêng bản thân sống không 
phóng dật là thường tĩnh không uê oải, luôn chú ý mọi hành động suy nghỉ và hoạt động. 
Phải nhiệt tâm tu tập thiền tịnh. Ngoài ra, theo Phật giáo, tinh cân có nghĩa là có gắng làm 
điều thiện và đồng thời cố gắng triệt tiêu điều ác. 


2). Thiền Tập. 


Khi nhận thức mắt thấy sắc khả ái. khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, tán 
thưởng thì chấp thủ và an trú tham đắm, nếu tán thưởng thì dục hÿỷ sanh là tập khởi của 
khổ. Tiếp theo nhận thức thinh hương vị xúc pháp do nhĩ tỹ thiệt thân ý cũng vậy, dục hỹ 
sanh thì tập khởi khô. 

Khi có sắc thinh hương vị xúc pháp do nhãn nhĩ tỹ thiệt tân ý nhận thức, khả ái, khả hỹ, 
khả lạc, khả ý liên hệ đến dục, hấp dẫn, nêu không tán thưởng , không chấp thủ và an trú 
thì dục hỹ diệt. Từ diệt tận dục hỹ là sự diệt tận đau khổ. 

Như Kinh viết: 


"Rồi Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào buồi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến 
Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, 
Tôn giả Punna bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới văn tắt cho con, đề 
con có thê, sau khi nghe Thê Tôn, sông một mình, nhàn tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cần. 


-- Vậy này Punna, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Punna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


-- Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Nếu ¡ Tỷ-kheo hoan hý tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan 
hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú, dục hỷ sanh; và này Punna, Ta nói răng, từ sự tập khởi 
của dục hỷ, là sự tập khởi của khổ. Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức; có 
những hương do mũi nhận thức; có những vị do lưỡi nhận thức; có những cảm xúc do 
thân nhận thức; có những pháp do ý nhận thức; khả ái, khả hý, khả lạc, khả ý liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan 
hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú tham đắm, dục hỷ sanh; và này Punna. Ta nói rằng, từ 
sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của khổ. 


Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hý, không tán thưởng, không châp thủ và an trú, 
thời dục hỷ diệt. Này Punna, Ta nói rằng, tự sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khổ. Này 
Punna, có những tiếng do tai nhận thức; có những hương do mũi nhận thức; có những vị 
do lưỡi nhận thức; có những cảm xúc do thân nhận thức; có những pháp do ý nhận thức, 


khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ, 
không tán thưởng, không châp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Punna, Ta nói răng, từ 
sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khô." 


c) Sống Chí Thiện. 


Dù sống một mình ở nơi đâu, chỗ hung kiết, người thiện ác, dù bị mắng nhiếc, nhục mạ, 
đánh đập ngay cả đoạt mệnh, lúc nào cũng sống chí thiện. Sống như vậy chứng được tâm 
minh. 


"Này Punna, Ông sẽ sống ở quốc độ nào, nay Ông đã được Ta giáo giới với lời giáo giới 
vắn tắt? 


-- Bạch Thế Tôn, nay con đã được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới vắn tắt, có một 
quốc độ tên là Sunaparanta (Tây Phương Du-na Quốc), con sẽ sống tại đấy. 


-- Này Punna, người nước Sunaparanta là hung bạo. Này Punna, người nước Sunaparanta 
là thô ác. Này Punna, nếu người nước Sunaparanta măng nhiếc Ông, nhục mạ Ông, thời 
này Punna, tại đấy Ông sẽ như thê nào? 


-- Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta mắng nhiếc con, nhục mạ con, thời tại 
đây, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hiền thiện, người nước Sunaparanta này! Thật là chí 
thiện, người nước Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy tay đánh đập ta". Bạch Thế 
Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thé, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


-- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy tay đánh đập Ông, thời này 
Punna, tại đây Ông sẽ nghĩ như thế nào? 


-- Bạch Thế Tôn, nêu các người nước Sunaparanta lấy tay đánh đập con; thời tại đấy, con 
sẽ nghĩ như sau: ""”Thật là thiện, người nước Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người 
nước Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy các cục đất ném đánh ta". Bạch Thế Tôn, tại 
đây con sẽ nghĩ như vậy! Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


-- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunapa ranta lấy các cục đất ném đánh Ông, 
thời này Punna, tại đấy Ông sẽ nghĩ thế nào? 


-- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy cục đất ném đánh con; thời tại đấy, 
con sẽ nghĩ như sau: “Thật là hiền thiện, các người nước Sunaparanta! “Thật là chí thiện, 
các người nước Sunaparanta! Vì rằng họ không lấy gậy đánh đập ta". Bạch Thế Tôn, tại 
đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


-- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunapa ranta lấy gậy đánh đập Ông, thời này 
Punna, tại đây Ông nghĩ thê nào? 


-- Bạch Thê Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy gậy đánh đập con; thời tại đấy, con 
sẽ nghĩ như sau: “Thật là hiên thiện, các người nước Sunaparanta! “Thật là chí thiện, các 
người nước Sunaparanta! Vì rằng họ không lấy dao đánh đập ta". Bạch Thé Tôn, tại đây 
con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


-- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunapa ranta lấy dao đánh đập Ông, thời này 


Punna, tại đấy Ông nghĩ thế nào? 


-- Bạch Thế Tôn, nêu các người nước Sunaparanta lấy dao đánh đập con; thời tại đấy, con 
sẽ nghĩ như sau: “Thật là hiển thiện, các người nước Sunaparanta! “Thật là chí thiện, các 
người nước Sunaparanta! Vì rằng họ không lấy đao sắc bén đoạt hại mạng ta". Bạch Thế 
Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


-- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao sắc bén đoạt hại mạng 
Ông, thời này Punna, tại đây Ông nghĩ thê nào? 


-- -Bạch Thế Tôn, nêu các người nước Sunapa ranta sẽ lẫy dao sắc bén đoạt hại mạng 
con; thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: "Có những đệ tử của Thế Tôn, ưu phiền và nhàm 
chán thân thể và sinh mạng đi tìm con dao (để tự sát). Nay ta khỏi cần đi tìm đã được con 
dao ấy". Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy, con sẽ nghĩ 
như vậy. 


-- Lành thay, lành thay, này Punna! Này Punna, Ông có thể sống trong nước Sunaparanta, 
khi Ong có được đây đủ sự nhiệp phục và an tịnh này. Này Punna, Ông nay hãy làm 
những gì Ong nghĩ là hợp thời. 


Rồi Tôn giá Punna, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, dọn đẹp sàng tọa, lấy y bát, rồi ra đi, đi đến 
nước Sunaparanta. Tiếp tục du hành, (Tôn giả Punna) đi đến nước Sunaparanta. Tại đây, 
Tôn giả Punna sông trong nước Sunaparanta. Rồi Tôn giả Punna nội trong mùa an cư 
mùa mưa ấy, nhiếp được khoảng năm trăm nam cư sĩ; cũng trong mùa an cư mùa mưa ấy, 
nhiếp độ khoảng năm trăm nữ cư sĩ; cũng trong mùa an cư mùa mưa ấy, chứng được Tam 
minh. Sau một thời gian, Tôn giả Punna mệnh chung. " 


3). Kết Luận. 
Thiên tịnh độc cư là một pháp nghiêm túc và phải có nhiệt huyết tu tập cần mật, sống một 
mình với những đức tính trong sạch, không phóng dật, chí thiện, giới luật nghiêm minh, 


tinh cần hành trì thượng trí để đạt giác ngộ niết bàn. 


"Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thê Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thiện nam tử Punna â Ấy, sau khi được Thế Tôn giáo giới với bài giáo 
giới vắn tắt đã mệnh chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau của vị ấy là thế nào? 


-- Này các Tỷ-kheo, Thiện nam tử Punna là bậc Hiền trí. VỊ ấy thực hành pháp và tùy 
pháp. VỊ ây không phiên nhiêu Ta với những câu hỏi vê pháp. Này các Tỷ-kheo, Thiện 
nam tử Punna đã nhập Niêt-bàn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy." 


Tham khảo 


Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na. HT. Thích Minh Châu Việt dịch đăng trong website Trung 
Tâm, các Chùa Việt Nam, Texas: 


www.vnbc.org 


8. Pháp Thượng Trí lúc Cận Tử 
hay 
Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc 


Như chúng ta đã biết chơn trí, hay là thượng trí là những nhận thức chơn thật. Vô minh 
và hữu ái là những pháp cần phải đoạn tận. Pháp Chỉ và Quán cần phải tu tập. Chỉ có 
nghĩa là đình chỉ, quán là quán đạt. Như vậy chỉ quán là đình chỉ vọng niệm để quán đạt 
chân lý. Khi cơ thể ngừng nghỉ là “Chỉ,.” vô thời gian. Khi tâm đang nhìn thấy một cách 
rõ ràng là “Quán," thây và biết như thật như chơn. Được Minh Tâm và Giải thoát khỏi Vô 
minh đó là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí. Thấy con bò liền biết con bò 
và xa lià cái biết đó thì ta có Thượng Trí. Nói khác đi là nhận thức niệm đầu (Thấy) một 
đối tượng đề có giác thức nguyên sơ. Tri nhận (Bié£) giác thức (đối tượng thấy) là ta có 
Chơn Trí hay Thượng Trí. 


1) Trọng Bệnh: khổ đau cần chịu đựng, kham nhẫn. 


Khi con người lâm vào trọng bệnh thì đau đớn khổ sở không sao chịu được. Đó quy luật 
tự nhiên. Chúng ta biết rằng hiện tượng vô thường của sự vật hiện hữu do nhân duyên kết 
hợp, do đó chúng không có lúc nào tự mình độc lập tồn tại. Rõ ràng chúng có sanh ra thì 
có lúc phải hủy diệt vì lẽ có sự trao. đôi vật chất và năng lượng với môi trường chung 
quanh. Trong vật lý học, việc bảo tồn năng lượng cho biết năng lượng không sanh ra và 
không biến đi mà chỉ có thê thay đồi. Khi sự giao lưu năng lượng và vật chất của mỗi hữu 
thể với bên ngoài, hữu thê đó tạm thời ồn định cân bằng vì phải tiêu tán năng lượng và 
vật chất, nên thay cũ đổi mới đề tồn tại. Sự trao đối vật chất và năng lượng của hữu thê 
trong không gian là lịch trình sanh trụ hoại diệt. Sự giao lưu vật chất và năng lượng của 
xác thân con người với bên ngoài được tạm thời hiện hữu là lịch trình sanh lão bịnh tử. 
Sự vật hiện hữu do duyên hợp, khi duyên tan thì hoại không, theo lý nhân duyên. Bệnh là 
sự suy thoái của thể xác, sự đau đớn và khổ sở là điều tất nhiên. Nhưng sự hỏi thăm an ủi 
và lời khuyên kham nhẫn trọng bệnh và sự chịu đựng khổ đau là cần thiết. 


Như kinh viết: 


"Lúc bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ Cấp Cô Độc 
ØỌ1 một người: 


-- Hãy đến đây, này Bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ 
chân Thê Tôn và bạch như sau: "Bạch Thê Tôn, cư sĩ Cập Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị 
trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". Rồi đi đến Tôn giả Sariputta 


(Xá-lợi-phất), sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như 
sau: "Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin 
cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, lành thay, nếu Tôn giả 
Sariputta vì lòng từ mẫn, đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc". 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Người â ấy vâng đáp cư sĩ Cấp Cô Độc, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Xin cúi đầu đảnh lễ 
chân Thê Tôn. 


Rồi người ấy đi đến Tôn glả Sariputta, sau khi đến đánh lễ Tôn giả Sariputta rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả Sariputta: 


-- Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ 
Tôn giả Sariputfa và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, tôt lành thay, nêu Tôn giả Saripuffa vì 
lòng từ mãn đi đên trú xứ của cư sĩ Câp Cô Độc”. 


Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả Sariputta đắp y, cằm y bát, cùng với Tôn 
giả Ananda là thị giá, đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc, sau khi đến liền ngồi lên chỗ 
đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta nói với cư sĩ Cấp Cô Độc. 


-- Này Cư sĩ, ta mong rằng Ông có thê kham nhẫn; Ta mong rằng Ông có thể chịu đựng. 
Ta mong rằng khổ thọ được giảm thiêu, không gia tăng, sự giảm thiểu được rõ rệt, không 
có g1a tăng. 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Sự 
khổ thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. 
Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ chém đầu (một người khác) với một 
thanh kiếm sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng thôi 
lên đau nhói trong đầu con. Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con 
không có thê chịu đựng. Những khổ thông của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia 
tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, như một người lực sĩ lấy một 
dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi xiết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 
con cảm thấy bị đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể 
kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thống của con ø1a tăng, không có 
giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có giảm t thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, như một 
người đồ tế thiện xảo hay đệ tử người đồ tế cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò 
sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của 
con. Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. 
Những khổ thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có 
giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một 
người yêu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hồ than hừng: cũng vậy, thưa Tôn 
giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân con. Thưa Tôn giả Sariputta, 
con không có thê kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những thống khô của con gia 
tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu." 


2. Pháp Không Chấp Thủ. 


Sự không chấp thủ vào lục căn, và không có thức y cứ vào lục căn. Sự không chấp thủ 
vào lục trần và thức y cứ vào lục trần. Sự không chấp thủ vào lục thứ và thức y cứ vào lục 
thức. Khi học tập không chấp thủ lục căn xúc và sẽ không có thức y cứ vào lục căn xúc. 
Sự không chấp thủ sắc thọ tưởng hành thức do lục căn sanh khởi, và sẽ không có thức y 
cứ vào sắc thọ tưởng hành thức do lục căn sanh khởi. Sự không chấp thủ vào địa giới, hỏa 
giới, thủy giới, phong giới, hư không giới, thức giới, và có thức y cứ vào địa hỏa thủy 
phong không thức ... giới. Sự không chấp thủ hư không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô 
sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ và không có thức y cứ vào hư không vô biên xứ, 
thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ. Sự không chấp thủ thế giới ở đây, không 
chấp thủ thế giới khác và không có thức y cứ vào thế giới ở đây và thê giới khác. 


Do vậy, hãy học tập như sau: "Sẽ không chấp thủ những gì được thấy, được nghe, được 
cảm thọ, được nhận thức, được hy câu, được tư sát với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ 
vào các pháp (nói trên)".Hãy học tập như vậy. 


Như kinh viết: 


"-- Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau: " Tôi sẽ không chấp thủ con mắt, và tôi sẽ 
không có thức y cứ vào con mắt". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư sĩ, 
hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào tai". 
Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học 
tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ lưỡi... y cứ vào lưỡi.... hãy học tập như vậy. Do 
vậy... không chấp thủ thân... y cứ vào thân... hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp 
thủ ý... y cứ vào ý... hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ hình dạng, và tôi sẽ 
không có thức y cứ vào hình dạng". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ tiếng... y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ hương... 
y cứ vào hương... hãy học tập như vậy. Do vậy.... không chấp thủ vị... y cứ vào vị... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ xúc... y cứ vào xúc... hãy học tập như vậy. Do 
vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ pháp, và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào pháp”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ nhãn thức, và tôi sẽ 
không có thức y cứ vào nhãn thức”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... “Tôi sẽ 
không chấp thủ nhĩ thức... Tôi sẽ không chấp thủ tỷ thức... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt 
thức... Tôi sẽ không chấp thủ thân thức... Tôi sẽ không chấp thủ ý thức, và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào ý thức”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ nhãn xúc, và tôi sẽ 
không có thức y cứ vào nhãn xúc". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... “Iôi sẽ 
không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ tỷ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt 
xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thân xúc.. Tôi sẽ không chấp thủ ý xúc, và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào ý xúc". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhãn xúc sanh 
khởi, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhãn xúc sanh khởi". Này Cư sĩ, hãy học 


tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhĩ xúc sanh khởi... Tôi sẽ không 
chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh khởi... Tôi 
sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh 
khởi và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh khởi”. Này Cư sĩ, hãy học tập 
như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ địa giới, và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào địa giới". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp 
thủ thủy giới... Tôi sẽ không chấp thủ hỏa giới... Tôi sẽ không chấp thủ phong giới... Tôi 
sẽ không chấp thủ hư không giới... Tôi sẽ không chấp thủ thức giới và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ sắc, và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào sắc". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ 
thọ... Tôi sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ hành... Tôi sẽ không chấp thủ 
thức và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ Hư không vô biên xứ, và 
tôi sẽ không có thức y cứ vào Hư không vô biên xứ". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do 
vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... Tôi sẽ không chấp thủ Vô sở hữu xứ... 
Tôi sẽ không chấp thủ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ thế giới ở đây và tôi sẽ 
không có thức y cứ vào thê giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi 
sẽ không chấp thủ thế giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới khác". Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ những gì được thấy, 
được nghe, được cảm thọ, được nhận thức, được hy câu, được tư sát với ý, và tôi sẽ 
không có thức y cứ vào các pháp (nói trên)”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy." 


3. Pháp Quả. 


Khi người trọng bệnh sắp chết, tuệ tri được bệnh tình của mình, an nhiên quan sát thật 
trạng và nghe bài học tập không chấp thủ mọi sự vô thường, khổ và biến hoại của luật 
sanh lão bệnh tử và chấp nhận mọi hậu quả của trọng bệnh lúc cận tử. Chánh trí tuệ ấy 
đưa thần thức người trọng bệnh sau khi thân hoại mạng chung liền sanh lên cõi trời Đâu- 
suât. 


"Khi nghe nói vậy, cư sĩ Cấp Cô Độc khóc và chảy nước mắt. Rồi Tôn giả Ananda nói 
với cư sĩ Câp Cô Độc: 

-- Này Cư sĩ, Ông đang gượng lên mà sống, hay chìm xuống (cõi chết)? 

-- Thưa Tôn giả Ananda, con không gượng lên mà sống, con đang chìm xuống cõi chết. 


Dầu cho bậc Đạo sư được con hầu hạ đã lâu và dầu các vị Tỷ-kheo, tu tập ý lực con chưa 
từng được nghe một thời thuyêt pháp như vậy. 


-- Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho các hàng cư sĩ mặc áo trắng. Này Cư sĩ, 
thuyêt pháp như vậy nói cho các hàng xuât gia. 


-- Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. l 
Thưa Tôn giả Sariputta, có những Thiện gia nam tử sanh ra với câu uê không nhiêu, nêu 
không được nghe pháp, sẽ bị đọa lạc; nhưng họ không thê biệt được (Chánh) pháp. 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau khi giảng dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc với bài 
thuyết giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp Cô Độc, sau khi Tôn giả 
Sariputta và Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, sau khi thân hoại mạng chung liền sanh 
lên cõi Tusita (Đâu-suất thiên)." 


Truớc khi mạng chung Cấp Cô độc với Chánh Trí còn nói lên bài thơ sau đây: 


"Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc, khi đêm đã gần mãn, sau khi chói sáng toàn cảnh Jetavana 
(Kỳ-đà-Lâm) với dung sắc thù thăng đi đên Thê Tôn, sau khi đên đảnh lê Thê Tôn và 
đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Câp Cô Độc nói lên với Thê Tôn bài kệ sau đây: 


Rừng Jetavana, 

Tốt đẹp phước lành này, 
Được chư Thiên, chúng Tăng, 
Thưởng lui tới an trú, 

Được Pháp Vương trú trì, 
Ban hoan hỷ cho ta. 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhờ các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tài sản. 


Do vậy bậc Hiển giả, 
Thấy rõ mục đích mình, 
Suy tư pháp chân chánh, 
Được thanh tịnh ở đây. 


Như Saripufra, 

VỀ tuệ, giới, tịch tịnh, 

Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bở bên kia, 

Hãy đạt được tôi thắng 
Trong những pháp kể trên. " 


Ánh sáng của trí tuệ hiện lên đảnh lễ Phật là một hiện tượng diệu hữu, chiếu sáng cõi 
ta bà với dung sắc thù thăng. Đó là bài học của Pháp Thượng Trí lúc cận tử vậy. 


"Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy. Bậc Đạo sư tán đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc suy 
nghĩ: "Bậc Đạo sư tán đông ta." Sau khi đảnh lễ Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài 


rô1 biên mât tại chô. 
Rôi Thê Tôn, khi đêm ây đã mãn, gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một vị Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, chiếu sáng toàn cảnh 
Jetavana với dung sắc thù thăng đã đi đên Ta, sau khi đên đảnh lễ Ta rôi đứng một bên. 
Đứng một bên, vị Thiên tử ây nói lên với Ta bài kệ sau đây: 


Rừng Jetavana, 

Tốt đẹp phước lành này, 
Được chư Thiên, chúng Tăng, 
Thưởng lui tới an trú, 

Được Pháp Vương trú trì, 
Ban hoan hỷ cho ta. 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhờ các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tài sản. 


Do vậy bậc Hiển giả, 
Thấy rõ mục đích mình, 
Suy tư pháp chân chánh, 
Được thanh tịnh ở đây. 


Như Saripufra, 

VỀ tuệ, giới, tịch tịnh, 

Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bở bên kia, 

Hãy đạt được tôi thắng 
Trong những pháp kể trên. 


Nói vậy xong, này các Tỷ-kheo, vị Thiên tử ấy suy nghĩ: "Bậc Đạo sư tán đồng ta, ' 
khi đảnh lễ thân phía hữu hướng về Ta, rồi biến mất tại chỗ. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp Cô Độc chăng? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp 
Cô Độc có lòng tịnh tín bât động đôi với Tôn giả Sariputta. 


-- Lành thay, lành thay, Ananda! Những gì có thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt 
đên, này Ananda. Chính Câp Cô Độc là vị Thiên tử ây, không một ai khác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy." 


Tham khảo 
Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độ. HT. Thích Minh Châu Việt dịch đăng trong website Trung 


Tâm PG, các Chùa Việt Nam, Texas: 


www.vnbc.org 


9. Minh Sát Tuệ 
tt % 


ky 


I. Thắp Sáng Hiện Hữu. 


Minh sát tuệ là lối dụng tâm tĩnh giác hay pháp thê nhập chánh trí trong tứ oai nghĩ, là lỗi 
thanh lọc dòng tâm thức được trong sáng, loại bỏ những trí kiến vốn mang nhiều hệ lụy 
đến sanh tử luân hồi. Đã giải thoát tri kiến tức là tháo gở gánh nặng của thực tại giả lập 
hay sự vật quá khứ, thì tâm hiện tại trong sáng. Cuộc sông không quá khứ, không tương 
lai đó là đầu đề khá phức tạp đến những lý luận sao cho hợp lý. Không quá khứ làm sao 
có hiện tại, không toan tính tương lai làm sao ồn định được cuộc sống? Quá khứ đầy đau 
khổ ta giải thoát nó đi. Huân tập hiện tại là nhân tương lai. Nhưng hướng đi và chủ đích 
của hành giả -- khi nhận thức được sự đau khổ -- là thực hiện con đường đi đến hạnh 
phúc vĩnh cữu tức là con đường tri thức đúng thực tướng của sự vật -- tất không màng 
suy nghĩ thêm nữa, không toan tính thêm nữa cái đã qua,cũng như cái sẽ tới, thì cái gì ảnh 
hưởng đến tâm đạo của mình? Thắp sáng hiện hữu là hành trình thực hiện lối sống đơn 
giản xảy ra hàng ngày, tâm tâm vật vật không tạo ra dây oan trái nghiệp thức chồng chất. 
Tôi thấy đói thì ăn, mệt thì ngủ, ngoài ra không cần suy nghĩ gì nữa. Tâm không vương 
tình không động. Đó là tâm trạng ung dung tự tại. Thấy bằng trí đơn nhất, đừng sanh tình. 
Tôi thấy cô gái, biết thấy cô gái. Thôi đủ rồi. tánh thấy của Phật và chúng sanh đều đồng. 
Phật cũng thấy, thánh nhân cũng thấy nhưng không sanh lòng. Còn phàm phu chúng ta 
thấy cô gái thì động lòng trắc ân sắc dục, cái thích thú tham cầu từ muôn kiếp nên cảm 
xúc tương tư, tìm gặp, thoả mãn ước muốn chiêm hữu cho được cô gái dù trong vọng 
tưởng. Cái thấy á ấy vương vấn tình cảm sẽ mê loạn thân tâm. Giải thoát tri kiến, định thức 
tâm lý là đẹp bỏ mối oan trái, bậc tu hành đem trí tuệ thắp sáng hiện hữu. Thấy cô gái 
thôi rồi, tôi biết tôi thấy, rồi tôi đọc sách, tôi biết tôi đọc sách. Cái biết đơn thuần ấy trong 
hiện hữu của mỗi hoạt động là ta sống trong tĩnh thức. Hiện hữu ta ghi nhận bằng một 
tâm hồn thanh thản, không dây động. Cái hiện sinh, hiện hữu ấy là đưa ta đến một tâm 
thức nhẹ nhàng, hồn nhiên như trẻ thơ, cải lão hoàn đồng. Biến những mặc cảm tội lỗi, 
kiếp sống từng trải lão luyện, tri thức hỗn tạp của kiếp người qua thời gian năm tháng khổ 
ải, cải thành những tâm hồn tươi trẻ, tâm hồn {rong trắng không còn vướng thêm một mãi 
bụi trần, không chút lo âu, không toan tính điều lợi hại, chỉ sống bằng hiện thực. Cái thực 
tại của môi bản thê luôn luôn nằm trong trạng thái hiện tại hay khoảnh khắc hiện tại. 
Muốn tri giác cái hiện tại, ta phải chụp lấy cái hiện tại đang sống. Như thế có nghĩa là ta 
phải làm cho Tâm ta luôn luôn chăm chú vào hiện tại, hoặc nữa làm cho ta luôn luôn 
sống trong hiện tại. 


ÌI. Nguyên Tắc Minh Sát Tuệ: Pháp Chánh Trí. 


Nếu nhận thức đúng lục căn lục trần và lục thức như chơn như thật thì làm gì có nghiệp 
quả khổ não. Nên thấy và biết như chơn lục căn, thấy và biết như chơn lục trần, thấy và 
biết như chơn lục thức, hay thấy và biết tất cả các pháp nào đều là nhận thức theo 
thượng trí, thì màn vô minh không còn bao phủ tâm trí, nên không có dây nhân duyên 
nào trói buộc. Vì khi ta thấy và biết chơn thật là ta nhận thức ngay thực thê sự vật, không 
thêm không bớt; vật là vật, ngoài vật không thêm thuộc từ nào cả. Vì không có thời gian, 
dòng tâm thức không lăn trôi, nên sự vật không có duyên khởi hay biến thê nào, thì làm 
gì có xúc thọ ái thủ hữu. Đó là được tâm minh và giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử. 


Vậy minh sát tuệ là pháp. thắp sáng hiện hữu hay tĩnh giác trong tứ oai nghi. Thấy biết 
như chơn ngũ căn, ngũ trần và ngũ thức. Quán biết hay niệm biết như chơn ý, chơn các 
pháp và ý thức. Vậy muốn đạt chánh tri, cần phải thấy biết, quán biết, niệm biết như chơn 
lục căn lục trần lục thức. Như thấy biết, nghe biết, ngữi biết, nêm biết, chạm biết, nghĩ 
biết, v.v... bao gồm hoạt động của trí năng tình năng và hoạt năng đều tuệ tri. 


HI. Đặc Tánh của Minh Sát Tuệ. 


Thông thường tâm không trụ vào một nơi mà tách rời thân, chu du đó đây đến tận những 
nơi xa xôi, lắm khi cũng đi vào vị lai hay trở lại quá khứ theo dòng tư tưởng và trong giấc 
mơ. Tâm phóng như vậy vì thiểu niệm và thiếu giác tĩnh và do đó trở thành chỗ nương 
tựa của ba căn bất thiện là Tham Sân Si. Đề diệt trừ ba ô nhiễm đó, trên thực tế ta dùng 
đến trí tuệ rất ít. Thông suốt toàn thể pháp học vẫn chưa phải là đường đưa đến Niết Bàn 
kể cả phép suy luận. Đường đến Niết Bàn chỉ có thê thành đạt được băng pháp hành. 
Pháp hành là gì? Theo Minh Sát Tuệ, lối thiền của Phật Giáo Nguyên Thủy cũng là lối 
Thắp Sáng Hiện Hữu hữu hiệu nhất. Là thực hành tâm niệm và giác tĩnh. Chỉ bằng cách 
không đề tâm phóng dật vào quá khứ hay tương lai mà phải chăm chú vào hiện tại, ta có 
thể vượt ra ngoài mọi ưa thích hay ghét bỏ và si mê. Nói cách khác ta phải luôn luôn giác 
tĩnh và không mơ mộng. Trước tiên ta phải có ít pháp học vừa đủ để biết cử động nào của 
thân hay tri giác nào có thể là nguồn phát sinh ra ưa ghét tham hay sân và ghi nhận tất cả 
luôn luôn giác tĩnh. Pháp thực hành của Thiền Minh Sát Tuệ là tập cho tâm an trụ và giác 
tĩnh. Bỏ lỡ không ghi nhận là Không Biết là S¡ và kết quả sẽ là để cho tâm bối rối quân 
quít trong sự ưa thích và ghét bỏ tức là Tham và Sân, nguyên nhân của mọi đau khổ, sầu 
muộn, thất vọng và bất toại nguyện mà chúng ta đã chịu. Giá Trị Sinh Lý của Minh Sát: 
trong thực tế, pháp hành này là một lối luyện tập liên quan đến hơi thở và tâm, cùng một 
lúc. Thí dụ, trong khi hành, chú tâm vào sự phông lên xọp xuống của cái bụng và ghi 
nhận các tri giác. Trước tiên, hơi thở của hành giả bị xáo trộn và nhiều hiện tượng tình 
thần cũng như vật chất sẽ phát sanh đến tâm và thân của hành giả; kế đó hơi thở dần dần 
đều đặn trở lại. Trong khi thực hành như vậy, máu lên não rất ít hơn, do đó thân cần dùng 
khí oxy ít hơn. Hơi thở ngắn hơn. Trong khi nằm và ngôi, hành giả cũngthở bằng bụng. 
Pháp hành nầy làm cho thân cần dùng không khí rất ít và như vậy thân sẽ được nghỉ ngơi 
phần nào. Khi oxy lên não ít hơn sẽ loại trừ những hình ảnh trong tâm và như thê tâm 
cũng được nghỉ ngơi. Vậy cả thân lẫn tâm được yên nghỉ trong pháp hành Minh Sát và sự 
yên nghỉ này tốt hơn một giác ngủ ngon, vì trong giâc ngủ bộ não vần làm việc tích cực 
như khi năm mộng. Khi hành giả đạt đến mức cùng tột, chỉ có ít oxy vào não. Đó là điều 
kiện sinh lý để hành giả vào trạng thái nhập định có thê trọn 24 giờ. Chỉ có những vị A- 


Na- Hàm -- A La Hán mới có thể nhập định đến bảy ngày trọn, không cần phải ăn uống 
gì. Và điều này chỉ thực hiện được vì hành giả không cho những hình ảnh tâm linh hay tư 
tưởng phát sanh trong tâm. Nói cách khác, vì hành giả có thể dập tắt tất cả ô nhiễm. 
Không có ô nhiễm, không có hình ảnh (thức) tâm linh, Tâm trở thành rõ ràng và trong 
sạch, quang minh và thanh tịnh, và chỉ cần rất ít không khí trong hơi thở cũng đủ. Do đó. 
không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà yogi có thể đóng kín, như trong một quan tài 
chôn dưới đất trong một thời gian, điều mà ta nghe kê hoặc qua báo chí. Cũng do đó, 
trong khi thực hành qua pháp này, nếu có tâm ô nhiễm phát sinh, hành giả sẽ thở vô nhiều 
hơi hơn đề lấy oxy nuôi dưỡng những tế bào của não bộ đang tích cực hoạt động. Pháp 
hành Minh Sát tiêu trừ sự mệt mỏi của tâm linh và thể xác, chấm dứt sự lo âu, thắc mắc 
sầu muộn và thất VỌng, và có thê trị mhiều chứng bịnh tinh thần. Cứu cánh của phương 
pháp là đạt đến quả A La Hán. 


IV. Pháp Hành Minh Sát Tuệ. 


Như đã trình bày trên, pháp hành minh sát tuệ là pháp thể nhập chơn trí hay pháp chánh 
trí. 


1) Lúc ngôi thiển. 
Thì quan sát hoạt động của thân nhiều hơn. (Thân gồm Thọ) 


- Quán biết hơi thở: 

Khi thở vô, đồng thời ý thức được hơi thở vô, tuệ tri tôi thở vô. Tuệ tri hay biết. Biếr này 
sáng suốt vô thời gian, biết trong sát na hiện tiên (Chơn trí). Còn ý thức là nhận thức 
bình thường của các căn thuộc tâm thức. Hơi thở dài ngắn đều tuệ tri như vậy. Khi cảm 
thọ khó chịu hay thoải mái đều tuệ tri như vậy. Có sự thay đổi gì cũng đều tuệ tri như 
vậy. 

- Quán bụng. 

Khi bụng phông lên, đồng thời ý thức được bụng phông lên, biết bụng tôi phồng lên. 
Khi bụng xộp xuống, đồng thời ý thức được bụng xộp xuống, biết bụng tôi xộp xuống. 
Các cảm thọ dễ chịu hay khó chịu hay thay đổi đều tuệ tri như vậy. 

- Thân. 

Khi ngứa, ý thức sự ngứa, biết tôi ngứa. Khi gải ngứa, ý thức đưa tay gải ngứa, biết tôi 
gải ngứa v.v. Khi ngôi không thoải mái, biết tôi ngồi không thoải mái hay dễ chịu. v.v. 
-Tiếng động hay trần cảnh. 

Nghe âm thanh nào, tuệ tri tôi nghe âm thanh đó hay có sự gì xãy ra, thấy biết trần cảnh 
đó. v.v. 


Quan Sát Nội Tâm. (Tâm và Pháp) 


Khi nhớ lại sự việc gì, tuệ tri tôi nhớ lại sự việc đó. Khi suy nghĩ điều gì, tuệ tri tôi suy 
điều đó. 

Nhớ, suy nghĩ do tâm. Việc nhớ, điều suy nghĩ là các pháp. 

Do sự tuệ tri cái hiện hữu trong sát na hiện tiền trong các phạm vi thân thọ tâm và pháp 
làm cho sự quan sát được toàn diện và trí tuệ trở nên sáng tỏ và giải thoát mọi vọng 


tưởng. 


2. Trong Tứ Oai Nghĩ. 


Trong đi đứng nằm ngồi hành giả lúc nào cũng tĩnh giác, có nghĩa là phải tu tập chánh trí 
trong hiện tại. Thây biệt, quán biệt, niệm biệt như chơn lục căn lục trân lục thức là 
nguyên tắc căn bản. Như bài tham khảo chi tiệt dưới đây. 


THỰC TẬP THIÊN MINH SÁT (HT. Mahasi Sayadaw) 
Lời Mở Đầu 


Di nhiên chẳng ai muốn đau khổ và mọi người đều cố gắng tìm kiếm hạnh phúc. Khắp 
nơi trên thế giới nhân loại đang tìm đủ cách để ngăn ngừa hoặc làm vơi đi nỗi đau khổ 
và tạo an vui hạnh phúc. Tuy nhiên mục đích chính yếu của họ chỉ nhằm tạo hạnh phúc 
thể chất bằng phương tiện vật chất. Thật ra, hạnh phúc hay không đều do ở tâm của 
chúng ta. Vậy mà rất ít người nghĩ đến vấn đề phát triển tinh thần. Những người muốn 
rèn luyện tinh thần lại càng hiếm hoi hơn nữa. 


Để thỏa mãn những nhụ cầu vật chất người ta thường để tâm đến những việc tầm 
thường như tắm giặt sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng. Họ quan tâm nhiều đến việc kiếm thức 
ăn, quân áo, nhà cửa. Tiến bộ khoa học đã giúp họ nhiều trong việc nâng cao đời sống 
vật chất: chẳng hạn những tiến bộ trong sự chuyên chở và truyền tin, những phát minh y 
học để ngừa bệnh và trị bệnh. Phải nhìn nhận những cố gắng ấy rất ư là quan trọng, 
nhưng chúng chỉ giúp bảo vệ và nuôi dưỡng cơ thể mà thôi. Những phát minh và những 
thành công đó không thể nào tiêu diệt hay giảm thiểu được nỗi khổ của tuổi già, bệnh tật, 
gia đình xáo trộn và khủng hoảng kinh tế. 


Tóm lại, không thể nào thỏa mãn nguyện vọng con người bằng phương tiện vật chất. Chỉ 
có sự rèn luyện tinh thần mới có thê giúp con người vượt qua những nỗi đau khổ này. 
Bởi vậy phải tìm một phương cách hữu hiệu để rèn luyện, ôn định và thanh lọc tâm hồn. 
Phương cách này được tìm thấy trong MahaSatipatthana Sutta, một thời pháp mà đức 
Phật đã giảng dạy cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm. Đức Phật dạy: 


"Đây là con đường duy nhất đề thanh lọc tâm, chắm dứt lo âu, phiền muộn, tiêu 
diệt thân bệnh và tâm bệnh, đạt thánh đạo và chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ 
Niệm Xứ". 


Giai Đoạn Chuẩn Bị 


Nếu bạn thật sự thực tập thiền để đạt được tuệ giác giải thoát ngay trong kiếp hiện tại, 
bạn phải gạt bỏ mọi tư tưởng và hành vi thế tục trong thời gian hành thiền. Làm như thế 
là đê trau dồi phâm hạnh thanh cao. Đó là bước căn bản cho việc phát triển thiền. Bạn 
phải giữ mình trong sạch, đạo đức vì đạo đức là bước chính yếu để phát triển tuệ giác. 
Bạn phải giữ các giới luật của người phật tử tại gia đối với các vị xuất gia phải giữ gìn 
giới luật mình đã thọ. Trong khóa thiền tập nhiều ngày thiền sinh phải giữ tám giới (bát 
quan trai). 


Không sát sanh 

Không trộm cắp 

Không hành dâm 

Không nói dối 

Không uống rượu và các chất say 
Không ăn sái giờ (quá ngọ không ăn) 


Ø ƠI + G2 hò + 


7. Không múa hát, thổi kèn đờn, trang điểm, thoa vật thơm, dồi phắn, đeo tràng 
hoa 
8. Không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 


Một điều nữa là không được có lời nói hay hành động bắt kính đối với những người đã 
có trình độ giác ngộ cao (các bậc thánh). 


Theo truyền thống các thiền sư xưa thường khuyên bạn đặt lòng tin vào Đức Phật, vì 
như thế sẽ giúp bạn bớt hốt hoảng khi những hình ảnh bát thiện hoặc sợ hãi xuất hiện 
trong tâm bạn lúc bạn đang hành thiền. Trong lúc thiền tập bạn cũng cần có một thiền sư 
hướng dẫn để chỉ cho bạn biết một cách rõ ràng mình đang thiền như thế nào và kết quả 
đến đâu, cũng như để chỉ dẫn cho bạn khi cần thiết. 


Mục đích chính và thành quả lớn lao của việc hành thiền. là giúp bạn loại bỏ tham, sân, sỉ 
- ba nguồn cội của mọi khổ đau và tội lỗi. Vậy bạn hãy nỗ lực tích cực hành thiền với 
quyết tâm loại bỏ tham, sân, sỉ; có như thế việc hành thiền mới hoàn toàn thành công. 
Cách thực tập thiền quán trên căn bản Tứ Niệm Xứ (Satipatthana) này là phương pháp 
mà Đức Phật và chư thánh tăng đã hành trì để giác ngộ. Bạn hãy vui mừng bởi mình có 
cơ duyên thực hành loại thiền quí báu này. 


Bồn điều bảo vệ hay quán tưởng sau đây cũng rất cần thiết cho bạn khi bạn bắt đầu vào 
khóa thiên tập. Bạn hãy suy tưởng đên Đức Phật, đên lòng từ ái, đên thân thê bắt tịnh và 
đên sự chêt: 


1. Trước tiên hãy tỏ lòng tri ân kính ngưỡng Đức Phật bằng cách suy niệm đến 
những đức tánh thánh thiện của Ngài: 


"Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là đắng toàn 
giác, tỉnh thức, trí đức vẹn toàn, hiều thâu đáo mọi sự, thây của Trời và 
người, đâng an lành và đem lại sự an lành". 


2. Sau đó hãy hướng lòng từ ái đến mọi chúng sanh, hãy hòa mình với 
tât cả mọi loài không mảy may phân biệt: 


"Mong cho tôi thoát khỏi thù hận, bệnh tật và phiền muộn. Mong cho cha 
mẹ tôi, thây tôi, bạn bè tôi cùng tất cả mọi người, mọi loài thoát khỏi thù 
hận, bệnh tật và phiên muộn. Câu mong tất cả chúng sanh thoát khỏi 
khổ đau”. 


3. Hãy SUY tưởng đến sự bất tịnh của thân thể, đó là sự luyến ái bất 
thiện mà phần đông thường mắc phải. Hãy chú ý đến tính cách bắt tịnh, 
dơ dáy của dạ dày, ruột, đờm dãi, mủ, máu, để loại bỏ những tư tưởng 
luyến ái bám víu vào xác thân. 


4. Suy tưởng đến tình trạng mỗi người đều tiền dần đến cái chết. Đấy là 
suy tưởng có lợi ích về phương diện tâm lý. Đức Phật thường nhắn 
mạnh rằng : sự sống thật bắp bênh, tạm bợ, nhưng cái chết là điều chắc 
chắn không thể tránh né. Mục tiêu cuối cùng của đời sống là cái chết. 
Tiến trình của cuộc sống gồm có : sanh ra, già đi, bệnh tật, khổ đau và 
cuối cùng là cái chết. 


Lúc thực tập bạn có thể ngồi kiết già, hay bán già hoặc ngồi hai chân không chồng lên 
nhau. Nếu thấy ngồi dưới sàn nhà khó định tâm hay làm bạn khó chịu, bạn có thể ngồi 
trên ghế. Tóm lại, bạn có thể ngồi cách nào miễn thấy thoải mái là được. 


1. Bài Tập Thứ Nhất 


Hãy chú tâm vào bụng. Nên nhớ là chú tâm, chứ không phải chú mắt vào bụng. Chú tâm 


vào bụng bạn sẽ thấy được chuyên động phồng xẹp của bụng. Nếu không thấy rõ được 
chuyển động của bụng, bạn có thể đặt hai tay lên bụng để "cảm giác" sự phồng xẹp. Một 
lúc sau, bạn sẽ nhận rõ sự chuyển động vào ra của hơi thở. Bạn hãy ghi nhận sự phồng 
lên khi hít vào và xẹp xuống khi thở ra. Mọi chuyển động của bụng đều phải được ghi 
nhận. Từ bài tập này bạn biết được cách chuyên động của bụng. Bạn không cần đề ý 
đến hình thức của bụng mà chỉ cần theo dõi cảm giác, sức ép do chuyển động của bụng 
tạo nên mà thôi. 


Đối với những người mới tập thiền, đây là phương pháp rất có hiệu quả để phát triển khả 
năng chú ý, định tâm và tuệ giác. Càng thực tập lâu càng thấy sự chuyển động rõ ràng 
hơn. Khi tuệ giác phát triển trọn vẹn thì ta sẽ nhận thức được những diễn tiến liên tục 
của tiến trình tâm-sinh-lý qua mỗi giác quan. Vì là người sơ cơ hành thiền, sự chú ý và 
khả năng định tâm còn yêu nên bạn sẽ thấy khó _giữ tâm trên những chuyển động phòng 
xẹp liên tục. Do đó bạn có thể nghĩ rằng: "Ta chẳng. biết cách giữ tâm trên mọi chuyển 
động phồng xẹp này”. Bạn cần nhớ rõ đây là một tiến trình học hỏi vì vậy hãy yên tâm 
tiếp tục hành thiền. Chuyển động phồng xẹp của bụng luôn luôn hiện hữu, vì vậy ta 
không cần tìm kiếm chúng. Thực ra, những thiền sinh mới chỉ cần đơn thuần chú tâm 
trên hai chuyển động phồng xep mà thôi nên sự thực tập cũng không khó khăn lắm. Bạn 
hãy tiếp tục thực tập bài tập số một này bằng cách chú tâm vào chuyển động phồng xep. 
Đừng bao giờ lập đi lập lại ra lời những chữ phồng xẹp, chỉ cần niệm thầm mà thôi. Niệm 
thầm sẽ giúp quí bạn dễ chú tâm vào đề mục. Nhưng nếu niệm thầm cản trở sự chú tâm 
của bạn, thì bạn chỉ ghi nhận sự chuyển động của bụng mà không cần niệm thầm cũng 
được. Nên thở đều đặn tự nhiên tránh thở dài hay ngắn quá. Nhiều thiền sinh muốn thấy 
rõ sự phồng xẹp nên hay thở dài hoặc thở nhanh, làm như thế sẽ khiến bạn mệt. 


2. Bài Tập Thứ Hai 


Trong khi thực tập quan sát sự phồng xẹp của bụng những tư tưởng khác sẽ phát sinh 
làm bạn quên mắt sự chú tâm. Tư tưởng, ham muốn, ý nghĩ, tưởng tượng, v.v... sẽ xuất 
hiện giữa những "phồng xẹp". Bạn không nên bỏ qua những phóng tâm hay vọng tưởng 
này mà phải ghi nhận từng phóng tâm một khi chúng phát sinh. 


Khi tâm bạn tưởng tượng điều gì, bạn phải biết mình đang tưởng tượng và ghi nhận: 
"tưởng-tượng, tưởng-tượng, tưởng-tượng”. Khi bạn chỉ đơn thuần nghĩ đến điều gì phải 
ghi nhận: "nghĩ, nghĩ, nghĩ". Khi bạn suy gầm, ghi nhận: "suy- gẫm, suy-gẫm, suy-gẫm". 
Khi bạn có dự định làm điều gì hãy ghi nhận: "dự-định, dự-định, dự-định". Khi tâm bạn đi 
lang bạc không để ý đến phồng xẹp hãy ghi nhận: "phóng- -tâm, phóng-tâm, phóng-tâm". 
Khi tưởng tượng hay đang đi đ?n một nơi nào phải ghi nhận: "đi, đi, đi". Khi đến thì ghi 
nhận: "đến, đến, đến". Khi nghĩ đến gặp người nào đó thì ghi nhận: "gặp, gặp, gặp". Khi 
nghĩ đến nói chuyện với ai thì ghi nhận: "nói, nói, nói”. Khi bàn cãi thì ghi nhận: "bàn-cãi, 
bàn-cãi, bàn- cãi". Khi thấy hình ảnh màu sắc ghi nhận: "thấy, thấy, thấy". Mỗi một khi 
tâm thấy gì, nghĩ gì đều phải ghi nhận cho đến khi chúng biến mắt. Sau khi chúng biến 
mất ta lại chú tâm vào sự phồng xẹp. Phải chú tâm hành trì đừng chếnh mãng. Khi định 
nuốt nước bọt phải ghi nhận: "định, định, định”. Khi nuốt phải ghi nhận: "nuốt, nuốt, 
nuốt". Muốn khạc nhỏ, ghi nhận: "muốn, muốn, muốn" rồi lại trở về sự phồng xẹp. Nếu 
bạn muốn khum cổ ghi nhận: "muốn, muốn, muốn": trong khi khum cổ ghi nhận: "khum, 
khum, khum”. Khi bạn định ngửng cỗ lên, ghi nhận: "định, định, định". Khi ngửng cổ lên 
ghi nhận: "ngửng, ngửng, ngửng". Tác động ngửng cỗ hay khum cổ phải làm từ từ. 


Sau khi đã chú tâm ghi nhận mỗi một động tác đó, ta lại trở về với sự phồng xẹp. 

3. Bài Tập Thứ Ba 

Vì phải liên tục thiền trong một khoảng thời gian khá dài với một tư thế ngồi hay nằm nên 
bạn sẽ cảm thầy mệt và thấy mỏi tay chân. Trong trường hợp này, bạn hãy chú tâm vào 


nơi mỏi mệt và ghi nhận: "mỏi-mệt, mỏi-mệt, mỏi-mệt". Hãy ghi nhận một cách tự nhiên, 
không mau quá cũng không chậm quá. Cảm giác mệt mỏi sẽ dần dần giảm đi và cuối 


cùng hết hẳn. Nếu sự mệt mỏi kéo dài đến độ không chịu đựng nổi, lúc bấy giờ bạn hãy 
thay đổi tư thế. Tuy nhiên đừng quên ghi nhận "muôn, muốn, muốn" trước khi thay đổi tư 
thế. Mỗi một chỉ tiết chuyển động nhỏ đều phải được ghi nhận một cách trung thực và 
thứ tự. 


Nếu dự định đưa tay hay chân lên hãy ghi nhận: "dự-định, dự-định, dự-định" trong khi 
đưa tay hay chân lên thì ghi nhận: "đưa-lên, đưa-lên, đưa-lên". Duỗi tay, chân ra; ghi l 
nhận: "duỗi, duỗi, duỗi". Khi đặt tay xuống, ghi nhận: "đặt, đặt, đặt". Khi tay hay chân tiếp 
xúc nhau ghi nhận: "tiêp-xúc, tiêp-xúc, tiêp-xúc”. Hãy thực hiện mọi động tác thật chậm 
đề dễ ghi nhận. Ngay khi bạn đã ở trong tư thê mới, bạn phải tiệp tục chú tâm vào sự 
phồng xẹp của bụng ngay. Nếu thấy tư thế mới không thoải mái, muốn đổi tư thế thì 
cũng phải ghi nhớ như trên. 


Nếu thấy ngứa một chỗ nào đó, chú tâm vào chỗ ngứa và ghi nhận: ' ngứa, ngứa, ngứa". 
Sự ghi nhận phải tự nhiên đừng quá mau cũng đừng quá chậm. Khi cảm giác ngứa biến 
mắt lại trở về với sự phòng xẹp. Nếu ngứa quá không chịu được muốn gãi, ghi nhận: 
"muốn, muốn, muốn", rồi lại từ từ đưa tay lên, ghi nhận: "đưa-lên, đưa-lên, đưa-lên". Khi 
tay đụng chỗ ngứa, ghi nhận: "đụng, đụng, đụng". Khi gãi nhè nhẹ vào chỗ ngứa, ghi 
nhận: "gãi, gãi, gãi”. Khi đã ngứa, không muôn gãi nữa và muốn đưa tay về, hãy ghi 
nhận: "đưa-về, đưa- về, đưa-về". Khi tay trở về chỗ cũ và tiếp xúc với tay hay chân, ghi 
nhận: "đụng, đụng, đụng". Rồi tiếp tục quan sát s? phồng xẹp của bụng. 


Nếu thấy đau hay khó chịu, hãy chú tâm đến chỗ đau hay khó chịu đó. Hãy ghi nhận một 
cách rõ ràng và chính xác mọi cảm giác phát sinh, chẳng hạn, đau nhức, đè nặng, mệt, 
tÊ, cứng, v.v.. . Cần nhớ là những sự ghi nhận này phải tự nhiên; đừng vội vã quá cũng 
đừng trễ quá. Cơn đau, nhức có thể chấm dứt hay gia tăng. Khi cơn đau gia tăng cũng 
đừng hốt hoảng hay lo sợ gì cả mà chỉ cần tiếp tục thiền và một lát sau cơn đau sẽ lắng 
đi. Nếu cơn đau nhức vẫn kéo dài không thể chịu đựng nỗi thì hãy bỏ qua sự đau nhức 
và chú tâm vào sự phồng xẹp. 


Khi thiền của bạn tiến triển, bạn sẽ có những cảm giác đau đớn khó chịu. Bạn có cảm 
giác khó thở, nghèn nghẹn, có khi như bị kim chích, thấy nhột nhạt như có côn trùng bò 
trên thân mình. Bạn cũng có thể thầy ngứa ngáy, đau đớn như bị con gì cắn, bị rét run. 
Khi bạn ngưng thiền thì những cảm giác trên biến mắt ngay. Khi bạn tiếp tục thiền trở lại 
và cứ mỗi khi bắt đầu định tâm thì những cảm giác khó chịu trên lại xuất hiện. Những 
cảm giác này không có gì đáng lo ngại. Đây không phải là dấu hiệu của bệnh hoạn mà 
chỉ là những cảm giác bình thường vẫn hiện diện trong cơ thể ta nhưng chúng bị che lắp 
vì tâm ta đang mãi bận rộn với những đối tượng trước mắt. Khi thiền tiễn triển, tâm ta trở 
nên bén nhọn, tỉnh tế nên dễ dàng nhận thấy những cảm giác này, khi mức độ thiền tiến 
triển hơn bạn sẽ vượt qua tất cả những chướng ngại này. Nếu tiếp tục và kiên trì thiền 
bạn sẽ không còn gặp những cảm giác khó chịu này nữa. Nếu bạn thiếu can đảm, thiếu 
quyết tâm và gián đoạn một thời gian thì bạn lại sẽ chạm trán với chúng lần nữa I mỗi khi 
thiền của bạn tiền triển. Nhưng nêu gặp những cảm giác khó chịu này mà bạn vẫn quyết 
tâm và kiên trì tiếp tục hành thiền thì bạn sẽ chinh phục được chúng và bạn sẽ không 
bao giờ gặp những cảm giác khó chịu này nữa trong lúc hành thiên. 


Nếu bạn dự định xoay mình hãy ghi nhận: "dự-định, dự-định, dự-định". Khi đang xoay ghi 
nhận: "xoay, xoay, xoay". Nhiều khi trong lúc đang hành thiền, bạn thấy thân thê mình lắc 
lư từ trước ra sau thì cũng đừng sợ hãi, đừng thích thú hay mong muôn tiếp tục lắc lư. 
Sự lắc lư sẽ chắm dứt nếu bạn chú tâm vào nó và tiếp tục ghi nhận: "lắc- lư, lắc-lư, lắc- 
lư" cho đến khi hết lắc lư. Nếu đã ghi nhận nhiều lần mà thân hình vẫn còn lắc lư bạn 
hãy dựa vào tường hay nằm xuống một lát và vẫn tiếp tục hành thiền. Khi thân bị lay 
chuyên hay run rầy cũng chú tâm ghi nhận như trên. Khi thiền tiến triển đôi khi bạn cũng 
sẽ cảm thấy rờn rợn run lên hoặc ớn lạnh ở xương sống hay toàn thân. Đó là trạng thái 
phi lạc, một thành quả đương nhiên khi thiền được tiến triển tốt đẹp. Khi tâm an trụ trong 
thiền thì bạn rất dễ bị giật mình bởi những tiếng động nhỏ. Lý do là tâm của bạn bây giờ 
rất bén nhạy trước mọi đối tượng của giác quan. 


Trong lúc thiền nếu bạn cảm thấy khát nước, hãy ghi nhận cảm giác: "khát, khát, khát". 
Khi muốn _đứng dậy, ghi nhận: "muốn, muốn, muốn" và chú tâm ghi nhận mỗi một tác 
động chuẩn bị đứng dậy, rồi chú tâm vào tác động đứng và ghi nhận: "đứng, đứng, 
đứng”. Sau khi đứng dậy mắt bạn nhìn về phía có nước, ghi nhận: "nhìn, nhìn, nhìn”. Khi 
muốn đi, ghi nhận: "muốn, muốn, muốn". Bắt đầu bước từng bước, ghi nhận: "đi, đi, đi" 
hay "trái, phải". Bạn phải tỉnh thức trong mọi bước đi từ lúc bắt đầu đi cho tới khi đứng 
lại. Khi đi tản bộ hoặc thiền hành bạn cũng phải theo những nguyên tắc ghi nhận như 
trên. Hãy cố gắng ghi nhận những bước chân qua hai tác động: "dở, đạp", "dở, đạp". Khi 
bạn đã thuần thục với cách này, hãy chú tâm ghi nhận ba tác động: "dở, bước, đạp", 
"dở, bước, đạp". 


khi bạn thấy hoặc đi đến chỗ để nước phải ghi nhận: "thấy, thấy, thấy" hay "nhìn, 
nhìn, nhìn”. 

Khi dừng chân, ghi nhận: "dừng, dừng. dừng”. 

Khi đưa tay ra, ghi nhận: "đưa, đưa, đưa". 

khi tay đụng vào chén, ghi nhận: "đụng, đụng, đụng”. 

Khi câm chén, ghi nhận: "càm, cằm, cằm". 

Khi thọc tay vào lu, ghi nhận: "thọc, thọc, thọc”. 

Khi đưa chén lên môi, ghi nhận: "đưa, đưa, đưa”. 

Khi chén đụng vào môi, ghi nhận: "đụng, đụng, đụng”. 

Khi cảm thây mát, ghi nhận: "mát, mát, mát". 

Khi nuốt, ghi nhận: "nuốt, nuốt, nuốt". 

Khi để chén xuống ghi nhận: "đễ-xuống, đễ-xuồng, đề-xuống". 
khi thu tay vê, ghi nhận: "thu-vẻ, thu-vê, thu- về". 

Khi thòng tay xuống, ghi nhận: "thòng, thòng, thòng”. 

Khi tay đụng vào đùi, ghi nhận: "đụng, đụng, đụng". 

Khi muốn quay lui, ghi nhận: "muốn, muốn, muốn”. 

Khi quay lui, ghi nhận: "quay, quay, quay”. 

Khi đi, ghi nhận: 'đi, đi, đi". 

Khi đến nơi, muốn dừng lại, ghi nhận: "muốn, muốn, muốn”. 
Khi dừng lại ghi nhận: "dừng, dừng, dừng”. 


Nếu đứng một thời gian lâu, thì hãy chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng. Nhưng khi bạn 
muốn ngồi hãy ghi nhận: "muốn, muốn, muốn". Khi đi đến chỗ ngồi, phải ghi nhận: "đi, đi, 
đi". Đến chỗ ngôi, ghi nhận: "đến, đến, đến". . XOAy người trước khi ngôi, ghi nhớ: 'X0AY, 
XOay, XOAY". Ngồi xuông ghi nhận: "ngồi, ngồi, ngồi”. Phải ngồi xuống chằm chậm và ghi 
nhận mọi chuyên động của sự ngồi. Bạn phải chú ý đến từng tác động một của tay chân 
khi ngồi. Ngồi xong lại tiếp tục theo dõi sự phồng xẹp của bụng. 


Khi bạn muốn nằm, ghi nhận: "muốn, muốn, muốn"; rồi lại ghi mọi tác động của sự nằm: 
nghiêng người, chống tay, đặt. đầu, duỗi chân, nằm... tất cả những động tác này phải làm 
chằm chậm. Lúc nằm xuông rồi lại tiếp tục theo dõi sự phồng xẹp. Trong khi nằm nếu 
cảm thấy đau nhức, mệt mỏi, ngứa ngáy... Đều phải ghi nhận. Ghi nhận mọi cảm giác, 
Suy nghĩ, ý kiến, cân nhắc, suy xét và mọi tác động của †ay chân và thân thể. Nếu thấy 
không còn cảm giác gì đặc biệt đáng ghi nhận thì hãy tiếp tục ghi nhận sự phồng xeẹp. 
Khi buồn ngủ, ghi nhận: buồn ngủ. Nếu bạn có đủ năng lực tập trung trong thiền, bạn có 
thể vượt qua sự buồn ngủ và cảm thấy tươi tỉnh, lúc bây giờ bạn hãy tiếp tục theo dõi sự 
phòng xẹp, nếu bạn không thắng được cơn buồn ngủ hãy tiếp tục niệm phồng xẹp cho 
đến khi ngủ. Giác ngủ là sự liên tục của luồng hộ kiếp hay tiềm thức, giống như trường 
hợp của tâm lúc tái sanh hay của tâm lúc chết, cái tâm lúc này rất yếu ớt không thể nhận 
thức được gì cả... Khi bạn thức, tâm này tiếp tục xuất hiện giữa những lúc bạn nhìn, 
nghe, nếm, ngửi, xúc chạm và suy nghĩ. Nhưng tâm này xuất hiện rất yếu và không tồn 
tại lâu nên khó nhận thấy. Tâm này sẽ duy trì liên tục khi bạn ngủ. Khi bạn thức dậy, thì 
mọi tư tưởng và mọi đối tượng sẽ được nhận thức rõ ràng liền. 


Vào lúc thức giấc, bạn phải hành thiền ngay. Là thiền sinh mới vì vậy bạn khó có thể tỉnh 


thức vào những giây phút đầu tiên lúc mới thức dậy. Nhưng bạn phải giác tỉnh ngay lúc 
bạn nhớ lại rằng mình đang hành thiền. Chẳng hạn lúc thức dậy,bạn nghĩ tưởng đến 
điều gì thì phải tỉnh thức mà ghi nhận ngay: "nghĩ-tưởng, nghĩ-tưởng, nghĩ tưởng". Rồi 
tiếp tục với phồng xẹp. Khi thức dậy bạn phải chú tâm đến những chỉ tiết của hoạt động 
cơ thể. Mọi tác động của tay chân và thân thể phải được ghi nhận một cách tỉnh thức. 
Lúc thức dậy bạn có nghĩ răng bây giờ là mấy giờ không? Nếu nghĩ đến giờ thì phải ghi 
nhận: "nghĩ, nghĩ, nghĩ". Bạn chuẩn bị rời khỏi giường ngủ hãy ghi nhận chuẩn bị. Khi từ 
từ ngồi dậy phải ghi nhận: ngồi dậy. Lúc đang ở tư thế ngồi, ghi nhận: ' "ngồi, ngồi, ngồi". 
Nếu còn ngồi ở giường một lúc lâu mới đứng dậy đi thì phải chú tâm đến ¡phồng xẹp, tiếp 
theo đó. Lúc rửa mặt hay tắm, cũng phải để tâm ghi nhận mọi chỉ tiết; chẳng hạn, nhìn, 
ngắm, duỗi, cầm, nắm, âm, lạnh, chà xát, v.v... Lúc trang điểm, lúc làm giường, lúc đóng 
cửa, cầm nắm vật gì đều phải chú tâm ghi nhận theo thứ tự. 


Bạn cũng chú ý từng tác động một trong lúc ăn: 


Khi nhìn thức ăn ghi nhận: "nhìn, nhìn, nhìn". 

Khi múc thức ăn ghi nhận: "múc, múc, múc”. 

Khi đưa thức ăn lên miệng ghi nhận: "đưa, đưa,đưa”. 

Khi thức ăn đụng môi, ghi nhận: "đụng, đụng. đụng”. 

Khi thức ăn vào đến miệng, ghi nhận: "vào, vào, vào". 

Khi miệng ngậm lại, ghi nhận: "ngậm, ngậm, ngậm”. 

Khi bỏ tay xuống, ghi nhận: "bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống". 
Khi tay đụng dĩa, ghi nhận: "đụng, đụng. đụng”. 

Khi nhai ghi nhận: "nhai, nhai, nhai”. 

Khi biết mùi vị ghi nhận: "biết, biết, biết". 

Khi nuốt, ghi nhận: "nuốt, nuốt, nuốt". 

khi thực phẩm vào trong cuống họng chạm vào cuống họng, ghi nhận: "đụng, 
đụng, đụng”. 


Hãy chú tâm theo dõi mỗi khi bạn múc một muỗng cơm cho đến khi xong bữa ăn. Lúc 
mới thực hành sẽ có rất nhiều thiếu sót. Đừng ngại điều đó, sau một thời gian kiên trì tập 
luyện, sự thiếu sót ghi nhận sẽ giảm đi. Khi mức thiền tập của bạn tiến triển đến mức độ 
cao hơn bạn sẽ còn ghi nhận được thêm nhiều chỉ tiết hơn những điều đã đề cập ở đây. 


Bài Tập Thiền Hành Căn Bản 


Giữa hai lần thiền tọa là khoảng thời gian từ bốn mươi đến chín mươi phút: để thiền 
hành. Thiền hành xen kẻ giữa thiền tọa để quân Dình năng lực và những yếu tố của sự 
định tâm, đồng thời để tránh buồn ngủ. Bạn có thể thiền hành trong phòng hay ngoài 
sân. Lúc thiền hành bạn nên đi chậm hơn lúc bình thường và đi một cách tự nhiên. 
Trong lúc thiền hành bạn phải chú tâm vào sự chuyển động của chân. Bạn phải chú tâm 
khi bàn chân phải (mặt) bắt đầu nhát lên khỏi mặt đất, ghi nhận: dở; Khi đưa chân tới ghi 
nhận: bước; khi chân đặt xuống đắt, ghi nhận: đạp. Chân trái cũng làm như thế... 


Cũng như lúc ngồi thiền; khi đi, mọi phóng tâm hay cảm giác phải được ghi nhận. Chẳng 
hạn chợt nhìn một vật gì đó trong khi bạn đang đi hãy ghi nhận tức thì: "nhìn, nhìn, nhìn”, 
rồi trở về với những chuyên động của chân. Mặc dầu trong khi đi những vật bạn nhìn 
thấy không liên quan gì đến thiền hành nhưng nếu bạn vô tình để tâm đến nó thì phải ghi 
nhận ngay: "nhìn, nhìn, nhìn”. 


Khi đi đến mức cuối của đoạn đường kinh hành dĩ nhiên bạn phải trở bước để đi ngược 
trở lại; lúc còn vài bước đến bước cuối cùng đoạn đường, bạn phải ghi nhận: "muôn 
quay, muốn quay, muốn quay". Ý định muốn quay có thể khó ghi nhận lúc ban đầu 
nhưng khi thiền của bạn tiến triển, bạn sẽ thấy dễ dàng. Sau khi ghi nhận ý định bạn phải 
ghi nhận tắt cả chỉ tiết của tư tưởng và tác động liên quan đến việc quay.... ở bước cuối 
của con đường, bạn bắt đầu quay mình, phải ghi nhận: "quay, quay, quay", khi chân 
chuyển động phải kịp thời ghi nhận dở... bước... đạp, v.v... Trong lúc quay thường vì sự 


cám dỗ của bên ngoài nên bạn có ý định muốn nhìn xem chung quanh có cái gì lạ không, 
phải ghi nhận ngay: "dự-định, dự-định, dự-định" hay "muôn, muôn, muôn", rồi lại chú tâm 
đên bước chân. 


Thông thường đối với những thiền sinh mới, chú tâm đến ba giai đoạn dở, bước và đạp 
rất có hiệu quả. Tuy nhiên, tùy theo khả năng của từng người, thiền sư có thể khuyên họ 
nên chú ý ít hay nhiều giai đoạn hơn. Nhiều lúc thấy sự đi chậm bắt tiện, nhát là lúc đi ra 
ngoài khu vực hành thiền bạn có thể đi nhanh hơn và ghi nhận: trái, phải mỗi khi chân 
trái hay chân phải đặt xuống đất. Ghi nhận nhiều hay ít giai đoạn không quan trọng, điều 
côt yêu là bạn có chú tâm tỉnh thức trong từng bước đi hay không? 


Thiền Mức Cao Hơn 


Sau một thời gian hành thiền, định lực của bạn phát triển và bạn đã dễ dàng theo dõi sự 
phồng xẹp của bụng, lúc bầy giờ bạn sẽ nhận thấy có một thời gian, hay khoảng hở giữa 
hai giai đoạn phòng xẹp. Nếu bạn đang ngồi thiền bạn hãy ghi nhận: "phòng, xẹp, ngôi”. 
Khi ghi nhận ngôi, bạn hãy chú tâm vào phần trên của thân. Khi bạn đang nằm thiền hãy 
ghi nhận: "phồng xẹp, nằm". 


Nếu bạn thấy có khoảng thời gian hở giữa phồng, xẹp, và XP, phòng, bạn hãy ghỉ: nhận: 
"phồng, ngồi, xẹp, ngồi". Nếu bạn đang nằm hãy ghi nhận: "phồng, nằm, xẹp, nằm". Nếu 
thực hành một lát mà thấy sự ghi nhận ba hay bốn giai đoạn như trên không dễ dàng đối 
với bạn, hãy trở về với hai giai đoạn phồng, xẹp. 


Trong khi chú tâm theo dõi chuyển động của cơ thể, bạn không cần phải chú ý đến đối 
tượng thấy và nghe. Khi bạn có khả năng chú tâm vào chuyển động phồng Xẹp thì bạn 
cũng có khả năng chú tâm vào đối tượng nghe và thấy. Tuy nhiên, khi chú ý nhìn một vật 
gì đó thì bạn phải đồng thời ghi nhận ba lần: "thấy, thấy, thấy" sau đó trở về với sự 
chuyển. động của bụng. Giả sử có một người nào đó đi vào trong tầm nhìn của bạn, bạn 
để ý thấy thì phải ghi nhận: thấy hai hay ba lần, rồi trở về với sự phồng xẹp. Bạn có nghe 
tiếng nói không? Bạn có lắng nghe không? Nếu bạn nghe hay lắng nghe thì phải ghi 
nhận: "nghe, nghe, nghe" hay "lắng- nghe, lắng-nghe, lắng- nghe”; sau đó trở vê với sự 
phòng xẹp. Giả sử bạn nghe những tiếng động lớn như tiếng chó sủa, nói chuyện to, 
tiếng hát bạn phải tức khắc ghi nhận hai hay ba lần: nghe, rồi trở về với bài tập phòng, 
Xẹp. Nếu bạn quên không ghi nhận khi đang phóng tâm vào sự nghe, điều này có thể 
khiến bạn suy tưởng hay chạy theo chúng mà quên chú ý vào sự phồng xẹp. Lúc bấy giờ 
sự phồng xẹp sẽ trở nên yêu đi hay không phân biệt được rõ ràng. Gặp những trường 
hợp bạn bị lôi cuốn bởi những phiền não chập chồng như thế, bạn hãy ghi nhận hai hay 
ba lần: "suy-tưởng, suy-tưởng, suy-tưởng" rồi trở về với sự phồng xẹp. Nếu quên ghi 
nhận những chuyển động của cơ thể, tay chân, v.v.. thì phải ghi nhận: "quên, quên, 
quên" rồi trở về với sự chuyển động của bụng. Bạn có thể cảm thấy lúc báy giờ hơi thở 
sẽ chậm lại hay chuyển động phồng xẹp không rõ ràng. Nếu điều đó xảy ra và lúc ấy bạn 
đang ngồi thì hãy chú tâm ghi nhận: ngồi, đụng. Nếu lúc bấy giờ đang nằm hãy ghi nhận 
nằm, đụng. Khi ghi nhận đụng, không phải bạn chỉ chú tâm vào một điểm của cơ thể 
đang tiếp xúc, mà phải chú tâm vào nhiều điểm kế tiếp nhau. Có nhiều chỗ đụng; ít nhất 
sáu hay bảy chỗ bạn phải chú tâm đến. Một trong những điểm đó là: đùi, đầu gối, hai tay 
chạm nhau, hai chân đụng nhau, hai ngón cái đụng nhau, chớp mắt, lưỡi đụng miệng, 
môi chạm nhau. 


4. Bài Tập Thứ Tư 


Cho đến bây giờ bạn đã hành thiền được nhiều giờ rồi. Bạn có thể bắt đầu cảm thấy làm 
biếng khi nghĩ răng mình chưa tiến bộ được bao nhiêu. Đừng bỏ dở, hãy tiếp tục ghi 
nhận: "làm biếng, làm biếng, làm biếng". 


Trước khi thiền của bạn đủ sức mạnh đề phát triển khả năng chú ý, định tâm và tuệ giác, 
bạn có thê nghi ngờ không biêt cách thức hành thiên như thê này có đúng, có hữu ích 


không. Gặp trường hợp này hãy ghi nhận: "nghi-ngờ, nghi-ngờ, nghi-ngờ”. Bạn có ao 
ước hay mong muôn đạt được thành quả tốt trong thiền không? Nếu bạn có tư tưởng 
như thế thì hãy ghi nhận: "ao ước, ao ước, ao ước' ' hay "mong muốn, mong muốn, mong 
muốn". Bạn có suy nghĩ xét lại cách thức thực tập để bạn đạt được mức độ này không? 
Nếu có, bạn hãy ghi nhận: "xét lại, xét lại, xét lại". Có trường hợp nào bạn xem xét đối 
tượng thiền và phân vân không biết đó là tâm hay vật chât không? Nêu có, bạn hãy ghi 
nhận: "xem xét, xem xét, xem xét". Có khi nào bạn tiếc nuối vì mình không đạt được sự 
tiền bộ nào không? Nếu có, bạn hãy chú tâm ghi nhận cảm giác: "tiếc nuối, tiếc nuối, tiếc 


nuối". 


Ngược lại, bạn có cảm thấy sung sướng khi mức độ thiền của bạn tiến triển hay không? 
Nêu có, bạn hãy ghi nhận: "sung sướng, sung sướng, sung sướng”. Đây là cách thức 
bạn ghi nhận mỗi một trạng thái của tâm hồn, nếu không có những tư tưởng hay quan 
niệm được ghi nhận thì bạn hãy trở về với sự phồng xẹp. 


Trong một khóa hành thiền tích cực thì thời gian hành thiền bắt đầu từ lúc thức dậy cho 
đến khi đi ngủ. Bạn cần nhớ là phải luôn luôn thực hành hoặc bài tập căn bản, hoặc là 
thực hành sự chú tâm liên tiếp suốt ngày cho đến đêm, nếu bạn chưa buồn ngủ. Chẳng 
có nghỉ ngơi phút nào. Khi thiền của bạn đạt được mức tiến bộ cao thì bạn sẽ không còn 
cảm thấy buồn ngủ mặc dù bạn phải hành thiền rất nhiều giờ; lúc bấy giờ bạn có thê tiếp 
tục thiền cả ngày lẫn đêm. 


Tóm lại trong thời gian hành thiền, bạn phải để tâm ghi nhận tất cả những trạng thái của 
tâm, dù đó là trạng thái tốt hay xấu; bạn cũng phải chú tâm đến những sự chuyển động 
của cơ thể, dù đó là những chuyển động lớn hay nhỏ; bạn phải chú tâm đến mỗi một 
cảm giác, dầu cảm giác áy dễ chịu hay khó chịu. Trong suốt thời gian hành thiền nếu 
không có những gì đặc biệt xảy ra khiến bạn phải ghi nhận, thì hãy chú tâm vào sự 
phồng xẹp của bụng. Nếu bạn đi làm một việc gì đó, chẳng hạn, đi uống nước, bạn phải 
chú ý đến những tác động cần thiết của sự đi, bạn phải chú tâm tỉnh thức ghi nhận từng 
bước đi một, chẳng hạn: đi, đi, hay trái, phải. Lúc đến nơi bạn hãy niệm: đ?ng, cầm, 
nắm, uống v.v... Nhưng khi bạn thực tập thiền hành bạn phải chú ý đến ba giai đoạn của 
bước đi: dở, bước, đạp. Thiền sinh phải nỗ lực tập luyện suốt ngày đêm mới có thể sớm 
khai triển tâm định đến tuệ giác thứ tư (tuệ biết được sự sinh diệt) và từ đó đạt đến 
những tuệ giác cao hơn. 


V. Kết Luận. 


Minh sát tuệ là lối tu tập đề chứng tri chánh trí, là lối tĩnh giác trong tứ oai nghi 
dựa theo quán tứ niệm xứ, kinh trung bộ, là lối thiền đốn ngộ, được các hành giả 
tu tập từ nguyên thủy. Minh sát tuệ chứng tỏ được toàn diện mọi giải trừ các tâm 
viên ý mã, thúc liễm được thân khẩu ý mà đạt được chánh trí. Mọi hoạt động của 
trí năng, tình năng và hoạt năng của con người được hướng đến chơn trí, được 
minh tâm và giải thoát. Đó là; 


* Tri thức đúng cái tri thức sai lầm của tâm thức là giải thoát mọi phiền não, nhân 
duyên chăng chịt, củng là tự giác và giác tha. 


* Hành trình đi đến chơn nguyên là sự miên mật "Thắp sáng hiện hữu" trong từng 
khoảnh khắc sông tĩnh giác với chơn trí, chứng tri chánh trí đê được minh tâm và 
giải thoát. 


* Nắm bắt được thực tướng của vạn hữu là sự vượt khỏi thời không làm cho tâm 
trở nên trong sáng thanh thản, tức là giải trhoát khô đau nhân quả luân hôi. (Phô 
Nguyệt, 2002) 


Tham khảo 
THỰC TẬP THIÊN MINH SÁT. Hòa thượng Mahasi Sayadaw. Dịch Giả: Tỳ khưu Khánh Hỷ - 
Hiệu Đính: Tỳ khưu Kim Triệu - - 
trích trong website Thư Viện Hoa Sen, phân kinh Thiên Nguyên Thủy: 
http://.thuvienhoasen.org. - Ộ l 
Thực Tại & Chí Đạo. Phô Nguyệt, 2002. phân Thặp Sáng Hiện Hữu, trích trong website 
Tang Thư Phật Học: 
http://www.tangthuphathoc.com 


10. Pháp Chánh Tri Kiến 
Trung Bộ Kinh 


Phổ Nguyệt 


t: t: 


Chánh tri kiến là thấy biết một cách sáng suốt. Mọi sự muốn được thấy biết phân biệt rõ 
ràng, tốt xấu, thiện ác, phải quấy thì cần phải trau dồi học hỏi. Trau dồi trí tuệ, nói theo 
thế tục, gọi là học hỏi ở trong trường hay ngoài đời để tư tưởng ngày thêm phát triển; nói 
theo đạo pháp, đó là thanh lọc dòng tâm thức vôn chứa những mâm móng của vô minh-- 
là hành trình tu dưỡng thân tâm theo Bát Chánh Đạo. Tỉnh túy của trau dôi Trí Tuệ là 
thanh lọc dòng tâm thức luôn trôi chảy và giảm trừ nghiệp chướng trong Tàng Thức đã 
chất chứa nhiều đời nhiều kiếp. Đó là một hành động thực hiện phương pháp chuyên 
Thức (Vô Minh: sự tối tăm) thành Trí (Giác Ngộ: sự sáng suốt) hay pháp chánh tri kiến. 


Thật ra Chánh Tư Duy được thể hiện bằng sự nối tiếp Chánh Kiến. Thấy thực tướng của 
vạn hữu là vấn đề của Kiến Đại, mà phê phán thực tướng mới là công việc của Chánh Tư 
Duy. Khi chúng ta sử dụng đúng tri kiến, thì được giảm trừ nghiệp thức hay là nó soi mòn 
những tạp nhiễm trong tàng thức. Nghiệp thức là những tư tưởng vần vơ, do dòng tâm 
thức bất an luôn trôi chảy; dòng tâm thức khuấy động như vậy thì nó luôn vẫn đục. Thanh 
lọc tri thức vụn vặt này bằng thê hiện chánh tri kiến, thì dòng tâm thức trở nên trong sáng 
và nghiệp thức (cặn bã) từ đó giảm dần. Chánh tri kiến phân biệt được đúng sai, phải 
quấy, thiện ác, tốt xấu, v.v..nên dùng pháp chánh tri kiến, một diệu pháp, tạo được hạnh 
phúc, an tâm và tránh khổ đau. Khi chúng ta tin vào luật nhân quả thì nhận thức rõ ràng 
răng sự giả danh của bản ngã và sự vô thường của sự vật, nên có cái nhìn sâu sắc hơn. Sự 
tĩnh giác của người phật tử là bình tĩnh làm chủ được cái ngã là sáng suốt hơn, cương 
quyết hơn trong hành động thiện phúc. Nhận thức ấy sẽ mở Tông sự hiểu biết của chúng 
ta về nguyên nhân của hạnh phúc và đau khổ. Pháp chánh tri kiến trong Trung Bộ Kinh 
do Ngài Sariputta (Xá lợi Phất) dẫn giải và đoạn diệt mọi hành động và tư tưởng sai lầm 
của bản ngã. Nhân dịp này sự ôn lại Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đề hay Thập Nhị Nhân 
Duyên rất là hữu ích. 


Trong Trung Bộ Kinh, pháp chánh tri kiến, tôn giả Sariputta nói như sau: 


-- Chư Hiển, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được gọi là như vậy. Chư Hiển, cho đến như 


thế nào, một Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đổi và thành tựu điệu pháp này? 


I. Thiện và bất thiện 


-- Chư Hiển, khi Thánh đệ tử tuệ trí được bất thiện và tuệ trì được căn bồn bắt thiện, tuệ 
tri được thiện và tuệ tri được căn bôn thiện, chư Hiện, khi áy Thánh đệ tứ có chánh tri 
kiến, có tri kiên chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đổi và thành tựu điệu pháp. 


* Bât thiện gôm có: sát sanh, lầy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai 
lưỡi, ác khâu, nói phù phiêm, tham dục, sân, tà kiên không tham sân sĩ là căn bôn thiện). 


* Thiện là từ bỏ tât cả các việc: sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục, nói 
láo, nói hai lưỡi, ác khâu, nói phù phiêm, tham dục, sân, tà kiên. 


Chu Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì bất thiện như vậy, tuệ tri căn bồn bắt thiện nhự 
vậy, tuệ trị thiện như vậy, tuệ trí căn bồn thiện như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn rrừ vô 
mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này. 


ÌI. Thức ăn 


Phương pháp dinh dưỡng là vai trò quan trọng trong sự sống. Ăn như thế nào? và thức ăn 
nào cần thiết thích hợp cho đạo hạnh? Có thê qua học hỏi giới luật hoặc tùy hoàn cảnh 
mà thích ứng. Thức ăn được tinh khiết bằng cách: thế nào là thức ăn, tuệ tri thức ăn, tuệ 
tri tập khởi của thức ăn, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái về thức ăn, là một 
phương pháp tốt cho dòng tâm thức và là giảm bớt nghiệp thức kết tụ ở nội tâm. Đó là 
sống theo Bát Chánh Đạo bao gồm đoạn trừ tham sân si, đoạn trừ vô minh mà khiến minh 
khởi lên diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại, tạo cho thân tâm thường an lạc. 


Chu Hiên, thế nào là thức ăn, thế nào là tập khởi của thức ăn, thể nào là đoạn diệt của 
thức ăn, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? Chư Hiển, có bồn loại 
thức ăn này, khiến các loài chúng sanh đã sanh được an trú hay các loài hữu tình sẽ sanh 
được hỗ trợ cho sanh. Thế nào là bốn? Đoàn thực, loại thô hay loại tỂ, xúc thực là thứ 
hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức 
ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Thánh Đạo Tám Ngành này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh 
Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tình tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì thức ăn như vậy, tuệ trì tập khởi của thức ăn như 
vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của thức 
ăn như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhồ tận 
sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô mình, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


HI. Bát Chánh Đạo (TĐVADP) 


Bát Chánh Đạo: Astangika-marga (skt)-Ashtangika-Magøa (p). 


(D. Nghĩa của Bát Chánh Đạo-The Meanings of Astangika-marga: Bát Chánh đạo-Tám 
con đường đúng-Con đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ, mục đích của diệu đề thứ ba 
trong tứ diệu đề (Đạo đế). Bát Chánh Đạo là tám nẻo trong 37 nẻo bồ đề. Tu tập Bát 
Chánh Đạo sẽ đưa đến những lợi ích thực sự như tự cải tạo tự thân, vì tu bát chánh đạo là 
sửa đổi mọi bất chính, sửa đôi mọi tội lỗi trong đời sống hiện tại, đồng thời còn tạo cho 
thân mình có một đời sống chân chánh, lợi ích và thiện mỹ; cải tạo hoàn cảnh vì nếu ai 
cũng tu bát chánh đạo thì cảnh thế gian sẽ an lành tịnh lạc, không còn cảnh khổ đau bất 
hạnh gây nên bởi hận thù, tranh chấp hay chiến tranh giữa người với người, giữa nước 
nầy với nước kia, hay chủng tộc nây với chủng tộc khác, ngược lại lúc đó thanh bình sẽ 
vĩnh viễn ngự trị trên quả đất này; tu bát chánh đạo còn là căn bản đầu tiên cho sự giác 
ngộ, là nền tảng chánh giác, là căn bản giải thoát, ngày nay tu bát chánh đạo là gieo trồng 
cho mình những hạt giông Bồ Đề để ngày sau gặt hái quả Niết Bàn Vô Thượng. 


1) Chánh Kiến (hiểu đúng): Samyag-drsti (skt)-Samma-ditthi (p). 


- Chánh kiến là nhận thấy một cách khách quan ngay thăng; thấy thế nào thì ghi đúng thế 
ây, không bị thành kiên hoặc tình cảm ảnh hưởng mà làm cho sự nhận xét bị sai lệch; biệt 
phân biệt cái thật cái giả; nhận thức đạo lý chân chánh đê tiên tới tu hành giải thoát. 


- Không bị ảo giác. Hiêu biêt đúng về tứ diệu đê vê khô, vì sao có khô, làm cách nào diệt 
khô và con đường dân tới diệt khô. Hiêu rõ về tính vô ngã của sự tôn tại. 


2) Chánh Tư Duy (nghĩ đúng): Samyag-samkalpa (skt)-Samm-sakappa (p). 


- Chánh tư duy là suy nghĩ đúng với lẽ phải, có lợi cho mình, và có lợi cho người khác. 
Suy nghĩ những hành vi lầm lỗi, những tâm niệm xấu xa cần phải cải sửa. Suy nghĩ giới 
định tuệ đề tu tập giải thoát. Suy xét vô minh là nguyên nhân của mọi sự đau khô, là 
nguồn gốc của mọi tội ác; suy nghĩ tìm phương pháp đúng đề tu hành giải thoát cho mình 
và cho người. 


- Nghĩ đúng là ý nghĩ từ bỏ mọi dục vọng tham sân si. Nghĩ đúng là luôn nghĩ về lòng 
khoan dung và nhân từ với mọi loài. 


3) Chánh Ngữ (nói đúng): Samyag-vac (skt)-Samma-vaca (p). 


- Chánh ngữ là nói lời thành thật và sáng suốt, nói hợp lý, nói không thiên vị, nói thắng 
chứ không nói xéo hay xuyên tạc, nói lời thận trọng và hòa nhã; nói lời không tôn hại và 
có lợi ích chung. 


- Nói đúng là không nói dối, không ba hoa, tán gẫu hay đèm pha. 
4) Chánh Nghiệp (làm đúng): Samyag-karmanta (skt)-Samm-kammanta (p). 


- Chánh nghiệp là hành động chân chánh, đúng với lẽ phải, có ích lợi chung. Luôn luôn 
hành động trong sự tôn trọng hạnh phúc chung: tôn trọng lương tâm nghề nghiệp của 
mình; không làm tốn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh dự, và tính mạng của 
người khác; giữ gìn thân khẩu ý bằng cách luôn tu tập mười nghiệp lành và nhỗ dứt mười 
nghiệp dữ. 


- Chánh nghiệp còn có nghĩa là tránh những hành động tà vạy, sống thanh khiết, không 
làm gì tôn hại đên tha nhân, không trộm cặp, không tà dâm. 


5) Chánh Mạng (mưu sinh đúng): Samyag-ajiva (skt)-Samma-ajIiva (p). 


- Chánh mạng có nghĩa là sinh sống chân chính và lương thiện; không làm giàu trên mô 
hôi nước mắt của người khác; không đối xử tệ bạc với người khác; không sông bám vào 
người khác; không mê tín dị đoan; không sống bằng miệng lưỡi mối lái để kiếm lợi.. 


- Chánh mạng còn có nghĩa là mưu sinh đúng là tránh những nghề gây phương hại cho 
những chúng sanh khác như đô tê, đi săn, buôn bán vũ khí, buôn bán xì ke ma túy, v.V. 
Mưu sinh đúng còn có nghĩa là chôi bỏ mọi lôi sông tà vạy. 


6) Chánh Tỉnh Tắn (nỗ lực đúng): Samyag-vyayama (skt)-Samma-vayama (p). 


- Chánh tinh tấn có nghĩa là chuyên cần siêng năng làm lợi mình và lợi người; không làm 
những việc bất chính như sát hại, gian xảo, đàng điểm, cờ bạc, ác độc và bỉ ồi, vân vân; 
ngược lại phải chú tâm làm những việc lành, tạo phước nghiỆp. 


- Chánh tin tắn còn có nghĩa là nỗ lực đúng có nghĩa là cố găng không cho phát khởi 
những điều tà vạy, cố găng vượt qua những tà vạy đang mặc phải, cô gắng làm nây nở 
những điều thiện lành chưa nây nở, cố gắng phát huy những điều thiện lành đã phát khởi. 
Chánh tinh tắn còn có nghĩa là vun bồi thiện nghiệp cùng lúc nhỗ bỏ ác nghiệp. 


7) Chánh Niệm (chú tâm đúng): Samyag-smrti (skt)-Samma-satI (p). 


- Chánh niệm là nhớ đến những điều hay lẽ phải, những điều lợi lạc cho mình và cho 
người.. 


- Chánh niệm còn có nghĩa là ức niệm hay nghĩ nhớ tới cảnh quá khứ, nhớ đến lỗi lầm cũ 
để sửa đôi, nhớ ân cha mẹ thầy bạn đề báo đáp, nhớ ân tổ quôc đề phụng sự bảo vệ; nhớ 
ân chúng sanh để giúp đở trả đền; nhớ ân Phật Pháp Tăng để tinh tấn tu hành. 


- Chánh niệm còn có nghĩa là quán niệm hay quán sát cảnh hiện tại và tưởng tượng cảnh 
tương lai. Chúng ta nên quán tưởng đến cảnh đời đau khổ, bệnh tật, mê mờ của chúng 
sanh mà khuyến tu; tưởng niệm làm những điều lợi ích chung, không thối lui, không e 
ngại khó khăn nhọc nhẫn. 


- Chánh niệm còn có nghĩa là chú tâm đúng là tưởng đến sự thật và chối bỏ tà vạy. Lúc 
nào cũng tỉnh táo dẹp bỏ tham lam và buôn khô của thê tục. Chánh niệm còn có nghĩa là 
lúc nào cũng tỉnh giác về thân thê, cảm xúc, tư tưởng cũng như những đôi tác bên ngoài. 


8) Chánh Định (tập trung tư tưởng đúng): Samyag-samadhi (skt)-Samma-samadhi (p). 


- Chánh định là tập trung tư tưởng đúng là tập trung vào việc từ bỏ những điều bất thiện 
và tập trung tinh thân được hoàn tât trong bôn giai đoạn thiên định.. 


- Chánh định còn có nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vấn đề gì để thấy cho rõ ràng, 
đúng với chân lý, có lợi ích cho mình và cho người. 


(H). Những lời Phật dạy về “Bát Chánh Đạo” trong Kinh Pháp Cú. 


1) Bát Chánh Đạo là đạo thù thắng hơn các đạo. Tứ để là lý thù thăng hơn các lý. Ly dục 
là pháp thù thăng hơn các pháp. Cụ nhãn là bậc thù thăng hơn các bậc Thánh hiền.. 


2) Chỉ có con đường này, chăng còn con đường nào khác có thê làm cho tri kiến các 
ngươi thanh tịnh. Các ngươi thuận làm theo, thì bọn ma bị rôi loạn. 


3) Các ngươi thuận tu theo Chánh đạo trên này, thì khổ não sẽ dứt hết, và biết rằng Đạo ta 
nói có sức trừ diệt chông gay.. 


4) Thận trọng lời nói, kềm chế ý nghĩ, thân không làm ác, ba nghiệp thanh tịnh, là được 
Đạo Thánh Nhơn.. 


IV. Tứ diệu để (TĐVADP) 


Bốn chân lý nhiệm mẫu trong giáo lý nhà Phật, nói rõ vì đâu có khổ và con đường giải 
thoát. Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng bài pháp đầu tiên về “Tứ Diệu 
Để” trong vườn Lộc Uyên, sau khi Ngài giác ngộ thành Phật. Trong đó Đức Phật đã trình 
bày: “Cuộc sống chứa đầy đau khổ, những khổ đau đó đều có nguyên nhân, nguyên nhân 
của những khổ đau nây có thê bị hủy diệt bằng con đường diệt khô. 


1) Khổ Đế: Duhkha- satya (skÐ)-Sự thật về khô-Mọi hiện hữu đều có bản chất khổ chứ 
không mang lại toại nguyện (sự khổ vô biên vô hạn, sanh khổ, già khổ, bịnh khổ, chết 
khổ, thương yêu mà phải xa lìa khổ, oán ghét mà cứ gặp nhau là khổ, cầu bất đắc khổ, 

vân vân. Khô đeo theo ngũ uân như sắc thân, sự cảm thọ, tưởng tượng, hình ảnh, hành 
động, tri 


2) Tập Đế: Samudhaya-satya (skt)-Sự thật về căn nguyên của cái khô.. 


Tập Đề là sự thật rõ ràng về nguồn sốc của những nội khổ. Theo giáo lý nhà Phật, tham 
ái là nguyên nhân của đau khô. Những dục vọng xấu xa nảy nở từ những việc vụn vặt 
trong gia đình, lan ra ngoài xã hội, và nô lớn thành chiến tranh giữa các chủng tộc, giữa 
các quôc gia, hay giữa những phe nhóm của các quốc gia trên thế giới. Ngu si là nguyên 
nhân của mọi cái khổ (sự ham sông làm cho chúng sanh cứ mãi chết đi sống lại, hễ ham 
sống tất ham vui sướng, ham quyền thế, ham tài sản, càng được càng ham. 


3) Diệt Đế: Nirodha-satya (skt)-Chân lý diệt khổ-Cứu cánh diệt khổ là Niết bàn tịnh tịch 
(nêu chịu hạ lòng tham xuống rồi bỏ nó đi, hay trục nó ra khỏi mình thì gọi là diệt. 


4) Đạo Đế: Marga-satya (skt-Chân lý về con đường diệt khổ, ấy là thực hành Bát Thánh 
đạo. Đức Phật đã dạy răng: “Bât cứ aI châp nhận Tứ Diệu Đê và chịu hành trì Bát Chánh 
Đạo, người ây sẽ hêt khô và châm dứt luân hôi sanh tử.(TĐVADP) 


Chu Hiên, thế nào là Khổ, thế nào là Tập khởi của khổ, thể nào là Đoạn diệt của khổ, thể 
nào là Con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết 
là khổ, sâu bi khổ ưu não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ uấn là khổ. Chư 
Hiên, như vậy gọi là Khổ. 


Chu Hiển, thế nào là Tập khởi của khổ? Chính là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục 


và tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chổ kia, 
tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chư Hiện, như vậy gọi là Táp khởi của khó. 


Chư Hiên, thế nào là Đoạn diệt của khổ? Đó là sự đoạn diệt, ly tham, không có đư tàn, 
sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô cháp khát ái áy. 


Chư Hiển, thể nào là Con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chính là Thánh Đạo Tám 
Ngành đưa đên khô diệt, tức là Chánh trì kiên... Chánh Định. 


Chu Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì Khổ như vậy, tuệ trí Tập khởi của khổ như vậy, tuệ 
tri Đoạn diệt của khổ như vậy, fuệ trì con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ như vậy, khi 
ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên,... (như trên)... và thành tựu 
điệu pháp này. 


V, Thập Nhị Nhân Duyên 
Ý nghĩa của Thập Nhị Nhân Duyên (TĐVADP) 


Theo đạo Phật, mọi sự mọi vật trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà có được; 
trái lại phải nương nhờ nhau mà thành. Riêng về loài hữu tình như con người thì do mười 
hai nhân duyên nương nhau mà thành một chuỗi sinh tử vô hạn, nối tiếp từ quá khứ đến 
hiện tại và vị lai. Muôn hiểu rõ guồng máy của của sự sinh tử luân hồi của kiếp người 
trong bê khổ trần gian, Phật tử nên thông đạt thuyết “Thập Nhị Nhân Duyên” và phải tìm 
hiểu phương pháp đê diệt trừ cái vòng lân quân sinh tử luân hồi ấy. Nhân là công năng 
sinh trưởng tật cả sự vật, duyên là sự trợ giúp cho công năng được thực hiện. Cũng như 
gieo đậu được đậu, nhưng trước hết chúng ta phải có hạt đậu giống, gieo xuống đất, rồi 
nhờ ánh sáng mặt trời, mưa, tưới, bón phân, nhân công chăm sóc mới có sự nây mầm 
thành cây đậu, trái đậu. Hạt giống là nhân; đất, ánh sáng, nước, vân vân là duyên. Do 
nhân có duyên trợ giúp nên có quả. Theo Phật giáo, quả không bao giờ do một nhân duy 
nhất mà thành; nhiều nhân và nhiều duyên mới thành một quả. Vì vậy chúng ta có thê kết 
luận vạn vật trong vũ trụ nương nhau mà phát sanh, đây là định luật tất yêu. Thập Nhị 
Nhân Duyên là mười hai mắt xích trong vòng sanh tử. Nhân duyên sinh sản trong lệ 
thuộc. Tất cả các hiện tượng thê chất và tâm thần tạo thành sự sống của chúng sanh đều 
có những liên hệ phụ thuộc lẫn nhau. Đây là mười hai ràng buộc sinh linh vào luân hồi 
sinh tử. 


1) Vô minh: Avidya (skt) 


a) Vô minh có nghĩa là ngu dốt, hay hiểu sai lầm, không sáng, mê muội, không đúng như 
thật, mờ ám. Ngoài ra, vô minh còn có nghĩa là hoặc, mê tôi, mù quáng tôi tăm. 

b) Vô minh còn có nghĩa là không hiểu được tứ diệu đế, không hiểu được thực chất và 
nguyên nhân khô đau cuộc đời, không biệt được diệt khô, không biệt được con đường 
diệt khô. Từ vô minh sanh ra hành. 


c) Sự ngu dốt lầm nhận những hiện tượng huyễn hóa trên đời này mà cho rằng chúng là 
có thật. 


2) Hành: Samskara (skt)-Hành có nghĩa là hành vi, hoạt động do vô minh phiền não nỗi 


lên làm cho thân, khẩu, ý tạo tác các nghiệp lành dữ, tức là sẽ tự thắt vào vòng luân hồi 
sanh tử, hay tiên dân đên giải thoát. Từ hành sanh ra thứcconsciousness. 


3) Thức: ViJnana (skt).. 
a) Lục thức và Bát Thúc. 


b) Thần thức là phần tinh thần. Nếu chưa được giải thoát thì sau khi chết, thân xác tiêu 
tan, nhưng do thân khẩu ý tạo những nghiệp lành dữ, ý thức ấy sẽ đi theo tiền trình luân 
hồi mà đi vào bụng mẹ. Chỉ khi nào tam nghiệp đồng thanh tịnh thì người ấy được giải 
thoát. Từ ý thức ây sanh ra một cái tên hay danh sắc. 


4) Danh sắc: Namarupa (skÐ-Sau khi sanh ra, nhờ vào ý thức mà chúng sanh â ấy biết rằng 
nó có tên và thân thê, từ đó có ý thức về giác quan.. 


5) Lục nhập: Sadayatana (skt)-Sáu cơ quan bao gồm ngũ quan và tâm, nơi tiếp xúc với 
đôi tượng bên ngoài. 


6) Xúc: Sparsa (skt)-Sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từ đó sanh ra cảm giác. 


7) Thọ: Vedana-Những cảm giác vui, buôn, sướng khô. Qua cảm giác đưa tới sự ham 
muôn 


8) Ái: Trsna (skt)-Ham muốn vui sướng kéo dài. Từ ham muốn đưa đến trói buộc. 
9) Thủ: Upadana (skt)-Chấp thủ vào những thứ mà mình ham thích. 


10) Hữu: Bhava (skt). Từ những tham dục mà chấp hữu, cố gắng làm chủ những øì mình 
muốn như tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, vân vân. Qua chấp hữu mà “sanh” theo liền. 


11) Sinh: Jati (sk) 
12) Lão Tử: Jaramarana (skt) 


1. Vô mình 


Chư Hiển, thế nào là vô mình, thế nào là tập khởi của vô mình, thế nào là đoạn điệt của 
vô mình, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô mình? Sự không tuệ tri về khổ, 
không tuệ tri về khổ tập, không tuệ tri về khổ diệt, không tuệ tri VỀ con đường đưa đến 
khổ diệt, Chư Hiên, như vậy gọi là vô mình. Từ tập khởi của lậu hoặc, có tập khởi của vô 
mình; từ đoạn diệt của lậu hoặc, có đoạn diệt của vô mình; và Thánh Đạo Tám Ngành 
này là con đường đưa đến đoạn diệt của vô mình, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri vô mình như vậy, tuệ trì tập khởi của vô mình như 
vậy, fHệ trì đoạn diệt của vô mình như vậy, tuệ trì con đường đưa đên đoạn diệt của vô 
mình như vậy, khi ấy, vị ây đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu điệu pháp này. 


Tùy nơi Vô Minh mà phát sanh Hành: Từ nơi vô minh mà phát sanh ra các hành động 
điên đảo mê lâm. 


2. Hành 


Chu Hiển, thế nào là hành, thế nào là tập khởi của hành, thế nào là đoạn diệt của hành, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của hành? Chư Hiển, có ba loại hành này: thân 
hành, ngữ hành, tâm hành. Từ tập khởi của vô mình, có tập khởi của hành; từ đoạn diệt 
của vô mình, có đoạn diệt của hành; và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì hành như vậy, tuệ tri tập khởi của hành như vậy, 
tuệ trì đoạn điệt của hành như vậy, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của hành như 
vậy, khi áy, vị ây đoạn trừ tát cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


Tùy nơi Hành mà phát sanh Thức: Do nơi các hành động của thân khẩu ý hành xử sai 
quây mà sanh ra cái thức tánh phân biệt phải quây, v.v... 


3. Thức 


Chur Hiên, thế nào là thức, thế nào là tập khởi của thức, thế nào là đoạn diệt của thức, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức? Chư Hiền, có sáu loại thức này: nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Từ tập khởi của hành, có tập khởi 
của thức; từ đoạn điệt của hành có đoạn diệt của thức; và Thánh Đạo Tám Ngành này là 
con đường đưa đến đoạn diệt của thức, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì thức như vậy, tuệ trì tập khởi của thức như vậy, tuệ 
tri đoạn diệt của thức như vậy, tuệ trì con đường đưa đên đoạn diệt của thức như vậy, khi 
ấy, vị đy đoạn trừ tắt cả tham tùy miên... và thành tựu điệu pháp này. 


Tùy nơi Thức phát sanh Danh Sắc: Do nơi thức phân biệt sai quấy mà cảm thọ thành 
thân tứ đại hay danh sắc. 


4. Danh sắc 


Chư Hiền, thế nào là danh sắc, thế nào là tập khởi của danh sắc, thế nào là đoạn diệt của 
danh sắc, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc? Thọ, tưởng, tự, xúc, tác 
ý, chư Hiện, như vậy gọi là danh; bốn đại và sắc do bốn đại tạo thành, chư Hiên, như vậy 
gọi là sắc; như vậy đây là danh và đây là sắc, Chư Hiển, như vậy gọi là danh sắc. Từ tập 
khởi của thức, có tập khởi của danh sắc; từ đoạn diệt của thức, có đoạn điệt của danh 
sắc; và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì danh sắc như vậy, tệ tri tập khởi của danh sắc 
như vậy, tuệ trì đoạn điệt của danh sắc như vậy, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của 
danh sắc như vậy, khi ấy, vị áy, đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu điệu pháp 
này. 


Chấm dứt Danh Sắc dẫn đến chấm dứt Lục Căn: Khi không có thân danh sắc thì lục căn 
cũng không thành. 


5. Nhập 


Chư Hiên, thế nào là sáu nháp, thế nào là tập khởi của sáu nháp, thế nào là đoạn điệt 


của sáu nhập, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập? Chư Hiển, có sáu 
nhập này: nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Từ tập khởi của 
danh sắc có tập khởi của sáu nhập; từ đoạn điệt của danh sắc có đoạn diệt của sáu nhập; 
và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là: 
Chánh Trì kiến... Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ trì sáu nhập như vậy, tuệ trì tập khởi của sáu nhập 
như vậy, tuệ trì đoạn điệt của sáu nhập như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
sáu nhập như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tắt cả tham tùy miên... và thành tựu diệu hạnh 
pháp này. 


Chấm dứt Lục Căn dẫn đến chấm dứt Xúc: Khi thân lục căn bắt tịnh không có, thời sự 
tiêp g1ao g1ữa nam nữ cũng như cảm xúc với lục trân cũng không có. 


6. Xúc 


Chư Hiển, thế nào là xúc, thế nào là tập khởi của xúc, thế nào là đoạn điệt của xúc, thế 
nào là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc? Chư Hiển, có sau loại xúc này: nhãn xúc, 
nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Từ tập khởi của sáu nháp, có tập khởi từ xúc; tt 
đoạn diệt của sáu nhập, có đoạn điệt của xúc, và Thánh Đạo Tám Ngành này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của xúc, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. Chư Hiền, khi 
nào Thánh đệ tử tuệ trì xúc như vậy, tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ trì đoạn diệt 
của xúc như vậy, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của xúc như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tắt cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


Chấm dứt Xúc dẫn đến chấm dứt Thọ: Khi sự tiếp xúc với nhau không có, thì sự thọ lãnh 
cũng không có. 


7. Thọ 


Chư Hiên, thế nào là thọ, thế nào là tập khởi của thọ, thế nào là đoạn diệt của thọ, thế 
nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thọ? Chư Hiển, có sáu loại thọ này: thọ do nhãn 
xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc 
sanh, thọ do ý xúc sanh. Từ tập khởi của xúc, có tập khởi của thọ; từ đoạn diệt của xúc, 
có đoạn diệt của thọ; và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của 
thọ, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chu Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thọ như vậy, tuệ trì tập khởi của thọ như vậy, tuệ 
tri đoạn diệt của thọ như vậy, tHệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thọ như vậy, khi 
ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


Chấm dứt Thọ dẫn đến chấm dứt Ái: Khi sự thọ dụng không có thì không có yêu ái, 
thương mên, và ham mong, vân vân... 
ở. Ái 


Chư Hiên, thê nào là ái, thể nào là tập khởi của ái, thê nào là đoạn điệt của ái, thê nào là 
con đường đưa đên đoạn diệt của ái? Chư Hiện, có sáu loại ái này: sắc ái, thanh ái, 
hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Từ tập khởi của thọ, có tập của ái, từ đoạn diệt của thọ, 


có đoạn diệt của ái, và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của 
ái, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì ái như vậy, tệ tri tập khởi của ái như vậy, tuệ tri 
đoạn diệt của ái như vậy, tuệ trì con đường đưa đên đoạn diệt của ái như vậy, khi áy, vị 
ấy, đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu điệu pháp. 


Chấm dứt Ái dẫn đến chấm dứt Thủ: Do sự yêu ái không sanh thời sự chiếm hữu hay 
châp giữ cũng không do đâu mà sanh khởi được. 


9. Thủ 


Chur Hiên, thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của thú, thế nào là đoạn diệt của thủ, thế 
nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thủ? Chư Hiển, có bốn thủ này: dục thủ, kiến 
thủ, giới cám thủ, ngã luận thú. Từ tập khởi của ái, có tập khởi của thủ; từ đoạn diệt của 
ái, có đoạn diệt của thủ; và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt 
của thủ, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chu Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thủ như vậy, tuệ trì tập khởi của thủ như vậy, tuệ 
tri đoạn diệt của thú như vậy, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của thủ như vậy, khi 
ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. 


Chấm dứt Thủ dẫn đến chấm dứt Hữu: Do sự chấp giữ không còn, thời cũng không có 
cái của ta hay của người. 


10. Hữu 


Chư Hiên, thế nào là hữu, thế nào là tập khởi của hữu, thế nào là đoạn điệt của hữu, thế 
nào là con đường đưa đến đoạn diệt của hữu? Chư Hiển, có ba hữu này: dục hữu, sắc 
hữu, vô sắc hữu. Từ tập khởi của thú, có tập khởi của hữu; từ đoạn diệt của thủ có đoạn 
diệt của hữu và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của hữu, tức 
là: Chánh Trì kiến... Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì hữu như vậy, tuệ trì tập khởi của hữu như vậy, tuệ 
tri đoạn diệt của hữu như vậy, tuệ trí con đường đưa đên đoạn diệt của hữu như vậy, khi 
ấy, vị đy đoạn trừ tắt cả tham tùy miên... và thành tựu điệu pháp này. 


Chấm dứt Hữu dẫn đến chấm dứt Sanh: Do cái của ta hay của người không còn, thời 
không còn tái sanh nữa. 


II. Sanh 


Chư Hiển, thế nào là sanh, thế nào là tập khởi của sanh, thế nào là đoạn diệt của sanh, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sanh? Thuộc bắt kỳ hữu tình giới nào trong 
từng mỗi loại hữu tình, sự sanh, hiện khởi, xuất hiện, hiện diện, hiện hành các uấn, tụ đắc 
các xứ; Chư Hiển, như vậy gọi là sanh. Từ sự tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh, 
từ sự đoạn diệt của hữu, có sự đoạn điệt của sanh, và Thánh Đạo Tám Ngành này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của sanh, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chấm dứt sanh còn dẫn tới chấm dứt Lão, Tử, Sầu Muộn, Ta Thán, Đau Khổ, Phiền 


Não, và Thất Vọng. 
1. Già và chết 


Chur Hiên, thế nào là già chết, thể nào là tập khởi của già chết, thế nào là đoạn diệt của 
già chết, thế nào là con ' đường đưa đến đoạn diệt của già chết? Thuộc bắt kỳ hữu tình 
giới nào, trong từng môi loại hữu tình, sự già cả, suy lão, rụng răng, tóc bạc da nhãn, 
tuôi thọ ngày một hao mòn, bại hoại các căn; chư Hiển, như vậy gọi là già. Chư Hiên thể 
nào là chết? Thuộc bắt kỳ hữu tình giới nào trong từng mỗi loại hữu tình, sự mệnh mội, 
từ trần, hủy hoại, hoại diệt, tử biệt, mệnh chung, húy hoại các uấn, vất bỏ hình hài; chư 
Hiên, như vậy gọi là chết. Già như vậy và chết như vậy, chư Hiên, như vậy gọi là già 
chết. Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già chết, từ sự đoạn điệt của sanh, có 
sự đoạn diệt của già chết. Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt 
của già chết, tức là: Chánh Tri kiến... (như trên)... Chánh Định. 


Chu Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì già chết như vậy, tuệ trì tập khởi của già chết như 
vậy, fuệ ri đoạn diệt của già chết như vậy, tệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của già 
chết như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tày miên, tẩy sạch sân tùy miên... (như 
trên)..., và thành tựu diệu pháp này. 


Tùy nơi Già yêu Khô Đau mà lại Tử: Lão duyên tử, tức là hễ có già yêu khổ đau là cuối 
cùng có chết. 


VI. Kết Luận 


Con đường đưa đến đoạn diệt Lậu hoặc đó là Pháp Chánh Trì KiẾn nói riêng và 
Thánh Đạo Tám Ngành (Bát Chánh Đạo) nói chung. 


Theo Thanh Tịnh Đạo, lậu hoặc là từ đề chỉ dục tham, hữu tham, tà kiến và vô minh, vì 
những câu uê nây tiệt lậu từ các căn môn không được phòng hộ, như nước rỉ từ bình 
chảy, hoặc vì chúng phát sanh những khô sanh tử: 


L) Bộc lưu: Càn quét, lùa vào biển hữu, khó vượt qua, 
2) Hệ Phược: Không cho phép gỡ ra khỏi một đối tượng, và không gỡ khỏi khổ. 


Nói chung, lậu hoặc là điêu ô uê, sự đôi bại, ham mê, sự mê đăm, nghiện (rượu và thuôc), 
hay nhơ bân. 


Chur Hiên, thế nào là lậu hoặc, thế nào là tập khởi của lậu hoặc, thế nào là đoạn diệt của 
lậu hoặc, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc? Chư Hiền, có ba lậu 
hoặc này: dục lậu, hữu lậu, vô mình lậu. Từ tập khởi của vô mình có tập khởi của lậu 
hoặc; từ đoạn diệt của vô mình có đoạn diệt của lậu hoặc và Thánh Đạo Tám Ngành này 
là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tỉnh tắn, Chánh Niệm, Chánh 
Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì lậu hoặc như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như 
vậy, fHệ trì đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ trì con đường đưa đên đoạn diệt của lậu 


hoặc như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhồ tận 
sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô mình, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh 

trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của 
Tôn giả Sariputia. 


Tham khảo 


Kinh Chánh tri kiến (Sammàditthi sutta). Trung Bộ Kinh (Majjhừna Nikayd). Thích 
Minh Châu Việt dịch (Chữ nghiên) 


đăng trong website Quảng Đúc (Kinh Điển): http://www.quangduc.com/ 





Nhất Nguyên Luận. Phổ Nguyệt, 2003. đăng trong website Tạng Thư Phật Hợc: 
http://www.tangthuphathoc.com. 


TĐVADP. Tự Điền Việt Anh. Thiện Phúc. Trích trong website Diệu Pháp: 
http://www.dieuphap.com/ 


11. Kinh Pháp Môn Căn Bản 
(Mùlapariyàya sutfa) 


Trung Bộ Kinh 
Mayj?hùna Nikaya 


Phố Nguyệt 
+ + 


+ 


Đề biết được tri kiến chúng sanh hay bậc giác ngộ, Phật đã giảng "Pháp môn căn bản tất 
cả pháp” trong Trung Bộ Kinh tại rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc). Phật cũng đã phân 
biệt bốn loại tri kiến: Phàm phu, vị Hữu học, bậc A-la-háng và đắng Như Lai. Tri kiến 
phàm phu thường dùng tưởng thức; thăng tri căn bản và đơn thuần, không dục hỷ cho vị 
hữu học. Bậc A-la-hán dùng pháp thắng tri, không dục hỷ và đoạn trừ được tham sân sĩ. 
Đặc biệt, đẳng Như Lai dùng pháp thắng tri, không duc hỷ, đoạn trừ được tham sân si, 
giác ngộ. Niết bàn, giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử và đạt được chánh đăng chánh 
giác.Muốn hiểu được các hạng tri kiến, sự phân biệt dùng tưởng thức để biết sự vật 
(tưởng tri) là Vô minh của tri kiến phàm phu và thắng tri (Chánh tri kiến) của bậc hữu 
học và giác ngộ là cần thiết. 


* Vô Minh: Tri Kiến của Phàm Phu. 


Đầu tiên Phật giải về nhản căn sắc trần và nhãn thức theo thường tình. Chúng ta nhìn 
một vật thì không thấy không biết như chơn mắt, không thấy không biết như chơn các 
sắc, không thấy không biết như chơn nhãn thức vì chúng ta chưa hiểu được chơn mắt, 
chơn các sắc, và chơn nhãn thức như thê nào? Thật ra, Chơn mắt, chơn sắc, và chơn nhãn 
thức là một khi nhìn một vật gì thì sử dụng một lần mà thôi. Nếu dùng tiếp hay kéo dài 
thời gian là một vật đó đã huyễn hóa hay mắt, sắc (vật), hay thấy (nhãn thức) không còn 
nguyên thủy sử dụng mà đã xài qua rồi, không còn mắt củ, vật đầu tiên, thấy nguyên sơ 
cũng bị xúc thọ ái lăn trôi theo thời gian mà có những khái niệm, nên mắt, sắc, thấy đã 
biến thể, là tưởng thức. Vì tưởng thức trong tâm năng duyên, là sự suy nghĩ tưởng 
tượng, đó là tưởng thủ uân hay chấp thủ uân, chúng ta không thấy không biết chơn cảm 
thọ như thường tình, mà có ái trước (ái đã có trong A Lại Da thức) đối với các căn (lập lại 
hình ảnh có sẵn tích tụ) và ái trước đối với căn xúc (Xúc có sẵn trong trong A-Lai-Da 
Thức: ký ức). Từ đó do duyên căn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ , bất khổ bất lạc thọ 
mà ái trước đối với cảm thọ ấy. 


Khi chúng ta nhận thức và quán sát vị ngọt của các pháp tưởng, chấp vào ái trước (ký 
ức), rồi sự hệ lụy và say đắm nên năm thủ uân được tích trử trong tương lai. Ái ấ ấy tái 
sanh, ưa thích ngũ dục. Thủ Hữu là tìm cầu và giữ lấy những thú vui và tham luyễn, sanh 
thân ưu não, thân nhiệt não, và tâm khổ não. Nên tạo nên những cái có, chính những cái 
sở hữu này là những nghiệp. Cảm thọ thân khổ và tâm khô. Vì tưởng tri là biết do tưởng 
thức hay suy nghĩ tưởng tượng thì những hệ lụy và say đắm cũng xãy ra tương tự như 
trên.Nói cách khác, không thấy không biết chơn lục căn, lục trần, lực thức là thể cách 
nhận thức sự vật một cách vô minh của tâm thức thường tình, vô thường, biễn hoại, đổi 
thay, không có tự tính của tri kiến phàm phu. 


* Chánh Trí Tuệ (Chánh Trí, Thắng Trí, Tuệ Tri hay Liễu Tri): Tri Kiến Hữu Học 
và Giác Ngộ 


Bài học này tôn giả Nandaka (Kinh Giáo Giới Nankada) đã được Phật day nên giáo giới 
lại cho các vi Tỳ-kheo-ni về nhản căn sắc trần và nhãn thức theo chơn trí. Chúng ta nhìn 
một vật thì thấy và biết như chơn mất, thấy biết như chơn các sắc, thấy biết như chơn 
nhãn thức vì chúng ta đã hiểu được chơn mắt, chơn các sắc, và chơn nhãn thức theo thật 
tướng của chúng như đã trình bày trên. Chơn mắt, chơn sắc, và chơn nhãn thức là một khi 
nhìn một vật gì thì sử dụng một lần mà thôi (vô thời gian). Nếu không kéo dài thời gian 
thì vật đó còn nguyên thủy: nó-là-nó tại đó và lúc đó, vô thời không hay mắt, sắc (vật), 
hay thấy (nhãn thức) vẫn còn chơn nguyên, thấy biết không bị xúc thọ á ái lăn trôi theo thời 
gian mà có những khái niệm, nên mắt, sắc, thấy biết không thay đổi, có định. Nói chung, 
nhận thức trong Trí (hay Tâm) chúng ta đều có chứa sẵn biểu hiện Trí Năng, Tình Năng 
và Hoạt Năng, nên dây thần kinh dẫn truyền lên não hình ảnh của chơn các căn, từ chơn 
các căn đồng thời đã xúc chạm dây thần kinh, có nhân căn xúc; do duyên căn xúc này 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bát lạc thọ. Vì chúng ta thấy biết (tuệ tri) chơn 
cảm thọ không có thời gian, nên không có ái trước (trong A Lại Da thức) đối với các 
căn (không lập lại), không có ái trước đối với các căn (hình ảnh các căn có sẵn tích tụ) 
và ái trước đôi với căn xúc (Xúc có sẵn trong A-Lai-Da Thức: ký ức). Từ đó do duyên 
căn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ , bất khổ bắt lạc thọ mà không có ái trước đối với 
cảm thọ ẫy. 


Hành giả cần phải khéo thấy như thật như chơn, với chánh trí hay chơn trí, cái bất biến, 


thường còn hay pháp chánh tri kiến. Hành giả phải đoạn tận các lậu hoặc, đề được tự 
mình chứng tri trong hiện tại, đạt được chánh trí, và an trú vô lậu tâm giải thoát, huệ giải 
thoát, tức là an trú vào không tánh vậy. 


Phàm Phu 


Tưởng thức là sự suy nghĩ, tưởng nhớ, tưởng tượng, ký ức, thuộc loại Mạt- Na- thức hay 
trong A-Lại-Da-thức, là những hình ảnh được khôi phục lại, có cái trung thực, có cái sai 
lạc và ngay cả có cái tương tự lẫn lộn với hình ảnh đối tượng cũ, nhưng không phải đối 
tượng cũ. Đã là những hình ảnh cũ khôi phục lại là những ảo ảnh của những đối tượng 
khiếm diện (kế như không có đối tượng). Do đó tưởng tri là biết do tưởng thức hoặc suy 
nghĩ lại những ý tưởng so đo, tưởng tượng những đối tượng không thật có do tiền ngũ 
căn trực tiếp nhận thức, nên sự nhận thức chấp trước, lệch lạc và không chơn thật của tri 
kiến phàm phu, chúng sanh thường tình mà thôi. Như Phật thuyết giảng: 


-- Này các Tỷ-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, 
không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được 
thấy các bậc Chơn nhân, không thuân thục pháp các bậc Chơn nhân, không tu tập pháp 
các bậc Chơn nhân, tưởng trì địa đại là địa đại. Vì tưởng trì địa đại là địa đại, người ấy 
nghĩ đến địa đại, nghĩ đến (ự ngã) đối chiếu với địa đại, nghĩ đến (ự ngã) như là địa 
đại, người ấy nghĩ: "Địa đại là của ta" - dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy 
không liêu tri địa đại. 


Người ấy tưởng tri thủy đại là thủy đại. Vì tưởng trì thủy đại là thủy đại, người ấy nghĩ 
đến thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) như là thủy đại, 
người ấy nghĩ: "Thủy đại là của ta" - dục hỷ thủy đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không 
liễu tri thủy đại. 


Người ấy tưởng tri. phong đại cũng như thế. 


Người ấy tưởng tri Sanh vật,chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên, Quang âm thiên, Biến tịnh 
thiên, Quảng quả thiên, Abhibhù (Thăng Giả)... 


Người ấy tưởng trí Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phỉ 
tưởng xư... 

Người ấy tưởng tri sở kiến, sở văn, sở tư niệm, sở tri... 

Người ấy tưởng tri đông nhất, sai biệt, tất cả là tất cả... 

Người ấy tưởng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì tưởng trí Niết-bàn là Niễt-bàn, người ấy nghĩ 
đên Niêt-bàn, nghĩ đến (tự ngã) đổi chiêu với Niêt-bàn. Nghĩ đên (tự ngã) như là Niết- 
bàn, người ây nghĩ: "Niếf-bàn là của ta” - dục hỷ Niêt-bàn. Vì sao vậy? Ta nói: Người áy 
không liêu tri Niêt-bàn. 

Vị hữu học 


Những vị có học, thì tri kiến được chính xác hơn, cái biết sáng suốt như suy nghĩ rõ ràng, 
không đôi chiêu lệch lạch mà nhìn thăng vào sự vật. Thăng tri hay liễu tri sự vật mà 


không so đo, không suy nghĩ vẫn vơ, tưởng tượng và không dục hỷ mà dùng chơn trí 
băng pháp chánh tri kiên. 


Này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo, hữu học tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng 
an ồn khỏi khổ ách. Vị ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy 
đã không nghĩ đến địa đại, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa đại, đã không nghĩ 
(ự ngã) như là địa đạt, đã không nghĩ: “Địa đại là của ta”, - không dục hỷ địa đại. Vì 
sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu trì địa đại. 


Vị ấy thắng trì thủy đại... hỏa đại... phong đại... Sanh vật... chư Thiên... Sanh chủ... Phạm 
thiên... Quang âm thiên... Biến tịnh thiên... Quảng quả thiên... Abhibhù (Thắng Giả)... 
Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... Phi tưởng l phi tưởng xứ... sở 
kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... đồng nhất... sai biệt... tất cả.. 


Vị ấy thắng trí Niết-bàn là Niết-bàn; vì thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy đã không 
nghĩ đến Niết- bàn, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) 
như là Niết- bàn, đã không nghĩ: “"Niết-bàn là của ta" - không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao 
vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu trí Niễt-bàn. 


Bậc A-La-Hán. 


Bậc A-la-hán là những vị dùng pháp thắng tri để liễu tri sự vật (pháp chánh tri kiến) 
không dục hý và đoạn trừ được tam độc. Bậc I biết pháp liễu tri sự vật mà không dục hỷ. 
Bậc ÌI biết pháp liễu tri sự vật, không dục hỷ và đã đoạn trừ được tham dục. Bậc III biết 
pháp liễu tri sự vật, không dục hý, đoạn trừ được sân hận.Bậc IV biết pháp liễu tri sự vật, 
không dục hỷ, đoạn trừ được s1 mê. 


* Bậc A-la-hán - I. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bác A-la-hán, các lậu hoặc 
đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. VỊ ấy thắng tri địa đại là địa đại. 
Vì thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ (tự ngã) đối 
chiếu với địa đại, không nghĩ đến (ự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa đại là của ta” 
- không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã liêu tri địa đại. 


Vị ấy thắng trì thủy đại... hỏa đại... phong đại... sanh vật... chư Thiên... Sanh chủ... Phạm 
thiên... Quang âm thiên... Biến tịnh thiên... Quảng quả thiên... Abhibhù (Thắng Giả)... 
Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... Phi trởng phi phi tưởng xứ... SỞ 
kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... đồng nhất... sai biệt... tất cả... Vị áy thắng tri Niết- 
bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết-bàn là Niết- bàn, vị ấy không nghĩ đến Niễt-bàn, vị ấy 
không nghĩ đến (ự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) như là Niễt bàn, 
không nghỉ: "Niết-bàn là của ta" - không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã 
liễu tri Niết-bàn ". 


* Bậc A-la-hán - II: Cũng như thế, 
Vị ấy thắng tri thủy đại... hóa đại... Vị ấy thắng trì Niết-bàn là Niễt-bàn. Vì thắng frÌ 
Niết-bàn là Niêt-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niêt-bàn, không nghĩ đên (tự ngã) đôi chiêu 


với Niễt-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" - 
không dục hỷ Niêt-bàn. Vì sao vậy? Vì vị áy không có tham dục, nhờ tham dục đã được 


đoạn trừ. 
* Bậc A-la-hán - LII và IV 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành 
thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã 
tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. VỊ ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa 
đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến (ự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (ự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa đại là của ta" - không dục 
hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân hận đã được đoạn trừ. 


Vị ấy thắng trì thủy đại... hỏa đại... Vị ấy thắng trí Niễt-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri 
Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu 
với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" - 
không dục hỷ Niễt-bàn. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân hận đã được 
đoạn trừ va vì vị ấy không có sỉ mê, nhờ sỉ mê đã được đoạn trừ. 


Đắng Như Lai 


Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, dùng pháp thắng tri hay pháp chánh tri 
kiến để liễu tri sự vật, không dục hỷ, hoàn toàn diệt trừ các ái, sự ly tham sân si, đã chơn 
chánh giác ngộ vô thượng chánh đăng chánh giác. 


* Đắng Như Lai - Ï 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, thắng tri địa đại là địa 
đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, Ngài không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến (ự ngã) 
đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến (ự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa đại là 
của ta” - không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã liêu tri địa đại. 


Như Lai thắng tri thủy đại... hỏa đại... Như Lai thắng trí Niễt-bàn là Niết-bàn. Vì thắng 
trì Niễt-bàn là Niết-bàn, Như Lai không nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (iự ngã) đổi 
chiếu với Niết- bàn, không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" - không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? 
Ta nói vì Như Lai đã liễu trí Niễt-bàn. 


* Đẳng Như Lai - II 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, thắng tri địa đại là địa 
đại. Vì thăng tri địa đại là địa đại, Như Lai không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến (ự 
ngã) đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến (ự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa đại 
là của ta" - không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng: "Dục hỷ là căn bản 
của đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, và già và chết đến với loài sinh vật". Do vậy, này các 
Tỷ-kheo, Ta nói vì Như Lai, với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự 
xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chơn chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. 


Như Lai thắng trí thủy đại... hỏa đại... Như Lai thắng trí Niễt-bàn là Niễt-bàn. Vì thắng 
tri Niếf-bàn là Niêt-bàn, Như Lai không nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) đổi 


chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không nghĩ: “Niếi-bàn là 
của Ta” -- không dục hỷ Niễt-bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng: "Dục hỷ là căn bản 
của đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, và già chết đến với loài sinh vật". Do vậy, này các 
1ỷ-kheo, Ta nói vì Như Lai, với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự 
xả ly, sự trừ bỏ hoàn toàn các ái, đã chơn chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. ” 


Như vậy, Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
Kết Luận 


Hiện tượng vô thường của Tâm hay tâm thức cần phải xác định, không thể nghi ngờ hay 
phân vân, như tưởng tri sự vật thay đồi theo thời gian của tri kiến phàm phu. Chánh trí và 
an trú vào không tánh là tối ưu của chánh tri kiến hay của bậc giác ngộ. Cho nên cần phải 
tu tập pháp kinh căn bản này để chứng tri chánh trí, và an trú nơi không tánh. Liễu tri các 
tri kiến, tư tưởng để được khinh an, tâm thức nhẹ nhàng, không gây nghiệp đữ hay tội lỗi. 
Đó là minh tâm chánh trí, là pháp giải thoát vậy 


Tham Khảo 


Kinh Giáo Giới Candaka và Channa. HT. Thích Minh Châu Việt dịch trong website 
Trung Tâm các Chùa PG, Texas: 


http://www.vnbc.org 


Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta). Trung Bộ Kinh (Majjhữna Nikaya). 
Thích Minh Châu Việt dịch 


(Chữ nghiên) đăng trong website Quảng Đúc (Kinh Điển): 
http:/www.quangduc.com/ 





ộ 12. Quán Hơi Thở: 
Thiên Đôn Ngộ của PG Nguyên Thủy 


Trong các loại thiền và pháp quán tứ niệm xứ, pháp hơi thở là ưu việt nhất. Đó là loại 


thiền đốn ngộ, quán thăng vào thân tâm pháp một cách sáng suốt và không có kẻ hở để 
cho mọi vọng tưởng xen vào. Hơi thở là đầu mối duy trì của sự sống và là nhân duyên 
sanh diệt của chúng sinh. Cho nên quán hơi thở đúng cách là không những tạo cho thân 
tâm được an tịnh mà là còn giải thoát khỏi đám mây mù của tâm thức vốn mang nhiều hệ 
lụy sanh tử luân hồi từ nghiệp thức. 


L. Tàng Thức: Nơi Chứa Nghiệp Thức 


* Ý nghĩa của Nghiệp- Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc 
khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và hiện tại chỉ 
phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo 
chữ Phạn là 'karma'" có nghĩa là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và 
quả. Luân lý hay hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ “nghiệp luôn được hiểu theo nghĩa tật 
xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ) xảy ra trong lúc sông, 
gây nên những quả báo tương ứng trong tương lai. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết 
quả tạo nên bởi hành động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn 
cảnh hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng ta trong quá 
khứ, và cũng thê các hành vi của chúng ta đời nay, sẽ hình thành cách hiện hữu của 
chúng ta trong tương lai. Nghiệp có thể được gây tạo bởi thân, khâu, hay ý; nghiệp có thể 
thiện, bất thiện, hay trung tính (không thiện không ác). Tất cả mọi loại nghiệp đều được 
chất chứa bởi A Lại Da và Mạt Na thức (hay gọi là Tàng Thức). Chúng sanh đã lên 
xuống tử sanh trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp 
gì, không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một ai trên đời này có thể trốn 
chạy được quả báo: Như trên đã nói, nghiệp là sản phẩm của thân, khâu, ý, như hạt giống 
được gieo trồng, còn quả báo là kết quả của nghiệp, như cây trái. Khi thân làm việc tốt, 
khẩu nói lời hay, ý nghĩ chuyện đẹp, thì nghiệp là hạt giông thiện. Ngược lại thì nghiệp là 
hạt giống ác. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: “Muốn sống một đời cao đẹp, các con phải 
từng ngày từng giờ. cố găng kiểm soát những Hn động nơi thân khẩu ý chớ đừng để cho 
những hoạt động nây làm hại cả ta lẫn người.” 


* Nghiệp và quả báo - Nghiệp và quả báo tương ứng không sai chạy. Giống lành sanh 
cây tốt quả ngon, trong khi giông xâu thì cây xâu quả tệ là chuyện tất nhiên. Như vậy, trừ 
khi nào chúng ta hiểu rõ ràng và hành trì tinh chuyên theo luật nhân quả hay nghiệp báo, 
chúng ta không thê nào kiểm soát hay kinh qua một cuộc sống như chúng ta ao ước đâu. 
Theo Phật Pháp thì không có thiên thần quỷ vật nào có thể áp đặt sức mạnh lên chúng ta, 
mà chúng ta có hoàn toàn tự do xây dựng cuộc sông theo cách mình muốn. Nếu chúng ta 
tích tụ thiện nghiệp, thì quả báo phải là hạnh phúc sướng vui, chứ không có ma quỷ nào 
có thê làm hại được chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta gây tạo ác nghiệp, dù có lạy lục 
van xin thì hậu quả vẫn phải là đắng cay đau khổ, không có trời nào có thể cứu lây chúng 
ta. 


Nghiệp đi vào tiềm thức như thể nào-: Khi chúng ta hành động, dù thiện hay ác, thì chính 
chúng ta chứng kiến rõ ràng những hành động ây. Hình ảnh của những hành động nầy sẽ 
tự động in vào tiềm thức của chúng ta. Hạt giông của hành động hay nghiệp đã được gieo 
trồng ở đây. Những hạt giống này đợi đến khi có đủ duyên hay điều kiện là nây mầm 
sanh cây trổ quả. Cũng như vậy, khi người nhận lãnh lấy hành động của ta làm, thì hạt 
giống của yêu thương hay thù hận cũng sẽ được g1eo trồng trong tiêm thức của họ, khi có 


đủ duyên hay điều kiện là hạt giống ấy nây mầm sanh cây và trổ quả tương 
ứng.(TĐVATP) 


II. Giải Thoát Nghiệp Thức. 


Làm thế nào đề chúng ta triệt tiêu nghiệp? - Đức Phật dạy nêu ai đó đem cho ta vật gì mà 
ta không lấy thì dĩ nhiên người đó phải mang về, có nghĩa là túi chúng ta không chứa 
đựng vật gì, hết. Tương tự như vậy, nêu chúng ta hiểu rằng nghiệp là những gì chúng ta 
làm, phải cất chứa trong tiềm thức cho chúng ta mang qua kiếp khác, thì chúng ta từ chối 
không cất chứa nghiệp nữa. Khi túi tiềm thức trống rồng không có gì, thì không có gì cho 
chúng ta mang vác. Như vậy làm gì có quả báo, làm gì có khổ đau phiền não. Như vậy thì 
cuộc sông cuộc tu của chúng ta là gì nêu không là đoạn tận luân hồi sanh tử và mục tiêu 
giải thoát rốt ráo được thành tựu. (TĐVATP) 


Những dòng tâm thức nhiều đời chồng chất trong Vô thức hay Tàng thức (A-lai-Da thức, 
Mạt- Na thức). Hoạt động vô thức gôm có: hoạt động của thận gan, tim, phổi và hơi thở 
nhất là tìm và hơi thở rõ rệt hơn hết. Thiền hơi thở là rữa sạch dòng tâm thức tối ưu. 


IH. Quán Hơi Thở: Môt Pháp Thiền Đốn Ngộ. 


Thật vậy, hơi thở là sợi dây nói liền giữa Vô Thức và Ý Thức. Nó có thê từ vô thức lôi ra 
những dòng tâm thức ứ động nhiều đời nhiều kiếp làm cho tâm trở nên trong sáng. Quán 
hơi thở là một pháp thiền đốn ngộ từ nguyên thủy vì nó rốt ráo không dính thêm mọi tư 
duy và quán tưởng như các loại thiền khác. Trong Đại Kinh Sáu Xứ Phật dạy, "Thấy Biết 
như Chơn lục căn lục trần, lục thức v.v...". Đối tượng nhận thức thường dùng quán từ vô 
thức với những vọng tưởng tự nhiên đột khởi hoặc những đối tượng diễn tả tâm trạng của 
con người như lời Phật dạy trong Tứ Niệm Xứ là một cách tốt. Tất cả đối tượng đó nói 
lên những điều có thê chấp chứa trong vô thức của con người có thể xả ra những ô nhiễm, 
nghiệp thức từ trong thân ngũ uẫn; nhưng chỉ có hơi thở là tốt hơn hết, vì nó thường trực 
tự nhiên trôi chảy từ vô thức và là trinh nguyên của hoạt động vô thức, chỉ dùng nội giác 
(đối tượng tự nhiên trong nội thân) không một chút dính dấp đến mọi quán tưởng hay tư 
duy, tha lực hay những điều kiện bên ngoài. 

Vậy, sau khi chuẩn bị mọi thủ tục ngồi thiền, bắt đầu tu tập quán hơi thở với sự thực tập 
như sau: 


Khi hít hơi vào, đồng thời ý thức hay nhận thức luồng hơi thở vào, biết tôi thở vô. 
Khi thở hơi ra, đồng thời ý thức hay nhận thức luông hơi thở ra, biệt tôi thở ra. 


Tiếp tục niệm biết từng hơi thở theo thời thiền hoặc cố gắng thực hiện trong tứ oai nghi. 


Hơi thở ra, vào là đối tượng vô thức, nhận thức quán hơi thở là ý thức hay tâm thức. Vậy 
khi chúng ta quán hơi thở như trên là ta nhận thức (thuộc tâm thức) nó rồi ta tri nhận (tâm 
trí thức đó, với vô thời gian ta sẽ có giác trí tuệ.Chúng ta ngồi với hai mắt khép một chút 
thôi, và chú tâm vào hơi thở. Chúng ta thở tự nhiên, tốt nhất là thở qua lỗ mũi, đừng tìm cách 
kiểm soát hơi thở, và chúng ta chú tâm vào cảm thọ về hơi thở khi hơi thở vào và ra hai lỗ mũi. 
Cảm thọ này là đối tượng thiền tập của chúng ta. Chúng ta nên cố gắng chăm chú vào nó, và 
gác bỏ mọi thứ khác. 


"Thoạt tiên, tâm chúng ta sẽ rất bận rộn, thậm chí có thể cảm thấy rằng thiền tập đang làm cho 


tâm chúng ta bận rộn hơn, nhưng trên thực tế chúng ta chỉ đang ý thức hơn về mức độ bận rộn 
biến chuyển mà tâm chúng ta đang thực sự hiện hành. Sẽ có một sức lôi cuốn lớn để dẫn [chúng 
ta] theo các niệm khác nhau khi nó hiện khởi, nhưng chúng ta nên chống lại [lôi cuốn đó] và cứ 
tập trung nhất tâm vào cảm thọ về hơi thở. Nếu chúng ta thấy là tâm chúng ta lang thang và chạy 
theo các niệm, chúng ta nên tức khắc trở về với hơi thở. Chúng ta hãy làm thế liên tục khi cần 
thiết, cho tới khi tâm an trú vào hơi thở. 


Nếu chúng ta kiên nhẫn tập cách này, dần dần các niệm lung tung sẽ lắng xuống và chúng ta sẽ 
kinh nghiệm một cảm thọ về sự an tĩnh trong tâm và sự thư giãn. Tâm chúng ta sẽ cảm thây 
sáng rõ và như rộng lớn bát ngát, và chúng ta sẽ cảm thầy như được tươi mới. Khi biển dậy 
sóng, cặn sẽ cuốn lên và nước sẽ đục ngâu, nhưng khi gió êm thì bùn dân dân lăng xuông và 
nước nhìn rõ trong suôi. 

Tương tự, khi dòng niệm không ngừng tuôn của chúng ta được an tĩnh nhờ tập trung vào hơi 
thở, tâm chúng ta sẽ trở thành trong suôt và sáng tỏ dị thường. Chúng ta nên ở trong trạng thái 
an tĩnh tâm thức này một thời gian. 


Mặc dù thiền tập hơi thở chỉ là bước đầu thiền tập, nó có thể rất là mãnh liệt. Chúng ta có thể 
thấy từ pháp tu này là chúng ta có thể đạt được an tĩnh nội tâm và sự an lạc chỉ bằng cách kiểm 
soát tâm, mà không dựa vào bất kỳ điều kiện bên ngoài nào. Khi dòng niệm lắng xuống, và tâm 
chúng ta tịch tĩnh, một niềm hạnh phúc sâu thẳm và sự an lạc tự nhiên khởi lên. Cảm thọ về sự 
an lạc và sự sung mãn giúp chúng ta đối phó với sự bận rộn và khó khăn của đời sống thường 
nhật. Quá nhiều căng thẳng thường đến từ tâm chúng ta, và nhiều vấn đề chúng ta trải qua, kể 
cả bệnh hoạn, gây ra hay bị làm trầm trọng thêm bởi sự căng thẳng này. Chỉ bằng cách thiền tập 
hơi thở trong 10 hay 15 phút mỗi ngày, chúng ta sẽ có thể giảm sự căng thẳng. Chúng ta sẽ kinh 
nghiệm một cảm thọ tịch tĩnh, bao la bát ngát trong tâm, và nhiêu vân đê thường gặp của chúng 
ta sẽ biên mắt. Các hoàn cảnh gian nan sẽ dễ dàng hơn để đối phó, chúng ta sẽ tự nhiên cảm 
thây nông âm và cởi mở với người khác, và quan hệ của chúng ta với người khác sẽ dân dân 
thăng tiên."(Cửa Thiên Tây Tạng, Việt dịch Nguyên Giác) 

Cứu cánh Thiền Đốn Ngộ dạt đến Giác Ngộ Giải Thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử vì không còn nghiệp 
thức đeo đuổi, không còn nhân duyên chằng chịt vượt khỏi thời không. Nếu huân tập thâm sâu dòng tâm 
thức càng trở nên trong sạch. Ví như cái hồ nước vẫn đục, ta xả ra mà không có đồ vô thêm nước vân đục 
(nghiệp thức) nữa, thì nước vẫn đục (dòng Tâm Thức) dần dần sẽ hết tức là dòng tâm thức không còn tính 
vân đục. Lúc sống. được tự tại thì lúc chết làm sao bị dòng tâm thức (nghiệp) quây nhiêu. Khi chết không 
còn nghiệp thức vấn vương, thì thể trí cũng tự tại vậy. Trong tứ oai nghi, lúc nào cũng có thể tĩnh giác quán 
hơi thở. (Thiền: Một Loại Tri Thức của Tâm Trí. Phố Nguyệt, 2006) 


IV. Tham Khảo. 


KINH AN-NA-BAN-NA NIỆM 
Hán dịch: Tông, Tam Tạng Câu-Na-Bạt-Đà-La 
Việt dịch: Thích Đức Thăng - Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ 


KINH 8K03. AN-NA-BAN-NA NIỆM (3)|8] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Báy giờ Đức Thế 
Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy tu tập An-na-ban-na niệm. Nếu Tỳ-kheo tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập nhiều, 
thân chỉ tức và tâm chỉ tức, có giác, có quán, tịch diệt, thuần nhất, phân minh tưởng, tu 
tập đầy đủ. Thế nào là tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập nhiều, thân chỉ tức và tâm chỉ 
tức, có giác, có quán, tịch diệt, thuần nhất, phân minh tưởng, tu tập đầy đủ? Tỳ-kheo, 
nương vào xóm làng, thành ấp mà ở; sáng sớm đắp y, mang bát, vào thôn khất thực, 


nên khéo hộ trì thân, giữ gìn các căn, khéo cột tâm an trụ; khát thực xong trở về chỗ ở, 
cất y bát, rửa chân xong, hoặc vào trong rừng, trong phòng vắng, dưới bóng cây, hoặc 
nơi đất trống, thân ngồi ngay thẳng, cột niệm trước mặt, cắt đứt mọi tham ái thế gian, ly 
dục thanh tịnh, đoạn trừ sân nhué, thùy miên, trạo hối và nghỉ, vượt qua các nghi hoặc, 
đối với các pháp lành, tâm được quyết định; viễn ly năm triền cái vốn làm phiền não tâm, 
khiến tuệ lực suy giảm, là phần chướng ngại, không hướng đến Niết-bàn. 


“Niệm hơi thở vào[9], cột niệm, hãy khéo học. Niệm hơi thở ra[10], cột niệm, hãy khéo 
học. Hơi thở dài[11], hơi thở ngắn[12]. Cảm giác biết toàn thân khi thở vào, khắp toàn 
thân thở vào, hãy khéo học[1 3]; cảm giác biêt toàn thân khi thở ra, khắp toàn thân thở ra, 
hãy khéo học. Giác tri tật cả sự an tịnh của tât cả thân hành khi thở vào[14], tật cả thân 
hành an tịnh thở vào, hãy khéo học; giác tri tất cả sự an tịnh của tât cả thân hành khi thở 
ra, tât cả thân hành an tịnh thở vào, hãy khéo học. Giác tri hỷ, giác tri lạc, giác tri tâm 
hành[15], giác tri sự an tịnh của tâm hành khi thở vào, giác tri tâm hành an tịnh thở vào, 
hãy khéo học[16]. Giác tri sự an tịnh của tâm hành khi thở ra, giác tri tâm hành an tịnh 
thở ra, hãy khéo học. Giác tri tâm, giác tri tâm hoan hỷ, giác tri tâm định, giác tri tâm giải 
thoát khi thở vào[17], giác tri tâm giải thoát thở vào, hãy khéo học. Giác tri tâm giải thoát 
khi hơi thở ra, giác tri tâm giải thoát thở ra, hãy khéo học. Quán sát vô thường, quán sát 
đoạn, quán sát vô dục, quán sát diệt[18] khi hơi thở vào, quán sát diệt thở vào, phải khéo 
học. Quán sát diệt khi hơi thở ra, quán sát diệt thở ra, phải khéo học. Đó gọi là tu An-na- 
ban-na niệm, thân chỉ tức và tâm chỉ tức, có giác, có quán, tịch diệt, thuân nhật, phân 
minh tưởng, tu tập đầy đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH 810. A-NAN[51] 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong rừng Tát-la-lê, cạnh sông Bạt- -cầu-ma tại tụ lạc Kim Cương. Báy 
giờ giờ Tôn giả A-nan ở một mình nơi vắng, thiền quán tư duy, tự nghĩ như vây: 'Có một 
pháp nào được tu tập, tu tập nhiều, khiến cho bốn pháp đầy đủ. Bốn pháp đã đầy đủ rồi, 
thì bảy pháp đầy đủ. Bảy pháp đã đầy đủ rồi, thì hai pháp đầy đủ?” 


Sau khi từ thiền tịnh tỉnh giác, Tôn giả A-nan đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Khi con ở một mình nơi chỗ vắng, thiền quán tư duy tự nghĩ: 'Có một pháp nào được tu 
tập, tu tập nhiêu, khiên cho bôn pháp đây đủ. Bồn pháp đã đây đủ rồi, thì bảy pháp đây 
đủ. Bảy pháp đã đây đủ rôi, thì hai pháp đây đủ?'.” 


Phật bảo A-nan: 


“Có một pháp được tu tập, tu tập nhiều,... cho đến hai pháp đầy đủ. Những gì là một 
pháp? Đó là An-na-ban-na niệm, được tu tập, tu tập nhiều, có khả năng làm cho bốn 
Niệm xứ ' đầy đủ. Bốn Niệm xứ đã đầy đủ rồi, bảy Giác phần đầy đủ. Bảy Giác phần đã 
đầy đủ rồi, minh và giải thoát[52] đầy đủ. 


“Thế nào là tu tập An-na-ban-na niệm, thì bốn Niệm xứ đầy đủ? Tỳ-kheo nương vào làng 
xóm mà ở... cho đên khéo học quán diệt khi niệm hơi thở ra. 


“Này A-nan, như vậy Thánh đệ tử, khi niệm hơi thở vào, học như niệm hơi thở vào; khi 
niệm hơi thở ra, học như niệm hơi thở ra. Hoặc dài hoặc ngắn. Giác tri tắt cả thân hành, 
khi niệm hơi thở vào, học như niệm hơi thở vào; khi niệm hơi thở ra, học như niệm hơi 
thở ra. Thân hành an tịnh khi niệm hơi thở vào, học như thân hành an tịnh niệm hơi thở 
vào; thân hành an tịnh khi niệm hơi thở ra, học như thân hành an tịnh niệm hơi thở ra. 


Thánh đệ tử lúc báy giờ, an trụ chánh niệm quán thân trên thân. Nếu khác với thân[52], 
kia cũng như vậy, tùy theo thân tương tự tư duy. 


“Nếu có lúc Thánh đệ tử giác tri hỷ, giác tri lạc, giác tri tâm hành, giác tri tâm hành an 
tinh, khi niệm hơi thở vào, học như tâm hành an tịnh niệm hơi thở vào; tâm hành an tịnh 
khi niệm hơi thở ra, học như tâm hành an tịnh niệm hơi thở ra. Thánh đệ tử lúc bấy giờ, 
an trụ chánh niệm quán thọ trên thọ. Nếu khác với thọ thì kia cũng tùy theo thọ tương tự 
tư duy[54]. 


“Nếu có khi Thánh đệ tử giác tri tâm, giác tri tâm hoan hỷ, tâm định, tâm giải thoát, khi 
niệm hơi thở vào, học như tâm giải thoát niệm hơi thở vào. Tâm giải thoát khi niệm hơi 
thở ra, học như tâm giải thoát niệm hơi thở ra. Thánh đệ tử lúc bấy giờ, an trụ chánh 
niệm quán tâm nơi tâm. Nêu có tâm khác, kia cũng tùy theo tâm tương tự tư duy. 


“Nếu có khi Thánh đệ tử quán vô thường, đoạn, vô dục, diệt, học an trụ quán như vô 
thường, đoạn, vô dục, diệt. Thánh đệ tử lúc bây giờ, an trụ chánh niệm quán pháp trên 
pháp. Nếu có pháp khác, kia cũng tùy theo pháp tương tự tư duy. Đó gọi là tu An-na- 
ban-na niệm, thì bốn Niệm xứ đầy đủ.” 


A-nan bạch Phật: 


“Khi tu tập An-na-ban-na niệm như vậy, khiến cho bốn Niệm xứ đây đủ. Thế nào là tu 
bôn Niệm xứ làm cho bảy Giác phân đây đủ?” 


Phật bảo A-nan: 


“Nếu Tỳ-kheo an trụ chánh niệm quán thân trên thân. Sau an trụ với chánh niệm, cột 
niệm trụ yên không cho mắt, bấy giờ, phương tiện tu Niệm giác phân. Khi đã tu niệm 
giác phần rồi, niệm giác phần được đầy đủ. Khi niệm giác phần đã đầy đủ rồi, đối với 
pháp mà tuyển trạch, tự lường; bấy giờ phương tiện tu Trạch pháp giác phần. Khi đã tu 
trạch pháp giác phần rồi, trạch pháp giác phần được đầy đủ. Sau khi đối với pháp đã 
tuyển trạch, phân biệt, tư Jường rôi, phương tiện tinh cân sẽ đạt được, lúc báy giờ 
phương tiện tu tập Tỉnh tấn giác phần. Khi đã tu tinh tắn giác phần rồi, tinh tắn giác phần 
được đây đủ. Sau khi phương tiện tinh tấn, tâm được hoan hỷ, lúc bấy giờ phương tiện 
tu Hỷ giác phần. Khi đã tu hỷ giác phần rồi, hỷ giác phần được đầy đủ. Khi đã có hoan hỷ 
rồi, thân tâm khinh an, lúc bấy giờ phương tiện tu Khinh an giác phần. Khi đã tu khinh an 
phần rồi, khinh an giác phần được đầy đủ. Sau khi thân tâm an lạc rồi đạt được tam- 
muội, lúc bấy giờ tu định giác phần. Sau khi đã tu Định giác phần rồi, định giác phần 
được đầy đủ. Khi định giác phần đã đầy đủ rồi, tham ưu thế gian bị diệt, đạt được xả 
bình đẳng, lúc bấy giờ phương tiện tu Xả giác phần. Sau khi đã tu xả giác phần rồi, xả 
giác phần được đầy đủ. Đối với thọ, tâm, pháp trên pháp niệm xứ cũng nói như vậy. Đó 
gọi là tu bốn Niệm xứ thì bảy Giác phần sẽ đầy đủ.” 


A-nan bạch Phật: 


“Đó gọi là tu bốn Niệm xứ, bảy Giác phần sẽ đầy đủ. Thế nào là khi tu bảy Giác phần thì 
minh và giải thoát sẽ đây đủ?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nếu Tỳ-kheo tu Niệm giác phân, y viễn ly, y vô dục, y dệt, hướng đến xả. Sau khi đã tu 
niệm giác phần rồi, minh giải thoát sẽ đầy đủ... cho đến khi tu xả giác phần y viễn ly, y vô 


dục, y diệt, hướng đến xả. Cũng vậy, khi đã tu xả giác phần rồi, minh giải thoát sẽ đầy 
đủ. 


“A-nan, đó gọi là mọi pháp đều tùy thuộc vào nhau, mọi pháp đều ảnh hưởng lẫn nhau. 
Mười ba pháp như vậy, một pháp làm tăng thượng, một pháp là cửa ngõ, theo thứ lớp 


tiến lên, tu tập đầy đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Trích: KINHTẠPAHÀM _. 
Hán dịch: Tông, Tam Tạng Câu-Na-Bạt-Đà-La 
Việt dịch: Thích Đức Thắng - Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ 


VỀ PHÁP QUÁN NIỆM HƠI THỞ 
Pháp sư Tăng-già-bạt-đà-la (Sanghabhadra - Chúng-Hiền) 
Tỳ kheo Tâm Hạnh dịch Việt 
Trích: "Chú giải Luật Thiện Kiến", quyển 10-11, Pháp sư Tăng-già-bạt-đà-la dịch sang 
Hoa văn năm 488 TL, Tỳ kheo Tâm Hạnh dịch sang Việt văn năm 2000 TL. 


Đây là pháp niệm A-na-ba-na (Anàpànasail - quán hơi thở) mà trong luật bản đã nói đến. 
Sau đây tôi sẽ trình bày đầy đủ về câu văn và ý nghĩa pháp. thiền vô thượng mà đức 
Phật dạy cho các Tỳ kheo. Các vị hãy chú tâm lắng nghe để ghi nhận. 


Tỳ kheo hiện tại này, Phật bảo các Tỳ kheo: - Không chỉ có tu tập pháp quán bắt tịnh mới 
trừ diệt được phiên não mà pháp quán hơi thở này cũng trừ diệt được phiên não. 


Pháp sư nói: - Tuần tự sẽ giảng rộng, A-na-ba-na (anàpàna) nghĩa là hít vào và thở ra. 
Như trong kinh có dạy: Tướng trạng hít vào không phải là tướng thở ra, tướng thở ra 
không phải là tướng hít vào, niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, niệm hơi thở ra vào thì 
tâm được định. Niệm hơi thở vào hơi thở ra chính là chánh định. Các vị hãy biết rõ ý 
nghĩa như vậy. 


Số quán: nghĩa là nuôi dưỡng (chánh niệm) làm cho tăng lên. 
Làm lại: nghĩa là tư duy đi, tư duy lại đến giai đoạn rất tịnh hảo. 
Hỏi: - Hai pháp này ý nghĩa thế nào? 


Đáp: - Không giống nhau, bởi vì A- na-ba-na làm cho tâm không còn loạn động, còn quán 
bắt tịnh thường làm cho tâm không ổn định. Tại sao? Vì nhàm chán. Trong luật bản có 
nói: Pháp này rất an tịnh vi diệu tăng thêm làm cho an lạc mãi, ngay từ khi mới phát tâm 
cũng đã không bị não loạn nên Như Lai khen ngợi pháp này rất tốt đẹp an tịnh, có khí vi, 
làm cho thân tâm hoan hỷ thoải mái, dễ thâm nhập. 


Pháp khởi là không bị trụ lại, không bị che đậy làm cho pháp ác bị tiêu diệt rất nhanh, đạt 
bốn đạo quả tùy theo khả năng. Như vào nửa tháng không mưa giữa mùa xuân, voi, 
ngựa, người, bò dẫm đạp làm cho bụi bay khắp không trung. Vào tháng năm đầu mùa hạ 
mưa to gió lớn làm cho trên không chẳng còn chút bụi nào nữa. Pháp quán A-na-ba-na 
diệt trừ phiền não như mưa làm mắt bụi. 


Phật bảo các Tỳ kheo: - Đối với pháp thiền định A-na- ba-na (anàpànasati-samàdhi) thì tư 
duy, chánh niệm và hành trì như thế nào để biết tu tập về niệm hơi thở. Các Tỳ kheo, 
người nào (vì lòng tốt mà) xuất gia học đạo, ở tại nơi trống vắng, dưới gốc cây, nơi rừng 
núi là những nơi đưa đến sự an tịnh. 


Hỏi: - Thế nào là đưa đến sự an tịnh? 
Đáp: - Tránh xa nơi ồn ào. Như người chăn bò có một con bò nghé phải bú sữa mẹ từ 


khi mới sinh ra cho đến khi lớn. Khi muốn lấy sữa bò mẹ, phải cột bò nghé vào cây trụ. 
Bò nghé nhớ sữa nên cứ kéo dây và đạp chân liên tục. Do dây chắc, trụ cứng nên con 


nghé không thoát ra được phải dựa trụ mà thở. Tỳ kheo như người chăn bò, bò mẹ như 
làng xóm, tâm là con nghé, sữa là năm dục, cây trụ là A-lan-nhã (aranna), dây cột là 
pháp niệm hơi thở, tất cả thiền định về niệm hơi thở là pháp được chư Phật, A-la-hán, 
Duyên giác tôn trọng. Nếu không xa lánh làng xóm tụ lạc thì tu tập niệm hơi thở khó có 
kết quả. Tỳ kheo tu thiền nào nắm rõ được định này rồi, tức là thâm nhập vào thiền thứ 
tư và lấy đó làm nơi y cứ để quán sát về khổ, không, vô ngã. Khi quán sát được thành 
tựu thì chứng quả A-la-hán. Do đó, vì người tu tập thiền mà đức Phật quy định về trú xứ 
A-lan-nhã. 


Đức Phật như thầy địa lý (vatthuvijjàcariya) muốn xây dựng thành phó, đất nước phải 
biết phân biệt rõ tướng tốt xấu của các thế đất và tâu vua rằng vùng đất này tốt có thể 
dựng nước, lập làng xóm... thì vua được lợi lớn. Nghe theo lời, nhà vua cho dựng nước, 
làng xóm và ban thưởng cho thầy địa lý. 


Đức Phật cũng vậy, biết rõ về các cảnh giới thiền nên nói với người tu tập thiền rằng 
pháp này dễ thành tựu được thiền. Nghe lời và làm theo Phật dạy, những người tu thiền 
tuần tự chứng quả A-la-hán, khen ngợi đức Phật cũng như nhà vua tạ ơn thầy địa lý. 
Những người tu thiền như sư tử ở trong rừng rậm ẩn kín thân để rình cầm thú. Con nào 
đến gần, sư tử liền vọt ra bắt ăn thịt. Cũng vậy, Tỳ kheo sống ở nơi A-lan-nhã theo dõi 
từng đạo quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán và tuần tự chứng đắc theo 
từng quả vị. Xưa có bài kệ: 


Cũng như vua sư tử, 

Ở ẩn trong núi rừng, 
Rình các thú đến gân, 
Liền bắt ngay, ăn thịt, 
Phật tử cũng như vậy, 
Ấn cư nơi yên tịnh, 

Tu tập đạo vô thượng, 
Chứng đắc quả sa-môn. 


Dưới gốc cây (rukkhamùlagata) là ngồi hay kinh hành dưới gốc cây. 


Tịnh thất (sunnàgàragata), là trừ dưới gốc cây và chỗ A-lan-nhã ra, các chỗ ở yên tịnh 
khác đều gọi là tịnh thất. Thời tiết thích hợp với thân thể là thuận tiện cho việc tu tập 
niệm hơi thở. Thế nên trong luật nói: Ngồi kiết già, đó là biểu hiện sự tu tập niệm hơi 
thở... cũng dễ hiểu. 


Ngồi kiết già: dễ hiểu. 


Ngồi thẳng là 18 đốt xương sống nói thẳng nhau, thư thả lỏng gân, mạch, da. Nếu ngồi 
mà giữ cứng các cơ thì rât nhanh mệt nhọc và thôi thât khỏi thiên. 


Đặt niệm ở trước (mặt) (parimukham), là chánh niệm vào pháp thiền và đặt nó trước 
mặt. 


Hơi thở vào ra, là sau khi ngồi kiết già ổn định, Tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác niệm hơi 
thở vào ra như sau: Biết rõ thở hơi dài, biết rõ thở hơi ngắn. Nhờ biết rõ hơi thở dài ngắn 
nên tâm được tịnh, không còn tán loạn; nhờ không tán loạn nên thành tựu chánh niệm. 
Nhờ niệm và tuệ phát sinh nên biết rõ hơi thở dài, ngắn. Như đứa bé trong thai, mới vừa 
ra khỏi thai; (hành giả) có thể biết được hơi thở dài hay ngắn ban đầu của nó. 


Biết như thế nào? Cũng như nước chảy tùy theo vật dài ngắn, như voi và rắn vì thân to, 
dài nên hơi thở vì vậy mà dài, thân con ếch ngắn nên hơi thở ngắn. Tỳ kheo tọa thiền 
cũng vậy, nhờ ví dụ này mà biết hơi thở dài ngắn, nhờ chánh niệm nên tâm sinh lạc, nhờ 
lạc nên hơi thở ra vào dài và vi tế. Tâm trở nên an lạc nhờ hơi thở ra vào và càng an lạc 
thì hơi thở càng nhẹ và dài. Nhờ lạc nên tâm hoan hỷ và thêm hoan hỷ nửa, hơi thở nhờ 


vậy càng thêm vi tế khó phân biệt và tiến đến tâm xả. Đây là chín pháp (nava àkàrà), các 
vị hãy biết lấy. 


Biết rõ toàn thân, ta thở ra; biết rõ toàn thân, ta thở vào, biết rõ hơi thở vào ra toàn thân; 
biết rõ hơi thở dài, ngắn, trước, giữa, sau một cách rõ ràng, bằng tâm biết rõ sự biết này, 
biết hơi thở trước và sau. Lại nữa, có Tỳ kheo tu tập thiền thấy hơi thở ra như rải bụi. 
Thấy rõ trong hiện tại, thấy bắt đầu thở ra, không thấy giữa và sau, muốn thấy giữa và 
sau thì tâm cũng không cảm nhận được. Lại nữa, khi đã thở ra thì chỉ thấy hơi thở ở 
giữa chứ không thấy hơi thở trước và sau. Lại nữa, khi thấy hơi thở ra ở đoạn sau thì 
không thấy hơi thở ở đoạn đầu và giữa. 


Lại có Tỳ kheo thấy rõ hơi thở ở cả ba giai đoạn đầu, giữa, cuối, vì tâm vị ấy không có 
mệt mỏi. Ai đạt được như vậy là thiện xảo với pháp thở ra vào. 


Người học về thiền này không nghỉ, không ngưng lại, luôn luôn quán sát hơi thở ra vào 
thì hộ trì được ba nghiệp thân, miệng, ý, gọi là giới học và định, tuệ. Tâm định gọi là 
định-học. Nếu phân biệt rõ được giới và định thì gọi là tuệ. Đây là ba học. Đối với quán 
xứ này, dùng chánh niệm đem tâm tùy thuận theo pháp đã học và liên tục duy trì như vậy 
cho đến về sau. 


Người nào chuyên cần học như vậy sẽ diệt được hơi thở vào, hơi thở ra. Phần thô của 
hơi thở ra và vào bị diệt. Diệt nghĩa là (diệt) sự trú vào (phần thô). Thô là gì? Tỳ kheo 
mới vào thiền thì thân tâm mệt mỏi nên hơi thở ra vào thô nặng đầy cả hai lỗ mũi và theo 
miệng thở ra vào nên thô. Khi thân tâm không còn mệt nhọc thì hơi thở dần dần nhẹ đến 
vi tế và Tỳ kheo sẽ sinh ý nghĩ phân vân ta còn có hơi thở ra vào hay không. Như người 
leo lên núi cao, thân tâm mệt nhọc, hơi thở nặng nề, nhưng lúc đi xuống núi đến chỗ 
bằng phẳng, có ao nước và cây lớn. Người này sau khi xuông ao tắm, đến nghỉ dưới 
bóng Cây, hoặc ngủ hoặc ngồi nghỉ, thân tâm trở nên mát mẻ và hơi thở trở nên nhẹ 
nhàng vi tế. Tỳ kheo vừa nhập định cũng như vậy, khi chưa điều phục đuợc thân tâm 
nên hơi thở ra vào thô nặng. Vì sao? Vì không chánh niệm. Niệm trở nên vi tế vì điều 
phục được thân tâm. Như có bài kệ: 


Thân tâm rất mệt nhọc, 
Nên hơi thở thô nặng. 


Thiền thứ nhất thô (olàrika), thiền thứ hai vi tế (sukhuma), thiền thứ ba tế hơn, thiền thứ 
tư là định. Thiền thứ ba là thô, thiền thứ tư gọi là tế. Đây là chỗ tận cùng của hơi thở. 
Nếu không giữ lấy hơi thở thì hơi thở vào ra thô, nếu giữ hơi thở vào ra thì hơi thở tế. 
Không giữ nghĩa là thả hơi thở. Giữ hơi thở nghĩa là bắt đầu thiền thứ tư chỉ còn giữ 
tâm, đến khi vào thiền thứ tư thì không còn hơi thở vào ra. Đây gọi là pháp Xá-ma-đà 
(samatha - thiền chỉ). 


Pháp Tỳ-bà-xá-na (vipassanà - thiền quán) không giữ phần rất thô của hơi thở ra vào, 
quán sát bồn đại là tế, nếu quán Ưu-ba-đà-na sắc tế (upàdàrùpapariggahe sukhuma - sở 
tạo sắc biến thủ vi tế), sắc thô (năm căn và năm cảnh - người dịch) do bốn đại tạo thành. 
Lại quán sát tất cả sắc tế, sắc thô do bón đại tạo thành, lại quán vô-sắc té, tất cả sắc thô 
sở tạo. Lại quán sắc và vô sắc tế, vô sắc Sở tạo thô, lại quán nhân duyên tế, sắc và vô 
sắc sở tạo thô. Lại quán nhân và danh sắc tế, nhân duyên Sở tạo thô. Lại quán tướng 
quán Tỳ-bà-xá-na tế, nhân và danh sắc sở tạo thô, quán tiểu tỳ-bà-xá-na tế, quán tướng 
tỳ-bà-xá-na sở tạo thô, quán đại tỳ-bà-xá-na tế, quán tiểu tỳ-bà-xá-na sở tạo thô. Theo 
thứ tự như trước, thứ tự trước là tế, sau dần là thô. Thô tế Ba-†át-đề (passaddhi - yên 
tịnh không mệt nhọc) được nói trong Tam-bạt-đà (patisambhidà). 


Hỏi: - Thế nào là học về diệt hơi thở ra, hơi thở vào? Thế nào là hơi thở ra? Thế nào là 
hơi thở vào? 


Đáp: - Niệm về thân có hơi thở vào, học diệt hơi thở ra và hơi thở vào, nhờ vậy thân tâm 


không nghiêng ngả, rút lại, lay động, yên tịnh đến vi tế cực độ như không còn thân. Đây 
gọi là học diệt hơi thở vào hơi thở ra. Với hơi gió an trụ như vậy mà chưa thành tựu niệm 
A-na-ba-na thì cũng chưa thành tựu quán, chưa thành tựu trí tuệ thì chưa vào được định 
này và cũng chưa xuất định này. Nếu học diệt hơi thở vào, hơi thở ra mà thành tựu thì 
hơi gió an trụ không còn sinh nữa, gọi là đã mở được trí tuệ hoàn toàn. Người nhập 
được vào pháp này thì cũng từ đó xuất ra được. 


Tại sao biết được? Ví như đánh vào vật bằng đồng, bắt đầu phát tiếng to sau đó nhỏ 
dần. Đã nhớ rõ tiếng lớn thì sau đó cũng ghi nhớ rõ tiếng nhỏ dần trong tâm. Sa đó tiếng 
nhỏ dần rồi mắt hẳn nhưng âm thanh vẫn còn ghi trong tâm. Hơi thở ra, hơi thở vào cũng 
như vậy, trước thô sau vi tế, ghi nhận bắt đầu là thô và dần dần đến tế. Đến khi tế thì hơi 
thở không còn, nhưng vẫn còn ghi nhớ trong tâm, do sự ghi nhớ ấy nên tâm định trụ. 
Như vậy là đắc (định nhờ) hơi thở về gió. Tâm đã định trụ do tập luyện mà thành tựu về 
quán hơi thở vào, thở ra. Như vậy là thành tựu về định hơi thở vào hơi thở ra. Người trí 
nhập vào và xuất khỏi định này do sự chứng đạt trên. Do đó, trong luật nói rằng diệt hơi 
thở ra, hơi thở vào rồi thì sau đó (có thể) tùy theo niệm mà phát sinh, nên gọi là tùy 
quán. 


Biết rõ hơi thở vào, hơi thở ra không phải tùy niệm, tùy niệm cũng không phải hơi thở 
vào hơi thở ra. Nhờ hai pháp này, biết quán sát rõ về thân này nhờ đó chứng đắc quả A- 
la-hán. Người mới học thiền phải học theo trình tự sau: Tỳ kheo với tâm thiện phải hộ trì 
thanh tịnh bốn loại giới. 


Thanh tịnh có ba: 


Một, không phạm giới. - 
Hai, lỡ phạm phải sám hôi. 
Ba, không bị các phiên não phá hoại. 


Hộ trì giới thanh tịnh như vậy thì thành tựu chánh niệm và đồng thời nên làm phòng 
Phật, xây dựng khu vực cây Bồ đề, làm phòng tắm cho hòa thượng, A-xà-lê; làm nhà 
thuyết giới. Trong phần xây cất phòng xá thuộc 82 kiền-đà-ca có nói đến bốn loại xây cất 
như vậy (cetiyangavatta- bodhiyanganavatta- upajjhàyavatta- àcariyavatta- 
jantàgharavatta- uposathàgàravatta- dvevisatikhandhakavattàni- 
cuddasavidhamahàvatta). (Ai) thực hiện được như vậy là khéo trì giới. Tỳ kheo nào ưa 
thích học giới này nên giữ đầy đủ. Nếu Tỳ kheo nói: Tôi giữ giới đầy đủ không bị hư 
khuyết, mà không (suy nghĩ răng ta sẽ chết nên từ bỏ các việc làm vô ích khác, để chăm 
chỉ chuyên cân trì giới. Tỳ kheo như vậy mà đầy đủ giới thì không thể có. Tỳ kheo nào 
khéo giữ giới thì Tỳ kheo ấy viên mãn về giới. Nhờ viên mãn giới nên đắc định. Tại sao? 
Như trong kinh có nói: Phật bảo các Tỳ kheo rằng nếu người không học tập hoàn hảo về 
giới thì giới của người ấy khó đầy đủ. Có bài kệ: 


Chùa, gia định, lợi dưỡng, 
Chúng, xây dựng là năm, 
Đi chơi, thân thuộc, bệnh, 
Đọc, thần thông là mười. 


Ai có thể xa lìa mười pháp quyến luyến này (dasa- palibodhà - mười pháp trở ngại cho sự 
giác ngộ) thì sau đó mới có thể nhập định. Pháp thiền định có hai loại. Một là quán tất cả 
(sabbatha kammatthàna). Hai là nhiếp thân thuộc (parihàriya kammatthàna). 


Hỏi: - Thế nào là quán tất cả? 


Đáp: - Đầu tiên là đối với Tỳ kheo tăng, có tâm đại bi, niệm chết, quán bắt tịnh. Tỳ kheo 

có tâm từ thì bắt đầu quán từ tâm này như thế nào. Khi bắt đầu quán, Tỳ kheo phải quán 
theo từng phạm vi. Đầu tiên là quán về : Tỳ kheo tăng, sau đó là quán vệ các vị trời, người 
sau đó quán về đại phú gia, rồi quán đến người thường, sau đó quán đến khắp cả chúng 


sinh. 

Hỏi: - Vì sao phải quán tâm từ về Tỳ kheo tăng trước? 

Đáp: - Vì sống chung. Nếu tâm từ bao phủ khắp chúng Tỳ kheo thì được sống an lạc. 
Hỏi: - Vì sao phải quán tâm từ về các vị trời? 


Đáp: - Vì sự hộ trì, nếu tâm từ bao phủ khắp chư thiên thì chư thiên làm theo thiện pháp 
với tâm nhu hòa. 


Hỏi: - Tại sao phải quán tâm từ về đại phú gia? 

Đáp: - Để họ làm theo pháp thiện. 

Hỏi: - Tại sao phải quán tâm từ về người thường? 

Đáp: - Vì cùng hành pháp như nhau nên không hại nhau. 

Hỏi: - Tại sao phải quán tâm từ về tất cả chúng sinh? 

Đáp: - Vì cho chúng không còn khổ nạn. 

Hỏi: - Tại sao phải niệm cái chết? 

Đáp: - Để tăng trưởng tâm thương mình nên không còn biếng nhác. 

Quán bắt tịnh là thánh quán. Quán pháp bát tịnh này thì được xa lìa dục và tất cả pháp 
ác. Dục là căn bản, nên phải tôn trọng pháp quán bắt tịnh vì nó thành lập được các pháp 
thiện, nên gọi là quán tât cả. 


Đối với 38 pháp quán (atthatimsàrammanàni), tùy ý tu tập, tu tập liên tục thì gọi là nhiếp 
quán. Đây gọi là niệm A-na-ba-na thể nhập nhiếp quán. 


Pháp sư nói: - Nay tôi nói lược, vị nào muốn biết rõ thì xem đủ trong A-tỳ-đàm Bà-sa 
(Visuddhimagga, Thanh tịnh đạo). 


Giữ tịnh giới như vậy và xa lìa các duyên sự (upacchinnapalibodha) thì nhập định A-na- 
ba-na. Nhờ vào định A-na-ba-na nên đi sâu vào bốn thiền và tiếp theo là quán khổ, 
không, vô thường. Quán như vậy rồi, đến hỏi vị A-la-hán. Nếu không có vị A-la-hán thì 
hỏi vị A-na-hàm. Nếu không có vị A-na-hàm thì hỏi vị Tư-đà-hàm, nêu không có vị Tư-đà- 
hàm thì hỏi vị Tu-đà-hoàn. Nếu không có vị Tu-đà-hoàn thì đến hỏi vị đã đắc thiền. 


Hỏi: - Tại sao phải hỏi những vị như vậy? 
Đáp: - Những vị ấy đã đắc thiền nên dễ chỉ dẫn cho ta. 


Ví như theo dấu chân voi thì dễ tìm đường, không bị lạc lối. Người đắc đạo, đắc thiền 
cũng như vậy. Tại sao? Vì chỉ dạy cho ta dê dàng. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ nói bước đầu về sự tu tập. Vị Tỳ kheo với trang phục gọn gàng đơn 
giản, không chứa vật dư, đầy đủ uy nghỉ đi đến gặp vị thầy. Đến nơi, hành giả phải phục 
vụ (vatta) hoàn toàn theo ý muốn của vị thày. Từ từ, vị thầy với lòng thương nên cho 
nhận năm việc. Đó là: lấy, hỏi, bắt đầu, giữ, tướng. 


- Lấy (thủ) là cho nhận lấy pháp thiền. 
- Hỏi là được hỏi theo trình tự. 

- Bắt đầu là đi vào pháp thiền định. 

- Giữ là giữ vững lây pháp thiền định. 


- Tướng là phân biệt tướng mạo thiền định. 
Đây là năm phần. 


Bước đầu phải nhận lấy năm phần ấy vì làm cho thân thê không mệt nhọc và không làm 
cho thây dạy bị mệt nhọc. Năm phân này dê ghi nhớ và dê tu tập theo nên được dạy 
trước. 


Nhận lầy năm phần này rồi, nếu tại chỗ ở của thầy thuận tiện thì ở lại, nều không tiện thì 
đi ở nơi khác. Người không có trí tuệ thì ở cách xa thầy một do-tuần. Người có trị tuệ thì 
được ở xa hơn. Nên xa lìa 18 loại trú xứ thì tốt (atthàrasesanàsana). Có năm chỗ ở nên 
nhận (pancasenàsana). Nhận rồi nên chắm dứt các công việc nhỏ nhặt, sau khi dùng 
bữa trưa nên nghỉ ngơi một chút. Sau khi nghỉ trưa xong, nên niệm đến Tam bảo làm 
cho tâm hoan hỷ. Phải theo lời thầy dạy, không được quên mát. Phải ghi nhớ rõ pháp a- 
na-ba-na này trong tâm. 


Pháp sư nói: - Tôi đã nói sơ lược, trong A-tỳ-đàm nói rộng hơn, ông hãy tìm hiểu lấy. 


Ghi nhận trong tâm là đếm, theo dõi (tùy), xúc chạm, an trí, quan sát, quay lại, thanh tịnh, 
quán sát lại (ganàna anubadhanà thabanà sallakkhanà vivattanà pàrisuddhi tesan ca 
patipassanà). 


- Đếm là bắt đầu với số một, hai. 

- Theo dõi là ghi nhận liên tục hơi thở ra vào. 

- Xúc chạm là nơi hơi thở tiếp xúc (khi ra vào). 
- An trí là đạo. 

- Tịnh là kết quả. 

- Quán lại là pháp tướng. 


Với người mới học, ban đầu niệm rõ trong tâm pháp đếm số mà bắt đầu từ số nhỏ từ 
một đến năm và đếm trở lại, không được chỉ đếm đến ba hay bón. Số lớn hơn là đếm từ 
một đến mười rồi đếm ngược lại, không được đếm đến tám, chín. 


Hỏi: - Nếu đếm chỉ đến ba hay bốn thì có gì không tốt? 


Đáp: - Nếu hơi thở bị thúc ép thì khó điều khiển được tâm, như trong chuồng có quá 
nhiêu bò đang chen chúc lân ép nhau thì chúng sẽ phá chuông đề ra. Nêu đêm đủ mười 
thì thân thê thoải mái như chuông rộng rãi. Chuông rộng thì bò được nuôi dưỡng dê 
dàng. 


Hỏi: - Nếu đếm đến tám, chín thì có gì không tốt? 


Đáp: - Không làm cho nhằm lẫn nhưng sinh tâm phân vân, hoặc cho rằng ta được thiền 
vị, nên sinh tâm mê hoặc. Với lỗi lầm như vậy, ông hãy từ bỏ. Nếu đếm hơi thở mà đếm 
rõ chậm rãi từ từ từng số, thì như người đong ngũ côc, đầu tiên đỗ vào cho đầy rồi mới 
đếm một, sau đó mới đong phần ấy sang. Nếu có cỏ đất thì ông ta nhặt vứt bỏ ra, khi đỗ 
vào đầy và đếm hai (rồi mới đong), tuần tự đong như vậy cho đến mười. Tỳ kheo tọa 
thiền đếm số (trước) hơi thở ra vào cũng như vậy. 


Nếu đếm nhanh thì như mục đồng đếm bò. Đếm như thế nào? 


Mục đồng có trí, tay cầẦm roi, ngồi ngay trên trụ cửa chuồng, dùng viên...làm số 
(sakkaram khipitvà) (để đêm) và lùa bò ra ngoài. Khi lùa bò ra thì ông ta bắt đầu đếm 
một, hai,ba, bốn, năm... đến mười con. 


Tại sao đếm như vậy? Có lúc bón đại không đều hòa, hơi thở vào ra nhanh thì tùy theo 
sự vào ra của hơi thở mà đêm nhanh 1. 2. 3. 4. 5; 1.2.3.4.5. Khi đêm bò, người chăn 
đứng ngay cửa mà đêm, không đêm bò đang ở trong hay ngoài cửa. Nhờ theo dõi sô 


đếm mà tâm được định. Vì sao? Như người đi thuyền ngược dòng nước chảy xiết 
(candasota), dùng cây sào chống một, hai, ba, bốn, năm làm cho con thuyền được vững 
vàng (để đi lên). Thở vào thở ra cũng vậy. Vì sao? Tâm ví như chiếc thuyền, hơi thở vào 
ra như cây sào chống, (thuyền) tâm trôi chảy theo (sông) năm dục mà được hơi thở vào 
thở ra chế ngự làm tâm Ôn định. Nếu hơi thở vào mà tâm theo vào, như chất bổ vào thân 
làm cho no đầy. Nếu thở ra mà tâm tùy theo ra, làm pháp quán bị rộng lớn (phân tán). 

Do phân tán rộng nên tâm khó được điều phục. Trừ hai pháp này, vị ây chỉ trụ tâm tại 
chỗ hơi thở tiếp xúc (chóp mũi hay đầu môi trên) thì sau đó sẽ đắc định. Thế nên trong 
luật bản nói: Không được đếm theo hơi thở ở trong hay ngoài. 


Vậy đếm đến bao giờ mới ngưng? Nếu tâm không còn loạn mà vẫn biết rõ hơi thở ra vào 
thì không cân đêm nữa. Như vậy là đã bằng phương tiện đêm mà được tùy niệm (an trú 
niệm). 


Thế nào là tùy niệm? Biết rõ hơi thở ra vào, không cần nhờ vào sự đếm nữa mà vẫn biết 
rõ và an trú niệm trên ba chỗ (hơi thở ra đi). Nếu thở ra thì bắt đầu là rốn, giữa là tim, 
cuối là chóp mũi (nàbhi àdi hadayam maijham hàsikà poriyosàham). Nếu thở vào thì bắt 
đầu ở chóp mũi, giữa là tim và rốn là cuối. Nếu tâm đi theo hơi thở thì tâm không định. 
Do tâm không định thì tâm bị dao động. Thế nên trong luật nói: Nếu tâm đi theo hơi thở 
ra, hơi thở vào thì bên trong tâm không định và trong tâm ngoài thân đêu dao động. Do 
dao động nên không đắc định. Nếu đi theo hơi thở vào và ra là như vậy. Thế nên không 
được theo hơi thở vào và ra ở giai đoạn giữa và sau, chỉ chú tâm ở chóp mũi, bám chặt 
vào đó và ghi nhận hơi thở ra vào. Nếu từ bỏ sự đếm số thì tâm ghi nhận tự vào định. 
Như có người bị què trông giữ em bé băng cách đặt em bé trong cái nôi treo ở giữa nhà, 
ngồi một chỗ, lắc cái nôi qua lại mà (người ấy) vẫn ở một chỗ chứ không phải di chuyển 
bằng tay. Tỳ kheo tọa thiền cũng vậy. Lại nói: Ví như người giữ cửa, không cần hỏi trước 
với những người ra vào, chỉ hỏi khi họ đến ngay cửa, cũng không hỏi họ từ đâu đến và 
câm những vật gì, chỉ biết họ có ra vào mà thôi. Tỳ kheo tọa thiên cũng vậy, không cân 
biệt trước và nghĩ lây thở ra vào. Như vậy, ông hãy tự biệt lây. 


Phật dạy: -Ai biết rõ ba pháp thì tâm được định. 
Ba pháp ấy là: 

Một, ưa thích vào. 

Hai, phương tiện. 


Ba, được tăng trưởng. 


Như cây gỗ lớn được đặt vững trên mặt đất. Có người muốn xẻ cây này, trước tiên xem 
xét VỎ Cây, sau đó dùng cưa xẻ ra, tâm luôn chuyên chú nhìn (chỗ) răng lưỡi cưa (tiếp 
xúc với gỗ), làm cho nó đi thẳng đường chứ không nhìn lưỡi cưa qua lại. Quán hơi thở 
ra vào cũng vậy. Tư duy vê pháp thiền đang hành trì, với phương pháp hoàn bị như cây 
gỗ lớn vững trên đất. Quán sát kỹ chung quanh cây, như tâm khéo tư duy về pháp thiền. 
Hơi thở ra vào cũng như lưỡi cưa qua lại. Tâm chú ý vào lưỡi răng cưa, như chú ý vào 
đầu mũi. Tỳ kheo tọa thiền nên hiểu ví dụ này, với thiền định trong hiện tại, với phương 
tiện hoàn bị thì đật đến chỗ tăng thượng. 


Hỏi: - Thế nào là thiền định? 

Đáp: - Thân tâm tinh tắn và thành tựu nhuần nhuyễn là thiền định. 

Hỏi: - Thế nào là phương pháp (payoga) hoàn bị? 

Đáp: - Với dũng mãnh tinh tắn làm tiêu trừ phiền não và diệt tận suy nghĩ. 


Hỏi: - Thế nào là đạt đến chỗ tăng thượng? 


Đáp: - Bằng dũng mãnh tinh tắn làm tiêu trừ kiết sử (samyojana). 


Ba pháp (tướng, thở vô, thở ra) không phải được thành tựu chỉ do nhất tâm quán sát mà 
cũng phải nhờ biết rõ ba pháp ấy. Và tâm không dao động là nhờ vào pháp thiền định 
trong hiện hành, phương pháp hoàn bị thì đưa đến chỗ tăng thượng. Khi đắc được như 
vậy rồi, sau đó tâm dán chặt vào A-na-ba-na thì gọi là thành tựu. Tỳ kheo nào thực hành 
pháp niệm A-na-ba-na thì vị ấy làm sáng chói thế gian như mặt trăng ra khỏi mây. 


Trong thiền định này, có người mới làm thì có tướng lành xuất hiện, có người nhờ sổ-tức 
mà hiện ra tướng lành. 


Tướng lành ấy thế nào? Tỳ kheo này ngồi dưới đất hay trên giường, không có tọa cụ, 
mà (có cảm giác) chỗ ngồi ấy lại mềm mại như bông gòn. Vì sao? Vì đã sô-tức nên làm 
cho thân thể nhẹ nhàng thoải mái, và tuần tự, hơi thở ra vào thô bị diệt, thân tâm nhẹ 
nhàng vô cùng, như ở giữa không trung. Khi hơi thở trở nên vi tế thì như có như không. 
Như người đánh khánh thì (âm thanh phát ra) trước lớn sau nhỏ. Tỳ kheo tọa thiền sổ 
tức cũng vậy. Thế nên trong luật nói trước to lớn sau nhỏ dần. 


Pháp sư nói: - Thiền định số tức này khác với những thiền định khác. Những thiền định 
khác thì trước vi tế sau thô. Tỳ kheo nào vào thiền số tức này mà thiền tướng không hiện 
rõ thì không nên đứng dậy mà nên yên tâm ngồi ngay thẳng và tư duy. Tư duy như thế 
nào? Khi đã biết thiền tướng không hiện rõ, vị ấy nên tự nói: hơi thở vào hơi thở ra này 
nơi nào có nơi nào không, có với ai, không có với ai. Và tự nói rằng người đang ở trong 
thai mẹ, không có hơi thở ra vào, khi đang lặn trong nước không có hơi thở ra vào, chư 
thiên ở cõi Trường Thọ cũng không có hơi thở ra vào, nhập vào thiền thứ tư cũng không 
có hơi thở ra vào, thây chết cũng không có hơi thở ra vào, sắc hay vô sắc giới cũng 
không có hơi thở ra vào, diệt tận định cũng không có hơi thở ra vào. 


Sau khi suy nghĩ như vậy rồi, hành giả tự chê trách thân mình: Ngươi là người trí tuệ, 
không phải đang ở trong bụng mẹ, không ở trong nước, không ở cối trời sắc và vô sắc 
giới, không phải đang vào định diệt-tận, không phải đang ở cối trời Trường Thọ, chẳng 
phải là thây chết, cũng không phải đang ở cối thiền thứ tư. Ngươi đang có hơi thở ra vào 
rất vi tế mà không thể biết được, hãy chú tâm lại. Nếu với người có mũi dài, thì đặt tâm ở 
lỗ mũi (nàsàputa). Nếu người có mũi ngắn thì chú tâm trên đầu môi trên. Thế nên phải 
giữ chặt ở vị trí này. 


Như trong kinh có nói: Phật bảo các Tỳ kheo, người nào hay quên, không tỉnh giác chú 
tâm được thì không thể nhập thiền định A-na-ba-na. Không chỉ riêng thiền định A-na-ba- 
na mà đối với các thiền định khác cũng vậy. Nếu ai chánh niệm được thì thiền định sẽ 
hiện rõ. Thiền định A-na-ba-na này rất trọng yếu. Chư Phật, Bích-Chi-Phật, đại A-la-hán 
(Buddhapahà) đều dùng pháp niệm A-na-ba-na này làm nền móng và sau đó mới được 
đắc đạo, tùy niệm đưa đến cực tịnh. Thế nên trong định này tùy niệm phải được tăng 
trưởng cùng trí tuệ. 


Như may trên tắm vải rất mỏng thì phải dùng kim chỉ rất nhỏ. Kim ví như tùy niệm, chỉ 
như trí tuệ, liên kết với nhau không gián đoạn, nhờ vào hai pháp này, không cho quên 
mất hơi thở vào và hơi thở ra. Như người cày ruộng, khi con bò đã mệt và người cày 
cũng mệt thì thả cho bò nghỉ ngơi. Sau được thả ra, bò đi vào rừng. Nghỉ ngơi xong, 
người kia lại đi tìm bò nhưng không cần tìm theo dấu chân bò, mà đi thẳng vào rừng, 
đến nơi bò thường đi lại uỗng nước và nằm hoặc ngồi chờ cho bò uống nước xong, 
dùng dây xỏ mũi bò và câm gậy tiếp tục lùa nó trở lại cày ruộng. Cũng như vậy, Tỳ kheo 
thiền định về thở ra thở vào khi quá mệt thì tạm thời ngừng lại và nghỉ ngơi, không theo 
dõi hơi thở ra vào nữa mà chỉ đặt (niệm) ở chóp mũi, chú ý và đếm hơi thở ra vào với 
chánh niệm ví như sợi dây (cột mũi bò) và trí tuệ ví như cây gậy và cứ tiếp tục chú ý đến 
(chỗ) hơi thở vào ra. 


Nếu làm được như vậy thì không bao lâu thiền tướng (nimitta) sẽ hiện rõ (trở lại) và thân 


thể khoan khoái như tiếp xúc với bông gòn, thân cảm thấy mềm mại. Có người thấy như 
chạm vải kiết bối, có người thấy như chạm luồng gió mạnh, có người thấy như các vì 
sao, có người thấy như chuỗi ngọc, có người thấy như ngọc trắng bị vung vãi, có người 
thấy như (chạm) phải hạt hoa kiết bối, có người thấy như sợi dây, có người với sự tiếp 
xúc thô cứng, có người thấy như ánh lửa, có người thấy như con khỉ, có người thấy như 
mây nỗi, có người thấy như hoa sen, có người thấy như bánh xe, có người thấy như 
trăng tròn. 


Vì sao? Như trong kinh nói: Các Tỳ kheo tập họp tụng kinh nhưng mỗi người lại thấy 
điêm lành khác nhau. Có người thây như núi non, như dòng sông, như cây rừng, tuy 
rằng với sự bắt đầu như nhau. 


Hỏi: - Với núi non, dòng sông và cây rừng, do đâu mà có sự khác nhau này? 


Đáp: - Từ tâm tưởng mà có. Do ý tưởng của từng người khác nhau nên sinh ra tướng 
khác nhau. Có người quán về hơi thở ra, có người quán hơi thở vào, có người quán 
thiền tướng (nimittàranamana). Nếu không quán như vậy thì cũng không phát minh được 
pháp A-na-ba-na (anapana-sati) và không thành pháp sơ thiền. Nếu có ba pháp này thì 
thành tựu thiền định. 


Tỳ kheo tọa thiền nếu có xuất hiện tướng như vậy nên đi thưa với thầy: Con thấy tướng 
trạng như vậy. 


Thầy đáp rằng là tướng thấy chứ không nói là tướng thiền nhưng cũng không nói chẳng 
phải tướng thiên. 


Sau khi dạy như vậy, vị thầy nói: - Trưởng lão! Thầy hãy gia tâm thêm. 
Pháp sư nói: - Vì sao vị thầy không nói đó là thiền tướng hay chẳng phải thiền tướng? 


Đáp. - Nếu nói với vị ấy cụ thể riêng đừng phần, đấy là thiền tướng thì (vị ấy) sinh tâm 
giải đãi (vì kiêu căng nên bỏ phé); nêu nói không phải thiền tướng thì (vị ấy) thối tâm. Do 
đó không nói từng phần mà chỉ ân cần dạy bảo, thì thiền tướng tự hiện. 


Xưa có bài kệ: 


Dán tâm nơi pháp quán 
Sẽ hiện ra nhiều tướng, 
Nếu người có trí tuệ, 
Giữ tâm tiếp tục niệm 

Ở hơi thở ra vào, 

Tinh cần không tán loạn. 


Khi thiền tướng xuất hiện, thì các triền cái bị quản thúc, các phiền não lặng yên tự ngưng 
lại. Nhờ hai pháp này mà tâm được an trụ và trở thành định, hoặc đắc sơ địa, hoặc đắc 
trừ phiền não địa, hoặc nhờ vào sự xuất hiện các thiền chi mà đắc sơ địa (cận hành 
định). Đây là đang đắc sơ định địa. 


Hỏi: - An trú vào định (an chỉ định) và sơ định (cận hành định) là khác hay giống nhau? 


Đáp: - Khác nhau, sơ định - cận hành định - là tâm đã thuần thục, đi vào chỗ an trú của 
tâm (Bà-bàn-già - Bhavanga, hữu phần: chỗ tâm yên nghỉ). An trú vào định - an chỉ định - 
là tâm trong cảnh giới này luôn cả ngày đã thuần thục không còn tùy thuộc vào Bà-bàn- 
già. Hai pháp này khác nhau như vậy. 


Nếu thiền tướng đã hiện rõ, do quán sắc hoặc quán tướng mạo thì phát triển thêm. Như 
vua Chuyển Luân còn ở trong thai, được cha mẹ yêu mến bảo hộ, ở nơi điều hòa ấm 
mát và dùng các thức ăn thích hợp. Nếu khéo nuôi dưỡng thì sẽ được kết quả tốt đẹp. 


Tỳ kheo hộ trì thiền tướng cũng vậy, nếu không hộ trì luôn thì bị mất. Vậy hộ trì như thế 
nào? 


Một: Ở trú xứ thích hợp. 

Hai: Khu vực ởđi lại (khât thực) thuận tiện. 

Ba: Thân cận người thiện. 

Bốn: Thực phẩm thích hợp. 

Năm: Khí hậu điều hòa. 

Sáu: Chọn uy nghi đi, đứng, ngồi, nằm thích hợp. 
Bảy: Tránh xa sự ồn ào và nhất là ăn uống. 


Nhờ bảy pháp này hộ trì thì thiền tướng được an trú kiến cố. 


Tuần tự, thiền tướng tăng trưởng và hiện rõ rồi, các căn được rất thanh tịnh nhu nhuyến 
thì đối với tâm, nếu muốn thì có thể giữ lại hay buông thả, sinh khởi hay điều phục, hoan 
hỷ hay xả một cách dễ dàng, gần gũi người đắc thiền tướng và tránh xa người chưa đắc 
thiền tướng, chí tâm đối với thiền và biết rõ thiền tướng. Đối với mười pháp này người trí 
khéo an trú tâm vào, không được biếng nhác, nên tinh cần tu tập, nên suy nghĩ răng ta 
hãy an trú vững vào định và xả bỏ tâm Bà-bàn-già (hữu phần) mà khởi lên ý muôn 
hướng tâm (manadvàvajjanam uppajjati) trụ trong một sát na rồi diệt, lại khởi lên bốn hay 
năm (4,5) xà-bà-na (javana - tốc hành tâm). 


Năm tâm này gồm có: 1- Tâm tác động; 2- Tâm học (cận-hành); 3- Tâm tùy thuận; 4- 
Tâm trung gian; 5- Tâm an trú. 


Nếu gom năm tâm này thành bốn, thì: 1- Tâm tác động cận hành; 2- Tâm tùy thuận; 3- 
Tâm trung gian; 4- Tâm an trụ. Tâm thứ tư này cũng gọi là tâm thứ năm, không có thứ 
sáu và thứ bảy. 


Những tâm trước thuộc dục giới, tâm thứ năm (an trụ) này thuộc sắc-giới. Nhờ vào tâm 
này nên diệt năm chỉ (triền cái) và phát sinh năm thiền chỉ (tầm, từ, hỷ, lạc, nhất tâm), 
đầy đủ mười tướng (đặc tính) tốt đẹp cả ba (giai đoạn) và đắc thiền thứ nhất rồi, thì tư 
niệm trong pháp quán này hoàn toàn bị diệt và đắc thiền thứ hai, diệt tướng này luôn thì 
chứng thiền thứ ba, đến thứ tư. Huấn luyện tâm và vượt lên trên. 


Pháp sư nói: - Đây là nói lược, nếu nói rộng thì hãy xem trong Thanh-tịnh-đạo 
(Visuddhimagga). 


Tỳ kheo đã đắc thiền thứ tư rồi, khéo ghi nhận và làm cho tăng trưởng. Nếu muốn đạt 
đến chỗ hoàn toàn chân thật thì thiền thứ tư này có năm điều tốt đẹp. Một, tâm trú; hai, 
nhập vào; ba, sắc (quyết định); bốn; xuất ra; năm, quán sát trở lại. Nhờ năm pháp này 
mà đạt đến chỗ chân thật. 


Tỳ kheo này đã tụ tập thông suốt (pháp thiền này) có thể bắt đầu quán sát với sắc, hoặc 
bắt đầu với vô sắc. Quán sắc và vô sắc rồi lại tu tập tăng lên với pháp Tỳ-bà-xá-na 
(Vipassana, niệm xứ). Tăng lên như thế nào? 


Tỳ kheo xuất khỏi thiền thứ tư rồi, vẫn nắm vững thiền chỉ (ihànanga). Sau khi nắm vững 
thiền chỉ này trong tâm, tâm y vào bốn đại chủng (cattàibhutani) mà quán sát thân bỗn 
đại. Từ thiền chỉ này mà nói thì bắt đầu là phi sắc (tâm) xứ. Do pháp sắc, phi sắc (tâm) 
này mà thấy (tâm) thức. Bắt đầu với bốn đại chủng mà có sắc cộng với các sắc tâm thức 
không phải sắc. Nếu xuất khỏi định và (trở lại) thở vào thở ra thì thân và tâm là nhân của 
nó. Như ống bệ bằng da của người thợ rèn, nhờ sức chuyển động nên có hơi gió vào. 
Hơi thở ra vào cũng vậy, nhờ vào thân tâm nên thở ra vào. Tỳ kheo này thây hơi thở ra 
vào nên thấy thân, thấy sắc tâm sở.v.v... cùng với các pháp phi sắc tâm này. Nhờ thấy rõ 
danh sắc như vậy, lại quán sát thấy rõ nhân duyên làm cho danh sắc nối tiếp mãi không 
ngừng trong ba đời. 


Do danh sắc nối mãi nên sinh hoài nghỉ. Sau khi đoạn trừ nghi ngờ (kankhà) rồi thì quán 
sát ba tướng (của danh sắc là khổ, vô thường, vô ngã), sau khi quán ba tướng rồi, lại 
quán sát sự sanh diệt. Nhờ quán sát sanh diệt nên trước tiên thấy ánh sáng và xa lìa 
mười phiền não thuộc Tỳ-bà-xá-na (dasavipassanùpakilesa). Sau khi xa lìa (mười phiền 
não trên) vị ấy phát sinh trí tuệ về đạo (patipadà-nàna, hành đạo tri kiến). Sau khi vượt 
qua pháp đã phát sinh, lại thấy rõ pháp sanh diệt (udayam pahàya bhangànupassanam 
patvà) và các niệm kế tục nhau bị tiêu diệt. Nếu hai trí này (đạo trí và hoại diệt trí) đã 
phát sinh thì đối với ba cõi, hành giả sinh (tâm) nhàm chán 
(sabbasankhàresunibbindanto). Và tuần tự đắc bốn đạo như vậy, hành giả đạt đến quả 
A-la-hán. Có 19 trí quán sát (ekùnavísatibhedassapacavekkhan ànànassa pariyatappatto 
sadevakassa lokassa aggadakkhineyyo hoti) biết rõ (các pháp) đến cùng tận, và vị này 
trở thành bậc ruộng phước vô thượng cho ba cõi gồm cả phạm, ma, Sa-môn, Bà-la-môn. 


Đây là pháp niệm hơi thở vào hơi thở ra. Và đã giải thích xong bốn câu đầu của phần 
thứ nhất (bốn đề tài niệm về thân). 


Bốn câu trong ba phần còn lại cùng với các thiền khác không khác. Thế nên, tôi sẽ giảng 
giải. 


Giác là đang cảm giác về hỷ: (trong đề tài) tôi đang (cảm giác) hít vào thở ra rõ ràng với 
hỷ. Được cảm giác hỷ nhờ vào hai việc. Đó là: 


1- Đối tượng quán. 
2- Không mê mờ. 


Thế nào là có cảm giác hỷ đối với đối tượng quán? Khi vào hai thiền thì có hỷ. Ở trong 
thiên này, khi muôn được (hỷ thọ) với trí tuệ thì với đôi tượng quán, tự nhiên được cảm 
giác hỷ thọ. Thê nên nhờ vào đôi tượng quán mà được cảm giác hỷ thọ. 


Thế nào là nhờ không mê mờ mà có cảm giác hỷ thọ? Hai thiền đều có hỷ, sau khi nhập 
và xuất thiền này thì trí tuệ quán sát hỷ ấy (sẽ bị) tiêu diệt nơi thiền quán, thấu suốt 
tướng của nó (tướng quán) không bị mê mờ; nhờ không mê mờ nên đạt đến cảm giác hỷ 
thọ. 


Trong kinh Bà-trí-tam-tỳ-bà (Patisambhidà - Vô ngại giải) nói: Bằng hơi thở vào hơi thở 
ra mà đạt được nhất tâm. Tâm không tán loạn thì biết tỉnh thức rõ ràng. Nhờ biết tỉnh 
thức rõ ràng mà có cảm giác hỷ thọ. Nhờ thở ra dài nhờ thở vào ngắn mà cảm giác được 
toàn thân, cảm giác được sự diệt của thân. Nhờ thở vào thở ra thành tựu nhất tâm mà 
biết rõ. Nhờ hai pháp này mà cảm giác phát sinh. 


Do an tâm nên có cảm giác hỷ thọ, nhờ biết rõ, nhờ ' pháp quán, quán ngược xuôi làm 
tâm ổn định lại, chí tâm giữ tỉnh tấn mà phát sinh hiểu biết, tâm tập trung ồn định biết rõ 
với trí tuệ, cái cần phải biết thì biết rõ, cái cần phải xả bỏ thì xả bỏ, cái cần phải quán sát 
thì quán sát, cái hiện rõ (tu tập) thì hiện rõ và đưa đến cảm giác hỷ thọ. Như vậy là đạt 
được cảm giác hỷ thọ. Các câu sau ý nghĩa cũng theo như vậy. Trong ba thiền định có 
điểm khác vì có cảm giác lạc còn ở bốn thiền định là cảm giác tâm hành 
(cittasànkhàrapatisamvedita- cảm giác tâm hành) 


Hỏi: - Tâm hành là gì? 

Đáp: - Thọ và tưởng ám (vedanàdayo duve khandhà) là tâm hành. 

Cảm giác lạc đây thuộc về thiền tuệ Tỳ-bà-xá-na. Lạc có hai: một là lạc thuộc thân; hai là 
lạc thuộc tâm. Trong Vô-ngại-giải có nói: Diệt tâm hành tức là ổn định tâm hành thô và 
diệt nó (olàrikam cittasankhàram passambhanto nirodhento ti attho) cũng gọi là định chỉ. 


Nếu nói rộng thì được giải rõ trong phần thân hành, hãy tự nghiên cứu (yasankhàra). Hỷ 
trong câu nói (cảm giác hỷ) về thọ là thuộc hành. Nếu chọn lấy lạc thì thuộc cảm thọ. Cả 


hai trường hợp cảm giác trên trong câu tâm hành (cảm giác tâm hành) thì gồm cả tưởng 
và thọ tâm sở (sanna vedanà cetasika - tưởng thọ tâm sở). Hai pháp này không rời tâm, 
nếu chọn lầy tâm hành thì bao gồm cả tưởng và thọ. Bốn câu trong phần này là nói xong 
về quán cảm thọ, hãy tự nghiên cứu. 


Câu cảm giác về tâm trong bốn câu thuộc pháp thứ ba (niệm tâm) là thuộc về cả bốn 
thiên định. 


Cảm giác về tâm (abhippamodaya-citta) nghĩa là gì? Cảm giác tâm hoan hỷ, hoan hỷ 
hoàn toàn, tâm rât hoan hỷ, tôi đang cảm giác thở ra, thở vào. Có hai mặt hoan hỷ, đó là 
nhờ vào định và nhờ vào tuệ quán. 


Thế nào là nhờ định? Có cảm giác hỷ và đi vào hai thiền định và khi đã vào rồi cũng có 
hỷ, trong một sát na tâm cùng với hỷ.v.v.. hân hoan vào trong tâm và rât hoan hỷ. 


Thế nào là nhờ tuệ quán mà nhập vào hai thiền định? Có hỷ (thay đổi) theo thiền định 
(nhập vào) và xuất, và nhờ thấy hỷ có thể bị tiêu diệt nên luôn tiếp xúc với thiền hỷ (bằng 
tuệ). Như vậy, tuệ quán Tỳ-bát-xá-na (vipassanàkkhana) luôn luôn hoạt động với hỷ rong 
từng sát na là nhờ vào tuệ quán mà tâm có hỷ như vậy, tùy theo tâm mà có hân hoan. 


Tôi đang hít vào thở ra với tâm hoàn toàn ổn định. Nhờ vào thiền định thứ nhất, đặt tâm 
hoàn toàn ổn định trên đối tượng quán, (hoặc là) sau khi đã nhập và xuất thiền, hành giả 
thấy tâm thiền định bị diệt theo từng pháp trong tuệ quán Tỳ-bát-xá-na này. Tâm định 
trong một sát na do hiện-quán vượt qua tưởng. Tâm định khởi lên trong một sát na ấy là 
nhất tâm định. Và tâm hoàn toàn an trụ trong tuệ quán này. 


Câu " Tôi cảm giác (hít vào thở ra) với tâm giải thoát" 


Nghĩa là giải thoát khỏi phiền não, thoát ly tư và niệm (tầm và tứ) ở thiền thứ hai, thoát ly 
hỷ ở thiền thứ ba, thoát ly khổ và lạc ở thiền thứ tư, giải thoát theo tuần tự như vậy. Sau 
khi (nhập) và xuất khỏi thiền, thấy rõ tâm diệt theo từng pháp trong thiền tuệ Tỳ- bà-xá-na 
này. Khi hành giả thấy vô thường thì xả bỏ pháp thường, thấy pháp khổ thì xả bỏ tưởng 
vệ lạc, thấy vô ngã thì xả bỏ tưởng về lạc (ngã?), tâm không còn tham đắm. Do không 
tham đăm nên quán sát ly dục, từ nơi dục mà quán diệt tưởng, từ chỗ sinh tưởng mà 
quán xả bỏ (chấp thủ), từ chấp thủ mà tâm được giải thoát. Thế nên, trong luật nói: 
(quán) hơi thở vào hơi thở ra thì tâm được giải thoát. Trên đây là (giải thích) câu thứ tư 
trong phần quán tâm. 


Trong bốn câu ở phần thứ tư thì quán vô thường là tưởng vô thường, nên biết rõ về 
quán vô thường, nên biết rõ về sự quán liên tục về vô thường. 


Hỏi: - Cái gì vô thường? 

Đáp: - Năm ám vô thường. 

Hỏi: - Tại sao năm ấm vô thường? 

Đáp: - Vì chúng là pháp sanh diệt. 

Hỏi: - Sanh diệt như thế nào? 

Đáp: - Là pháp biến đổi tướng trạng, vì biến đổi nên các pháp đã sinh (bị biến đổi) không 
có tướng cô định trong từng sát na sát na. Đây gọi là quán vô thường. Bắt đầu là quán 
về sắc. Quán sắc vô thường là quán sắc luôn luôn vô thường. Quán sát nhân (của sắc) 
là do bôn đại chủng nên có hơi thở ra hơi thở vào, chúng là pháp hoại diệt, nên gọi là 


quán vô thường. 


(Đề tài) quán ly ái dục. 


Có hai loại quán ly ái dục là: Một, quán tiêu trừ ái dục. Hai, quán hoàn toàn không còn ái 
dục. 


Hỏi: - Thế nào là tiêu trừ ái dục? 

Đáp: - Các pháp bị diệt trong từng sát na (sát na diệt) 

Hỏi: - Thế nào là hoàn toàn không còn ái dục? 

Đáp: - Quán hoàn toàn không còn ái dục là Niết-bàn. 

Nhờ hai pháp này mà đạt đến chỗ thấy đạo; nhờ thấy đạo mà thấy được pháp Tịch diệt. 


Thấy tịch diệt rồi thì quán xả ly. Nhờ quán tuệ Tỳ-bà-xá-na mà xả ly phiền não, chuyển 
hướng về Niêt-bàn. 


Như vậy, đây là (giải thích) phần cuối của pháp niệm hơi thở. 


Hết phần Niệm hơi thở 
(Anàpànasatisamàdhikathà nitthìtà). 


Trích: "Chú giải Luật Thiện Kiến", quyển 10-11, 
Pháp sư Tăng-già-bạt-đà-la dịch Hán, 
Tỳ kheo Tâm Hạnh dịch Việt 


THERAVÄDA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THCĂN BẢN PHÁP HÀNH THIÊN 
Thiền sư Ajahn Brahmavamso 
Dịch giả: Thiện Nhựt & Bình Anson 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASA 


CUNG KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THÉ TÔN, 
BẠC ỨNG CÚNG, CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


PHÀN 1 


"Mục tiêu của pháp thiên này là sự tĩnh lặng vi diệu, sự an định và trong sáng 
của tâm." 


Thiền là đường lối để thực hiện sự buông bỏ. Khi hành thiền, ta buông bỏ thế giới phức 
tạp bên ngoài, để có thể vươn đến thế giới an nhiên bên trong. Trong tất cả các hệ thống 
huyền học và trong nhiều truyền thống, hành thiền được biết đến như là con đường đi 
đến tâm thanh tịnh và uy lực. Kinh nghiệm về tâm thanh tịnh này, giải thoát ra khỏi thế 
giới, rất là vi diệu và hỷ lạc. 


Thông thường khi hành thiền, có nhiều việc khó khăn cần phải làm, nhưng các bạn nên 
quyết tâm chịu đựng các sự khó nhọc đó, vì chúng sẽ giúp các bạn thể nghiệm được 
những trạng thái tuyệt vời, đầy ý nghĩa. Chúng rất xứng đáng cho những nô lực của 
chúng ta! Quy luật tự nhiên là nêu không có nỗ lực, ta không thể tiến bộ được. Dù là cư 
sĩ hay là tu sĩ, nếu chẳng nỗ lực thì chẳng đi đến đâu cả, trong việc hành thiền, hoặc 
trong bát cứ việc gì khác. 


Tuy nhiên, chỉ riêng nỗ lực thôi, cũng chưa đủ. Nỗ lực cần phải khéo léo. Điều này có 
nghĩa là bạn hướng năng lực vào đúng chỗ, duy trì năng lực đó cho đên khi công tác 


được hoàn tắt. Nỗ lực khéo léo chẳng hề gây trở ngại hay quấy rối bạn; ngược lại, nó sẽ 
tạo ra sự an tĩnh tuyệt vời của mức thiên định thâm sâu. 


Để biết phải hướng nỗ lực đến nơi nào, bạn cần phải hiểu thật rõ ràng mục tiêu của việc 
hành thiền. Mục tiêu đó là sự tĩnh lặng vi diệu, sự an định và trong sáng của tâm. 
Nếu bạn hiểu được mục tiêu đó, bạn sẽ thấy rõ ràng nơi mà bạn cần hướng nỗ lực đến, 
và biết rõ phương tiện nào dùng để đạt mục tiêu đó. 


Nỗ lực đó phải hướng về sự buông bỏ, về sự phát triên một tâm trí sẵn sàng xả ly. Một _ 
trong các lời dạy giản dị nhưng sâu sắc của Đức Phật là, "Một hành giả có tâm hướng vê 
sự buông bỏ, sẽ dễ dàng đạt đến Định (Samàdhi, phiên âm là Tam-ma-đề)". Hành giả đó 
đắc được, gần như tự động, các trạng thái an lạc nội tâm. Điều mà Thế Tôn muốn nói là 

nguyên nhân chính để đắc mức thiền thâm sâu, để đạt đến các trạng thái mạnh mẽ đó, 

là sự quyết tâm khước từ, buông bỏ và xả ly. 


Trong giờ thiền, chúng ta không nên phát triển một tâm tư chỉ biết tích lũy, bám níu vào 
các sự vật; trái lại, chúng ta cần phải đào luyện một tâm trí sẵn sàng buông bỏ mọi vật, 
buông bỏ mọi gánh nặng. Ngoài giờ thiền, ta gánh vác biết bao nhiêu bổn phận đè trên 
vai, tựa như các hành lý nặng trĩu; nhưng trong thời gian hành thiền, ta không cần có 
nhiều hành lý như thế. Vậy, trong khi hành thiền, hãy xem ta có thể trút bỏ bao nhiêu 
hành lý. Bạn hãy xem sự vật như là gánh nặng, như khối trọng lượng, đè ép lên bạn. 
Như thế, bạn mới có thái độ đúng đắn để từ khước chúng, tự ý vứt bỏ chúng, chẳng 
thèm ngoảnh lại. Chính nỗ lực đó, thái độ đó, hành động đó của tâm hướng về sự buông 
bỏ, là điều đưa bạn đi sâu vào thiền định. Ngay cả ở các giai đoạn khởi đầu của hành 
thiền, hãy xét xem bạn có thể tạo ra được bao nhiêu năng lực để xả ly, để vứt đi mọi sự 
vật, và dân dần, sự buông bỏ sẽ xảy đến. Khi tâm tư buông bỏ mọi sự vật, bạn sẽ cảm 
thấy nhẹ nhàng hơn, hiểu biết rõ hơn và tự do hơn. Hành thiền được như thé, việc 
buông bỏ sẽ xảy đến theo từng giai đoạn, từng bước mội. 


Bạn có thể thực hiện các giai đoạn tiên khởi một cách nhanh chóng, nếu bạn muốn, 
nhưng hãy cần thận. Đôi khi, nếu bước qua các giai đoạn đầu quá nhanh, bạn sẽ nhận 
ra rằng công việc chuẩn bị vẫn chưa được hoàn tất. Đó cũng giống như dự định xây cất 
vội vã một ngôi nhà lầu trên một nền móng còn yếu ớt. Công trình dựng lên quá nhanh, 
nhưng rồi nó sụp đỗ cũng nhanhI Vậy, bạn nên dành nhiều thì giờ cho nền móng, và cho 
"tầng thứ nhất" nữa, làm sao cho nên móng được vững chắc và kiên có. Nhờ đó, khi bạn 
tiền lên các tầng trên, trạng thái hỷ lạc của thiền định cũng được vững chắc và kiên có. 


Theo phương cách tôi giảng. dạy về hành thiền, tôi thường bắt đầu từ một giai đoạn rất 
đơn giản là hãy buông bỏ hết các hành lý của quá khứ và vị lai. Đôi khi, bạn có thê tưởng 
đó là việc quá dễ làm, rằng đó là điều quá sơ đẳng. Tuy nhiên, nếu bạn dồn hết nỗ lực 
vào việc đó, không quá nôn nóng chạy cho mau đến các giai đoạn cao hơn của sự hành 
thiền, cho đến khi nào bạn đã đạt đúng đắn mục tiêu đầu tiên là có được sự chú tâm 
vững bền vào ngay thời khắc hiện tại, thì về sau này, bạn mới nhận thấy được rằng 
bạn đã thiết lập xong một nền móng thật vững chắc, để có thể xây trên đó các tầng cao 
hơn. 


Buông bỏ quá khứ có nghĩa là không nghĩ gì đến công việc làm của bạn, gia đình bạn, 
những cam kết của bạn, kỷ niệm, những vui buồn của thuở thiếu thời, v.v...: bạn buông 
bỏ tất cả những kinh nghiệm đã qua, bằng cách chẳng màng quan tâm đến 'chúng. Bạn 
trở thành một kẻ không có tiểu sử, suốt trong thời gian hành thiền. Bạn chẳng nghĩ ngay 
cả việc bạn từ đâu đến, sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, hoặc bạn đã được nuôi dạy và lớn 
lên đã như thế nào. Tắt cả những "lịch sử" đó được buông bỏ trong khi hành thiền. Bằng 
cách đó, mọi người tại thiền đường này đều trở nên bình đẳng với nhau, chỉ là các thiền 
sinh. Cũng chẳng quan trọng gì về việc bạn đã hành thiền được bao nhiêu năm, hoặc 
bạn là người đã có chút ít kinh nghiệm, hay chỉ mới chập chững bắt đầu. Nếu bạn buông 
bỏ được tất cả lịch sử đó, thì chúng ta đều bình đẳng và tự do. Chúng ta đang tự giải 
phóng ra khỏi các mối quan tâm đó, các tri giác, và tư tưởng đã giới hạn chúng ta và làm 


cản trở sự an tịnh nảy sanh từ việc buông bỏ. Vậy, cuối cùng rồi, mỗi trang lịch sử của 
bạn, bạn đều buông bỏ, ngay cả các biến cố đã xảy ra cho bạn kể từ khi đến dự khoá 
thiền ẫn cư này, và ngay cả những gì vừa mới xảy ra cho bạn vài phút trước đây. Bằng 
cách ấy, bạn không khuân vác một gánh nặng nào từ quá khứ đem đến cho hiện tại. Bất 
cứ điều gì vừa xảy ra, bạn không còn quan tâm đến và buông cho trôi hết. Bạn không 
cho phép quá khứ tác động vào tâm bạn. 


Có thể xem việc buông bỏ để luyện tâm như là một căn phòng nhỏ có bọc nệm cách âm. 
Khi một kinh nghiệm nào, một tri giác hay tư tưởng nào va chạm vào bức tường của căn 
phòng có vách bọc nệm, chúng không dội ngược trở lại. Chúng lún sâu vào lớp nệm và 
ngừng ngay tại đó. Như thế, bạn không để cho quá khứ gây được tiếng vang nào trong 
tâm tư, cả quá khứ của ngày hôm qua và tất cả thời gian dài trước đó, bởi vì chúng ta 
đang luyện tâm hướng về sự buông bỏ, vứt đi tất cả, và trút mọi gánh nặng. 


Quan điểm của vài người cho rằng nếu lấy quá khứ ra quán chiếu, họ có thể rút ra bài 
học và giải quyết được các vấn đề đã qua. Tuy nhiên, bạn nên hiểu cho rằng khi quay lại 
nhìn vào quá khứ, bạn luôn luôn nhìn nó với cặp lăng kính méo mó. Bất cứ những gì bạn 
nghĩ nó đã là như thé, thì thực sự nó lại chẳng giống đúng như thế! Chính vì vậy, nhiều 
người đã tranh cãi nhau về những sự việc thực sự vừa xảy ra, ngay cả những chuyện 
vừa xảy ra vài phút trước. Các cảnh sát viên điều tra tai nạn giao thông đều biết rõ điều 
đó. Mặc dù tai nạn vừa mới xảy ra chừng nửa giờ mà hai nhân chứng, cả hai đều hoàn 
toàn thành thật, lại đưa ra hai bản tường trình khác nhau. Ký ức của ta không đáng tin 
cậy. Nếu thấy rằng ký ức không đáng tin cậy, bạn sẽ không đặt nặng giá trị vào việc hồi 
tưởng lại quá khứ. Và rồi, bạn sẽ buông bỏ nó đi. Bạn có thể chôn nó đi, cũng như thể 
bạn chôn người chết. Khâm liệm tử thi vào quan tài, và chôn xuống đất hay thiêu hóa đi, 
thế là xong, chấm dứt. Đừng bận bịu lần lữa với dĩ vãng. Đừng tiếp tục khiêng quan tài 
của những thời khắc đã chết vào trong đầu bạn! Nếu bạn làm thế, bạn đang đè mình 
xuống dưới các gánh nặng mà xem ra, chúng chẳng phải là của bạn. Hãy để quá khứ 
trôi qua đi, và rồi, bạn sẽ có đủ khả năng để được tự do ngay trong giờ phút hiện tại. 


Còn về tương lai, các dự phóng, lo sợ, kế hoạch, và kỳ vọng, v.v... -- chúng ta cũng đều 
nên buông bỏ. Đức Phật có lần nói về tương lai: "Bát cứ điều gì ta nghĩ sẽ xảy ra như 
thế, thì nó luôn luôn lại khác thế"! Bậc hiền trí xem tương lai như mơ hồ, khó biết và khó 
mà tiên đoán được. Việc dự đoán về tương lai thường là một điều hoàn toàn ngu xuân, 
và luôn luôn làm phí mắt thì giờ nếu ta nghĩ đến tương lai trong lúc hành thiền. 


Khi làm việc với tâm, bạn cảm thấy nó thật lạ lùng. Nó có thể làm những việc kỳ diệu 
chẳng thể ngờ trước được. Điều rất thường thấy nơi các thiền sinh khi gặp lúc thật khó. 
khăn, tâm không được an định, họ ngôi đó nghĩ rằng, "Lại nữa rồi! Lại thêm một giờ ngồi 
thiền trong sự bực bội!". Mặc dù khi họ bắt đầu tưởng nghĩ như thế, và dự đoán sẽ lại bị 
thất bại trong hành thiền, thì vài điều lạ lùng nào đó lại đột nhiên xảy đến, khiến họ nhập 
vào thiền định rất ư an hòa. 


Gần đây, tôi có nghe nói về một người lần đầu đến tham dự khóa thiền mười ngày. Sau 
ngày thứ nhất, thân thể ông ta đau nhức quá, đến đỗi ông phải xin về nhà. Vị thiền sư 
bảo, "Hãy ở nán lại thêm một ngày và tôi cam đoan sự đau nhức sẽ qua đi." Ông ta ở 
thêm ngày nữa, đau nhức chẳng hết, nên ông ta lại muốn về nhà. Vị thiền sư nhắc lại lời 
nói trước, "Chỉ thêm một ngày nữa thôi, đau nhức sẽ biến đì”. Ông ta nán lại đến ngày 
thứ ba và cơn đau lại càng tôi tệ. Trong các ngày còn lại, mỗi ngày ông đều đến gặp vị 
thiền sư, và nhăn nhó đòi về nhà, nhưng vị thiên sư vẫn nói, "Chỉ thêm một ngày nữa, 
cơn đau sẽ dứt”. Vào buổi sáng ngày cuối cùng, ngoài sự chờ mong của ông, khi ông ta 
bắt đầu ngồi xuống, thì cơn đau đột nhiên biến mắt, biệt dạng! Cơn đau nhức không tái 
hiện. Ông có thể ngồi thiền rất lâu mà không thấy đau nhức chỉ cả! Trước sự kỳ diệu đó, 
ông ta chưng hửng, chẳng biết tâm ông đã làm thế nào mà nó tạo nên được kết quả quá 
bất ngờ như thế. Vậy, bạn không thể nào biết rõ được tương. lai đâu! Tương lai thật là kỳ 
dị, lạ lùng chẳng hiểu nỗi, hoàn toàn vượt khỏi sự dự đoán của bạn. Những kinh nghiệm 
như thế đem trí tuệ và can đảm đến cho bạn, để buông bỏ hết mọi tư tưởng về tương lai 


cũng như tất cả các kỳ vọng. 


Khi đang hành thiền, bạn nghĩ, "Tôi phải ngồi thiền còn thêm bao nhiêu phút nữa đây? 
Còn phải chịu đựng như thê này trong bao lâu nữa?”, thì đó chỉ là sự đi lang thang vào 
tương lai. Cơn đau có thể sẽ biến đi trong chớp mắt. Giây phút sau có thể là giây phút tự 
do. Bạn không thể nào dự đoán được những gì sẽ xảy ra. 


Sau khi đã hành thiền qua I nhiều buỗi, đôi khi bạn nghĩ, chẳng có buổi thiền nào là tốt 
đẹp cả. Trong buổi thiền tiếp theo, bạn ngồi xuống, và mọi sự lại trở nên an định và dễ 
dàng. Bạn nghĩ: "Chà! Giờ đây, tôi có thê hành thiền tốt rồi!", nhưng buổi tập kế tiếp, bạn 
lại thấy khó khăn, thất vọng, chán nản. Cái gì kỳ quái vậy? 


Vị thiền sư đầu tiên của tôi có nói với tôi một điều xem ra như kỳ dị lắm. Ngài ấy. bảo, 
chẳng hề có cái gì gọi là hành thiền thất bại cả! Ngài nói đúng. Tất cả những buổi hành 
thiền mà bạn gọi là "thất bại" đó, bực bội và chẳng đáp ứng kỳ vọng của bạn, những buổi 
ấy chính là TN lúc mà bạn đang nỗ lực làm việc nhọc nhằn để có được "tắm ngân 
phiếu lãnh lương". 


Như thể một người đi làm trọn ngày Thứ Hai, đến chiều chẳng lãnh được đồng nào. Anh 
ta nghĩ, "Làm việc như thế này để làm gì, hử?". Thứ Ba, anh làm cũng trọn ngày và cũng 
chẳng lãnh được gì. Một ngày tệ hại nữa. Trọn ngày Thứ Tư, trọn ngày Thứ Năm, cũng 
vẫn chẳng thấy có gì đền công cho tất cả việc nặng nhọc đã làm. Bốn ngày tôi tệ trôi qua 
liên tiếp. Thế rồi đến ngày Thứ Sáu, anh cũng làm đúng y công việc như mấy ngày 
trước, và chiều lại, ông chủ đến trao cho anh tắm ngân phiếu tiền lương. "Chài Tại sao 
mỗi ngày lại chẳng phải là ngày lãnh lương nhỉ?!" 


Tại sao mỗi buổi hành thiền chẳng phải là một "ngày lãnh lương"? Giờ đây, bạn đã hiểu 
thí dụ nói trên chưa? Chính do nơi các buổi thiền khó khăn đó mà bạn tích lũy vốn liếng 
cho bạn, do chính nơi đó mà bạn xây dựng các nhân duyên để thành công. Khi nỗ lực để 
được an tịnh trong các buổi thiền khó khăn, bạn tích lũy năng lực của bạn, tạo đà để đưa 
đến an tịnh về sau này. Và khi đã có đủ các điều kiện cần thiết, tâm bạn sẽ đi sâu vào 
các mức thiền định tốt, và cảm thấy như đấy là "ngày lãnh lương”. Do đó, chính trong 
các buổi hành thiền khó khăn mà bạn đã thực hiện được phần lớn công tác của bạn. 


Trong khóa thiền tích cực mới đây tại thành phố Sydney, một nữ thiền sinh trong buổi 
trình pháp đã nói với tôi rằng, cả ngày bà ta giận tôi lắm, nhưng vì hai lý do khác nhau. 
Trong những buổi ban đầu ngồi thiền, bà gặp nhiều khó khăn, và giận tôi sao chẳng chịu 
rung chuông để nghỉ xả hơi sớm một chút. Trong các buỏi thiền về sau, bà đi vào trạng 
thái an tịnh tuyệt vời, và bà lại giận tôi sao lại rung chuông nghỉ sớm quá. Thật ra, các 
buổi thiền tập đều kéo dài thời gian bằng nhau cả, mỗi buỗi đúng một giờ. Làm thầy, lãnh 
việc rung chuông, chẳng phải là chuyện dễ để làm vừa lòng tất cả các thiền sinhl 


Khi dự đoán về tương lai, bạn thường tự nghĩ "Còn bao nhiêu phút nữa chuông mới 
reo?” Đó là nơi mà bạn hành hạ mình, khi mà bạn cúi xuống vác lên một gánh nặng 
chẳng phải của bạn. Vậy, xin phải thật cần thận, đừng vác lên vai cái va ly nặng tiĩu của 
việc: "Còn bao nhiêu phút nữa mới rung chuông?", hoặc, "Ta phải làm gì nữa đây?". Nếu 
đó là những gì mà bạn đang nghĩ đến, thì bạn đang lơ là, chẳng chú tâm đến những gì: 
hiện đang xảy ra. Bạn đâu có hành thiền! Bạn lạc hướng rồi, và bạn đang mời sự rắc rối 
đến với bạn đói 


Trong giai đoạn này của sự hành thiền, bạn hãy giữ sự chú tâm ngay vào phút hiện tại, 
đến mức mà bạn quên hẳn hôm nay là ngày gì, hoặc hiện đang mây giờ, sáng hay trưa, 
cũng chẳng hay biết gì cải Tát cả những gì bạn đang hay biết chính là giây phút hiện tại - 
- ngay tại lúc này! Bằng cách ấy, bạn đạt được thời biểu tu học tuyệt vời khi bạn hành 
thiền ngay trong giây khắc hiện tại, chẳng cần biết bao nhiêu phút đã trôi qua, hoặc còn 
ngồi thêm bao nhiêu phút nữa, chẳng nhớ đến cả hôm nay là ngày gì. 


Có một lần, khi còn là một tỳ kheo trẻ ở Thái Lan, tôi quên bằng mình đang ở vào năm 
nào. Thật là tuyệt diệu được sống trong cảnh giới phi thời gian, một cảnh giới tự tại hơn 
nhiều so với cảnh giới bị lệ thuộc thời gian mà chúng ta hiện đang sống. Trong cảnh giới 
phi thời gian, bạn thể nghiệm giây phút hiện tại, cũng như các bậc hiền trí thể nghiệm 
giây phút đó cả ngàn năm qua. Bao giờ giây phút đó cũng như thế, chẳng đổi khác. Bạn 
đang bước vào thực tại hiện tiền. 


Thực tại hiện tiền rất huy hoàng và kỳ diệu. Khi buông bỏ hết quá khứ và tương lai, bạn 
như thê đã hồi sinh. Bạn ở tại đây, bạn đang tỉnh thức. Đó là giai đoạn thứ nhất của hành 
thiên, sự tỉnh thức được nuôi dưỡng trong giây phút hiện tại. Đạt đến đấy, bạn đã thực 
hiện rất nhiêu điêu. Bạn đã buông bỏ được gánh nặng đầu tiên, vốn cản trở mức thiên 
định thâm sâu. Vậy, bạn hãy nỗ lực thật nhiều thêm, để đạt đến giai đoạn thứ nhất này, 
khiến nó trở nên mạnh mẽ, chắc chắn và vững vàng. Sau đó, chúng ta sẽ đưa sự tỉnh 
thức trong phút giây hiện tại lên giai đoạn kế tiếp tinh tế hơn trong việc hành thiền -- sự 
giác niệm tĩnh lặng về phút giây hiện tại. 


1 


PHÀN 2 


"Sự tĩnh lặng làm khởi sinh lên trí tuệ và trong sáng nhiêu hơn gắp bội sự suy 
nghĩ”. 


Trong Phần 1, tôi đã phác họa mục tiêu của hành thiền, tức là sự tĩnh lặng vi diệu, sự an 
định và trong sáng của tâm, làm thai nghén cho các minh triết thật thâm sâu. Kế đó, tôi 
có nêu rõ đường lối chủ yếu, như một sợi tơ bền chắc luồn suốt qua sự hành thiền, là sự 
buông bỏ tất cả những gánh nặng về vật chất và tinh thần. Sau cùng, trong Phần 1, tôi 
đã mô tả tỉ mỉ sự thực tập đưa đến điều mà tôi gọi là giai đoạn thứ nhất của sự hành 
thiền, và giai đoạn đó xem như đã đạt đến, khi nào hành giả đã an trú thoải mái vào thời 
khắc hiện tại, trong một khoảng thời gian dài và chẳng đứt đoạn. Tôi đã nhắn mạnh rằng, 
"Thực tại hiện tiên rất huy hoàng và kỳ diệu. ... Đạt đến đá ⁄. bạn đã thực hiện rất nhiều 
điều. Bạn đã buông bỏ được gánh nặng đầu tiên, vốn đã cản trở mức thiền định thâm 
sâu." Nhưng dù đã thành công được nhiều như thé, thiền sinh cần phải tiến xa thêm vào 
sự tĩnh lặng đẹp đẽ và chân thật hơn của tâm thức. 


Ở đây, chúng ta cần phải hiểu rõ về sự khác biệt giữa sự giác niệm tĩnh lặng vẻ thời 
khắc hiện tại và sự suy tư về trạng thái đó. Thí dụ như xem một trận đấu quân vợt trên 
màn ảnh truyền hình. Khi đang xem trận đấu áy, rất có thể bạn để ý rằng, thật ra, có hai 
trận đấu cùng xảy ra một lượt -- một trận bạn đang nhìn thấy trên màn ảnh, và một trận 
bạn đang nghe bình luận viên mô tả. Thật vậy, nêu Úc-đại-lợi đầu với Tân-tây-lan, giọng 
điệu lời bình luận của xướng ngôn viên người Úc hoặc của xướng ngôn viên người Tân- 
tây-lan, sẽ khác nhau nhiều so với trận đầu đang thật sự diễn ra. Bình luận thường hay 
thiên vị. Trong thí dụ này, việc nhìn màn ảnh mà không. có lời bình luận, tương đương 
với sự giác niệm fĩnh lặng trong thiển; còn đễ tâm chú ý vào lời bình luận trong khi đang 
xem trận đấu, tương đương với việc suy tư về sự giác niệm tĩnh lặng đó. Bạn nên biết 
rằng, bạn sẽ gân Chân Lý hơn, khi bạn chỉ quan sát mà không bình luận, khi bạn chỉ thể 
nghiệm đơn thuần một sự giác niệm tĩnh lặng về thời khắc hiện tại. 


Đôi khi, qua sự bình luận trong nội tâm, ta cứ tưởng rằng ta biết được chuyện thế gian. 
Thật ra, lời bình luận đó chẳng biết gì đến thế giới bên ngoài! Các lời nói trong nội tâm 
đã dệt nên những ảo tưởng mê lầm, tạo ra khổ não. Chính nó khiến ta sân hận với 
những ai mà ta xem như kẻ thù, và tạo mối luyến ái nguy hiểm với những ai mà ta 
thương mắn. Lời nói nội tâm tạo ra tất cả mọi vấn đề khó khăn cho cuộc đời. Nó tạo ra 
sợ hãi và mặc cảm tội lỗi. Nó tạo ra lo âu và chán chường. Nó xây dựng nên các ảo 
tưởng, cũng như các bình luận viên khéo léo trên màn ảnh truyền hình, đã dùng thủ 


đoạn lèo lái thính giả phải tức giận, hay buồn bã, nhỏ lệ nữa. Vậy, nếu bạn muốn tìm 
Chân Lý, bạn phải quý trọng sự giác niệm tĩnh lặng, và trong khi hành thiên, hãy xem sự 
giác niệm đó quan trọng hơn bât cứ suy tư nào khác. 


Cũng chỉ vì thiên hạ đã đặt nặng giá trị thái quá nơi các tư tưởng của họ, mới khiến cho 
sự giác niệm tĩnh lặng vướng phải một chướng ngại trầm trọng. Hãy cẩn thận gạt bỏ tầm 
quan trọng mà ta đặt vào tư tưởng của mình, và hãy nhận thức giá trị chân thực của giác 
niệm tĩnh lặng, đó chính là sự minh triết để giúp cho giai đoạn thứ hai -- sự giác niệm 
tĩnh lặng về thời khắc hiện tại -- có thễ thành tựu được. 


Một trong những cách hay nhất để khuất phục được các lời bình luận trong nội tâm, là 
phát triển sự giác niệm thật tế nhị vào thời khắc hiện tại, tế nhị đến mức bạn phải theo 
dõi mỗi phút giây thật cần thận, và không còn có thì giờ để kịp bình luận về điều vừa xảy 
ra. Một tư tưởng thường là ý kiến về một việc vừa mới xảy ra, thí dụ như, "Điều đó đã tốt 
đấy!" hoặc "Điều đó đã xấu đáy!" "Cái gì đã xảy ra đấy?" Tắt cả lời bình luận đó đều liên 
quan đến một kinh nghiệm vừa mới trải qua. Khi ghi nhận, bình luận về một kinh nghiệm 
vừa mới trải qua, bạn không thể đặt sự chú ý vào kinh nghiệm vừa mới đến. Bạn tiếp các 
vị khách cũ đã đến trước, và bỏ lơ các vị khách vừa mới đến, ngay bây giờ! 


Hãy tưởng tượng tâm bạn như là vị chủ trong bữa tiệc, đang đứng đón khách trước cửa. 
Nếu một vị khách bước vào, bạn chào và bắt đầu nói với ông ta hết chuyện này đến 
chuyện nọ, thì bạn đâu có làm tròn phận sự là chú ý tới các vị khách khác vừa bước qua 
cửa. Bởi vì mỗi lúc, khách khứa cứ lần lượt đến, bạn chỉ có thể chào người này xong, 
liền quay sang chào người kế tiếp. Bạn không có đủ thì giờ để khơi chuyện, dù là chuyện 
ngắn ngủi nhất, với một người nào, vì điều đó có nghĩa là bạn sẽ bỏ sót vị khách mới 
đến ngay sau đó. Trong hành thiền, tất cả các kinh nghiệm đều đi vào nội tâm qua cửa 
của các giác quan, cái này theo sau cái kia. Nếu bạn tiếp đón một kinh nghiệm nào đó 
với sự tỉnh thức và rồi bắt chuyện (bình luận) với vị khách (kinh nghiệm) đó, thì bạn sẽ 
bỏ lỡ mắt cái kinh nghiệm vừa mới đến tiếp theo sau. 


Nếu bạn hoàn toàn sống trong từng giây khắc với mỗi kinh nghiệm, với mỗi vị khách đến 
viếng tâm bạn, bạn không còn chỗ nào dành cho các lời bình luận trong nội tâm nữa. 
Bạn không thể nào trò chuyện với chính bạn, bởi vì bạn hoàn toàn bận bịu với sự đón 
tiếp một cách tỉnh thức tất cả những gì vừa đến với tâm bạn. Đó là sự tỉnh thức tinh tế 
vào thời khắc hiện tại, tinh tế đến mức nó trở thành một sự giác niệm tĩnh lặng về hiện 
tại trong từng giây phút. 


Bạn khám phá ra, trong việc phát triển mức tinh tế của sự im lặng nội tâm, đó cũng tựa 
như vứt bỏ một gánh nặng to lớn khác nữa. Cũng giống như bạn đã luôn luôn vác cái ba 
lô trên vai từ bốn mươi, năm mươi năm nay, và trong thời gian dài đó, bạn đã lê lết qua 
nhiều dặm đường. Giờ đây, bạn thấy có đủ can đảm và sáng suốt để chịu cởi cái ba lô ra 
và đặt nó xuống đất trong một lúc. Bạn cảm thấy thoải mái vô cùng, thật là nhẹ nhõm và 
thật là tự do, bởi vì từ nay, bạn không còn bị đè tïu dưới cái ba lô nặng nề của lời lải 
nhải trong nội tâm nữa. 


Một cách khác để phát triển sự giác niệm tĩnh lặng là ghi nhận khoảng cách giữa các tư 
tưởng, giữa các lời thì thầm trong nội tâm. Bạn cân thận theo dõi, với sự tỉnh thức thật 
bén nhạy, khi một tư tưởng này vừa chấm dứt và trước khi một tư tưởng kia khởi lên -- 
Đáy! Khoảng giữa đó chính là giác niệm tĩnh lặng! Lúc đầu, có thể khoảng cách đó chỉ 
tạm thời trong một chốc lát, nhưng một khi bạn đã nhận chân được sự tĩnh lặng ngắn 
ngủi phớt qua đó, bạn sẽ quen dần với nó; và khi bạn đã quen với nó rồi, sự tĩnh lặng ấy 
sẽ kéo dài thêm ra. Bạn bắt đầu vui hưởng sự tĩnh lặng, rốt cuộc rồi bạn đã tìm nhận ra 
được nó, và cũng vì thế, nó sẽ nẫy nở thêm lên. Nhưng hãy nhớ điều này: sự tĩnh lặng 
ấy rất thẹn thùng. Nếu sự tĩnh lặng mà nghe bạn nói đến nó, nó liền biến mắt lập tức! 


Thật là tuyệt diệu cho mỗi người chúng ta, nếu ta có thể buông bỏ được các lời thì thầm 
trong nội tâm, và an trú vào sự giác niệm tĩnh lặng về phút giây hiện tại, đủ lâu, để nhận 


thức ra được nó mang lại niềm hỷ lạc đến mức nào. Sự tĩnh lặng sẽ tạo khởi minh triết 
và trí tuệ, nhiều hơn là sự suy tư. Khi ta nhận thức được rằng sự tĩnh lặng nội tâm rất thú 
vị và có giá trị, thì nó sẽ trở nên quan trọng và hấp dẫn đối với ta. Sự tĩnh lặng trở thành 
nơi mà tâm hướng về đó. Tâm liên tục tìm đến sự tĩnh lặng, cho đến mức mà nó chỉ suy 
nghĩ khi thực sự cần thiết, chỉ khi nào việc đó có ý nghĩa. Bởi vì, ở giai đoạn này, bạn đã 
nhận thức rằng, hầu hết các sự suy nghĩ của chúng ta đều chẳng có nghĩa lý chỉ cả, 
chẳng đưa ta tới đâu cả, chỉ làm cho ta đau đầu; và từ đó, bạn sẽ hân hoan, dễ dàng 
dành thêm nhiều thì giờ để sống trong nội tâm an tịnh. 


Do đó, giai đoạn thứ nhì của pháp hành thiền này, là "sự giác niệm fĩnh lặng về thời khắc 
hiện tại". Bạn có thể dùng phân lớn thì giờ của bạn để phát triển hai giai đoạn trên; bởi vì 
nếu bạn đạt đến mức độ như thế, bạn đã vượt qua một đoạn đường dài trong việc hành 
thiền. Trong sự giác niệm tĩnh lặng của "Ngay Bây Giờ”, bạn sẽ thể nghiệm được rất 
nhiều an tịnh, hoan hỷ, và theo sau là trí tuệ. 


Nếu bạn muốn đi xa hơn thế nữa, thay vì chỉ chú tâm thầm lặng về bất cứ những gì khởi 
đến trong tâm, bạn chọn sự chú tâm thầm lặng vào chỉ mỗi một đối 'Ftượng thôi. Mỗi một 
đối tượng đó có thể là thể nghiệm về hơi thở, về lòng Từ (merià), về một vòng tròn có 
màu sắc hiễn thị trong tâm (kasina, biến xứ), hay là những đối tượng khác, ít phổ thông 
hơn, làm đề mục của sự giác niệm. Ngay đây, tôi sẽ mô tả sự giác niệm tĩnh lặng trong 
thời khắc hiện tại về hơi thở, tức là sang giai đoạn thứ ba của pháp hành thiền. 


Chú tâm vào mỗi một đối tượng có nghĩa là buông bỏ sự đa dạng phiền toái để đi tới đói 
cực của nó là sự hợp nhất. Trong khi tâm bắt đầu hợp nhát lại, duy trì chú ý vào một đối 
tượng thôi, thì kinh nghiệm về an tịnh, hỷ lạc và năng lực sẽ gia tăng lên một cách rõ rệt. 
Bạn sẽ thây răng, ngay tại đây, sự đa dạng của ý thức cùng lúc phải chăm lo cho cả sáu 
giác quan khác nhau -- tựa như có sáu cái điện thoại trên bàn cùng reo lên một lượt -- là 
một gánh nặng to lớn. Buông bỏ tính đa dạng -- chỉ đặt trên bàn một điện thoại thôi, một 
đường dây cá nhân riêng biệt -- quả thật là một sự nhẹ nhõm và sẽ đưa đến an lạc. Thấu 
hiểu rằng tính đa dạng chỉ là một gánh nặng, là một điều tối cần thiết để tâm có thể an trụ 
vào hơi thở. 


Nếu đã phát triển được sự giác niệm tĩnh lặng vào thời khắc hiện tại trong một thời gian 
dài rồi, bạn sẽ thấy rất dễ dàng khi muốn chuyển sự giác niệm tĩnh lặng đó sang chú tâm 
vào hơi thở, và có thể theo dõi hơi thở từng giây, từng phút, không bị gián đoạn. Đó là vì 
hai trở ngại to lớn của pháp hành thiền về hơi thở đã được khuất phục xong. Trở ngại 
thứ nhất là tâm trí thường có khuynh hướng cứ hay đi lang thang, trở lại với quá khứ 
hoặc hướng về tương lai. Trở ngại thứ hai là các lời thì thầm trong tâm. Chính vì vậy mà 
tôi đã giảng rằng hai giai đoạn tiên khởi của sự giác niệm vê thời khắc hiện tại và giác 
niệm fĩnh lặng về thời khắc hiện tại, được xem như là sự chuẩn bị vững chắc cho mức 
thiền thâm sâu hơn về hơi thở. 


Tôi thường thấy nhiều thiền sinh hay bắt đầu hành thiền về hơi thở khi tâm trí họ còn 
nhảy nhót giữa dĩ vãng và tương lai, và khi giác niệm của họ bị nhận chìm bởi các lời 
bình luận thì thầm trong tâm. Thiếu sự chuẩn bị cần thiết, họ thấy hành thiền về hơi thở 
rất khó khăn, khó thực hành, và rồi họ bỏ cuộc trong sự bực bội. Họ bỏ cuộc vì họ không 
bắt đầu đúng chỗ. Họ không làm xong các công tác chuẩn bị, trước khi lấy hơi thở làm 
tiêu điểm cho sự chú tâm. Vì thế, khi tâm đã được chuẩn bị chu đáo bằng cách hoàn tất 
cả hai giai đoạn tiên khởi, bạn sẽ thấy khi quay sang với hơi thở, bạn có thể nuôi dưỡng 
sự chú tâm vào hơi thở một cách dễ dàng. Nếu thấy còn khó khăn để giữ bền sự chú 
tâm vào hơi thở, thì đó là dấu hiệu bạn đã bước quá vội qua hai giai đoạn chuân bị. Bạn 
hãy trở lại thực tập thuần thục hai giai đoạn tiên khởi đó đi! Sự kiên nhẫn đầy cẩn thận là 
con đường tiến nhanh nhát. 


Khi chú tâm vào hơi thở, bạn quan sát hơi thở hiện đang xảy ra vào ngay lúc này. Bạn 
cảm nhận "cái cho bạn biêt hơi thở đang làm gì”, nó đang ra, hoặc đang vào, hoặc đang 
ở giữa chừng. Vài vị thiên sư dạy nên canh chừng hơi thở tại chót mũi, vài vị khác bảo 


theo dõi ở bụng, và vài vị khác nữa bảo phải theo nó di động đến chỗ này, rồi đến chỗ 
kia. Qua kinh nghiệm bản thân, tôi thấy theo dõi hơi thở ngay tại chỗ nào cũng được. 
Thật ra, tốt nhất là chẳng cần định một chỗ nào cho hơi thở cải Nếu bạn đặt hơi thở ở 
chót mũi, đó là giác niệm về chót mũi, không phải giác niệm về hơi thở; và nếu bạn đặt 
hơi thở ở bụng, đó lại là giác niệm về bụng. Ngay bây giờ, chỉ cần tự hỏi câu này: "Tôi 
đang thở vào hay là đang thở ra?" Làm sao bạn hay biết được điều đó? Đáy! Kinh 
nghiệm ấy bảo cho bạn biết hơi thở hiện đang làm gì, đấy chính là điều mà bạn cần đặt 
tiêu điểm của sự chú tâm vào quán niệm hơi thở. Không cần quan tâm về kinh nghiệm 
đã xảy ra tại chỗ nào; chỉ cần chú tâm đến chính kinh nghiệm đó mà thôi. 


Một trở ngại thông thường trong giai đoạn này là khuynh hướng muốn kiểm soát hơi thở, 
và điều đó khiến cho hơi thở trở nên thiếu thoải mái. Để vượt qua trở ngại đó, hãy tưởng 
tượng rằng bạn chỉ là một hành khách đang ngồi nhìn hơi thở qua khung kính cửa xe. 
Bạn chẳng phải là tài xé đang lái, cũng chẳng phải là tài xế ngồi ở ghế sau. Vậy, hãy 
ngưng việc ra lệnh, cứ buông thỏng và hưởng lấy thú vị của chuyến đi xe. Hãy để cho. 
hơi thở tự nó làm công việc thở của nó, trong khi bạn cứ giản dị quan sát mà chẳng hề 
can thiệp vào. 


Khi biết hơi thở đang vào và hơi thở đang ra, chừng một trăm hơi thở liên tiếp, chẳng sót 
hơi nào, bạn đã thành tựu được điều mà tôi gọi là giai đoạn thứ ba của pháp thiền, tức là 
"sự chú tâm vững bên vào hơi thở". Đây lại càng an tịnh và hỷ lạc hơn giai đoạn trước. 
Để đi sâu vào hơn nữa, giờ đây, bạn nhắm đến sự hoàn toàn chú tâm vững bên vào 
hơi thở. 


Giai đoạn thứ tư này, “hoàn toàn chú tâm vững, bên vào hơi thở", diễn ra khi bạn chú tâm 
bám sát theo mỗi phút giây của hơi thở. Bạn biết hơi thở vào, ngay ở thời điểm đầu tiên, 
đúng lúc mà cảm giác vệ hơi thở đó vừa khởi lên. Rồi bạn quan sát các cảm giác ấy từ 
từ phát triển qua trọn tiến trình của một hơi thở vào, chẳng bỏ sót một lúc nào khi hơi thở 
đang đi vào. Khi hơi thở vào chấm dứt, bạn biết ngay lúc đó, bạn thấy trong tâm cái cử 
động chót của hơi thở vào đó. Kế đến, bạn thấy, tiếp theo, có sự ngưng nghỉ một lúc 
ngắn giữa các hơi thở, và nhiều chặp ngừng nghỉ nữa cho đến khi hơi thở ra bắt đầu 
khởi lên. Bạn thấy rõ lúc mới bắt đầu của hơi thở ra và các cảm giác khởi lên tiếp theo 
sau, theo tiến trình hơi thở ra, cho đến khi hơi thở đó biến mắt lúc xong phận sự. Tất cả 
những sự việc đó đều được làm trong im lặng và ngay trong thời khắc hiện tại. 


Bạn thể nghiệm mỗi phần của mỗi hơi thở vào và mỗi hơi thở ra, một cách liên tục, trong 
nhiều trăm hơi thở cùng một loạt. Vì thé, giai đoạn này được gọi là "hoàn toàn chú tâm 
vững bên vào hơi thở". Bạn không thể đạt đến giai đoạn này bằng sự ép buộc, bằng sự 
nắm bắt hay bám níu. Bạn chỉ có thể đạt được mức độ an định đó bằng cách buông bỏ 
tất cả mọi sự vật trong toàn thể vũ trụ này, ngoại trừ cái kinh nghiệm tức thời vê hơi thở 
hiện đang xảy ra trong thầm lặng. Không phải là “Bạn” đạt đến giai đoạn này, mà chính 
là Tâm mới đạt đến đây. Tâm, tự nó, làm nhiệm vụ của nó. Tâm nhận chân thấy giai 
đoạn này là nơi trú nhập rất an tịnh và dễ chịu, chỉ vì nó được "ở một mình" với hơi thở. 
Đây là nơi mà "tác nhân” (người làm, người tạo tác), cái thành phần quan trọng trong fự 
ngã con người, bắt đầu biến đi mắt dạng. 


Trong giai đoạn hành thiền này, bạn để ý thấy rằng sự tiến triển diễn ra hầu như chẳng 
cần nỗ lực. Bạn chỉ cần đứng tránh sang một bên, buông bỏ, và cẩn thận quan sát tất cả 
những gì đang xảy ra. Nếu bạn để yên cho nó, tâm sẽ tự động hướng về sự giản dị, an 
hòa và sảng khoái của việc được "hòa làm một" với hơi thở trong mỗi một thời khắc. Đó 
là sự hợp nhất của tâm, hợp nhát trong thời khắc, hợp nhất trong an định. 


Giai đoạn thứ tư được tôi gọi là "tám ván lầy đà đề nhảy" (springboard) của sự hành 
thiền, bởi vì từ nơi đây, bạn có thể lầy đà để nhảy sâu vào các trạng thái hỷ lạc. Khi bạn 
chỉ đơn thuần duy trì sự hợp nhất của tâm thức, bằng cách không xen vào hơi thở, hơi 
thở sẽ bắt đầu biến mắt. Hơi thở xem ra dường như phai mờ dần dần, trong khi tâm vẫn 
tập trung vào điểm chính của sự thể nghiệm về hơi thở, tức là sự an tịnh kỳ diệu, tự do 


và hạnh phúc. 


Đến giai đoạn này, tôi dùng từ "hơi thở mỹ lệ" (hơi thở tuyệt đẹp!). Ở tại đây, tâm nhận 
ra cái hơi thở an hòa đó thật là vô cùng mỹ lệ. Bạn nhận thức liên tục cái hơi thở mỹ lệ 
đó, từng lúc, từng lúc, chẳng gián đoạn, trong chuỗi các kinh nghiệm. Bạn giác niệm vẻ 
mỹ lệ của hơi thở, chẳng cần chút nỗ lực nào, và trong một thời gian rất dài lâu. 

Giờ đây, bạn để hơi thở tự nó biến mắt, và những gì còn lại chỉ là "vẻ mỹ lệ". Cái vẻ mỹ 
lệ phi thể chất đó trở nên đối tượng duy nhất của tâm. Giờ đây, tâm lấy chính tâm làm 
đối tượng của mình. Hiện giờ, bạn chẳng còn hay biết gì đến hơi thở, thân thể, tư tưởng, 
âm thanh, hoặc cả thế giới bên ngoài. Những gì bạn đang hay. biết là vẻ mỹ lệ, sự an 
hòa, hạnh phúc, ánh sáng, hoặc bất cứ những gì mà tri giác của bạn sẽ đặt tên. Bạn 
đang thể nghiệm chỉ riêng về vẻ mỹ lệ, một vẻ mỹ lệ trừu tượng, một cách liên tục, không 
cần cố gắng. Từ lâu rồi, bạn đã buông bỏ sự thủ thỉ rù rì bên trong, buông bỏ mọi sự mô 
tả và đánh giá. Ngay đây, tâm rất an định, bất động đến mức bạn chẳng còn có thể thốt 
lên lời nào. 


Bạn đang thể nghiệm sự đơm hoa kết trái đầu tiên của hạnh phúc trong tâm. Hạnh phúc 
đó sẽ nẫy nở, lớn lên và trở nên thật vững chắc và mạnh mẽ. Như thế, bạn bước vào 
các trạng thái thiền được gọi là Thiển-na (Jhàna). Nhưng đó là Phần 3 của tập sách nhỏ 
này. 


1 


PHÀN 3 


"Tuyệt đối đừng làm gì, và cứ xem hơi thở êm dịu, đẹp đẽ và phi thời gian xảy ra 
như thê nào. " 


Phần 1 và 2 mô tả bốn giai đoạn đầu của sự hành thiền. Đó là: 


1) Chú tâm vững bàn vào thời khắc hiện tại. 
2) Giác niệm tĩnh lặng vào thời khắc hiện tại. 
3) Giác niệm tĩnh lặng trong hiện tại về hơi thở 
4) Hoàn toàn chú tâm vững bền vào hơi thở. 


Mỗi giai đoạn cần được tập luyện và phát triển đày đủ, trước khi bước sang giai đoạn kế 
tiếp. Khi một người quá vội vàng đi lướt qua các "giai đoạn xả ly" này, người ây không 
thê nào đạt đến các giai đoạn cao hơn. Cũng tựa như xây cất ngôi nhà lầu cao với một 
nền móng không đủ vững chắc. Tầng thứ nhất được xây quá nhanh, và tầng thứ hai, thứ 
ba cũng vậy. Đến khi xây thêm tầng thứ tư, cả kiến trúc bắt đầu thấy lung lay. Khi gắng 
xây thêm tầng thứ năm, cả ngôi nhà đổ sập xuống. Vậy, xin hãy dành thật nhiều thì giờ 
cho bốn giai đoạn tiên khởi, làm cho chúng thật kiên cô và vững chắc, trước khi bước 
sang giai đoạn thứ năm. Bạn phải có đủ khả năng để duy trì giai đoạn thứ tư, "hoàn toàn 
chú tâm vững bên vào hơi thở", theo dõi mỗi lúc của hơi thở, không gián đoạn lần nào, 
trong hai hay ba trăm hơi thở luôn một loạt, một cách thật thoải mái. Tôi không nói là 
phải đếm hơi thở trong giai đoạn này, nhưng tôi chỉ đưa ra một ước tính về khoảng thời 
gian mà thiền sinh cần an trụ trong giai đoạn thứ tư, trước khi tiến xa hơn. Trong việc 
hành thiền, kiên nhẫn bao giờ cũng là phương cách nhanh nhất! 


Giai đoạn thứ năm được gọi là “hoàn toàn chú tâm vững bên vào hơi thở tuyệt đẹp”. 
Thông thường, giai đoạn thứ năm trôi chảy một cách tự nhiên, thông suốt, từ giai đoạn 
trước. Khi thiền sinh hoàn toàn chú tâm thể nghiệm hơi thở, một cách liên tục thoải mái 
và không có điều chỉ làm gián đoạn dòng chảy giác niệm, hơi thở sẽ trở nên êm dịu. Từ 
dạng thô kệch, tầm thường, hơi thở biến thành êm dịu, an hòa và "tuyệt đẹp". Tâm nhận 


ra ngay hơi thở tuyệt đẹp đó và thích thú với nó. Tâm thể nghiệm được một sự hài lòng 
sâu sắc. Tâm hoan hỷ, chỉ ở đấy để quan sát hơi thở tuyệt đẹp này. Tâm không cần phải 
bị thúc dục hay ép buộc. Nó tự ý an trụ nơi hơi thở tuyệt đẹp. "Bạn" chẳng cân làm gì cả. 
Nếu bạn có thử làm chút gì vào giai đoạn này, bạn sẽ 'khuấy rối toàn bộ tiến trình, sự đẹp 
đế sẽ bị mắt ngay; cũng tựa như trong trò chơi "con rắn và cái thang", bạn lọt vào ô 
vuông "đầu rắn" thì bạn phải trở ngược lại nhiều ô vuông ở phía sau. “Tác nhân” (người 
làm, người tạo tác) cần phải biến mắt từ giai đoạn hành thiền này trở về sau, chỉ còn “Trí 
nhân” (người nhận biết) đang quán sát một cách thụ động. 


Có một xảo thuật tốt để giúp ta đạt đến giai đoạn này, là phá vỡ sự im lăng nội tại, chỉ 
một lần thôi, bằng cách nhẹ nhàng tự nhủ: "Hãy êm dịu!". Chỉ thế thôi! Ở giai đoạn này 
của sự hành thiền, tâm thường rất nhạy cảm, đến nỗi chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng như 
thế, cũng đủ khiến cho tâm tuân theo chỉ thị một cách ngoan ngoãn. Hơi thở dịu lại, và 
hơi thở "tuyệt đẹp" liền khởi lên. 


Khi bạn đang thụ động quán sát hơi thở tuyệt đẹp trong thời khắc này, sự nhận biết về 
hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc hơi thở ở đoạn đầu, đoạn giữa, hay đoạn cuối, kê như đã 
được cho phép biến mắt. Những gì đang được hay biết chỉ là sự thể nghiệm về hơi thở 
tuyệt đẹp đang diễn ra đây. Tâm không còn chú ý đến việc hơi thở đang ở trong giai 
đoạn nào của chu trình hô hấp, hoặc đang xảy ra tại nơi nào trong cơ thê. Ngay đây, ta 
đang đơn giản hóa đề mục của sự hành thiền, tức là sự thể nghiệm về hơi thở trong hiện 
tại, lột bỏ hết tất cả các chỉ tiết không cần thiết, vượt qua tính nhị nguyên của "vào" và 
"ra", và chỉ giác niệm về hơi thở tuyệt đẹp, đang xảy ra rất êm dịu và liên tục, hầu như 
chẳng thay đổi chút nào. 


Tuyệt đối đừng làm gì cả, mà chỉ ngắm nhìn hơi thở êm dịu, đẹp đế và phi thời gian xảy 
ra như thế nào. Hãy xem bạn có thê để cho nó được êm dịu đến mức nào. Hãy để thì 
giờ ra mà thưởng thức vị ngọt của hơi thở tuyệt đẹp, càng êm dịu, ngọt ngào hơn bao 
giờ hêt. 


Giờ đây, hơi thở sẽ biến mắt, chẳng phải khi “bạn” muốn nó phải như thế, mà khi nó đã 
có đủ mức êm dịu, và chỉ lưu lại sự "đẹp đế" thôi. Một thí dụ trong. văn chương Anh có 
thể giúp ta hiểu rõ thêm. Trong quyên Alice in Wonderland (Alice ở xứ sở diệu kỳ) của 
Lewis Carroll, cô Alice và Hồng Hậu nhìn thấy một ảo ảnh giống hình chú mèo Cheshire, 
đang mỉm cười, hiện lên trên nên trời. Khi họ quan sát, thì trước hết, đuôi mèo biến mất, 
kế đó đến các móng nhọn, rồi tiếp theo là các phần còn lại của bốn chân. Chẳng mây 
chốc, thân hình mèo cũng hoàn toàn mắt dạng, chỉ sót lại đầu mèo thôi, mà vẫn nở nụ 
cười. Rồi thì cả cái đầu cũng mờ hẳn, từ đôi tai cho đến chòm râu vễnh ngược vào 
trong, và sau cùng, cả đầu chú mèo cũng tiêu tan hết -- ngoại trừ nụ cười vần còn lưu lại 
trên nền trời! Đó là một nụ cười chẳng thấy có đôi môi để nở thành nụ, tuy vậy, vẫn là 
một nụ cười còn trông thấy được. Đây là một sự tương đồng rất chính xác với tiến trình 
xả ly xảy ra ở vào giai đoạn này của sự hành thiền. Chú mèo với nụ cười trên gương mặt 
tượng trưng cho hơi thở tuyệt đẹp. Chú mèo biến mắt tượng trưng cho hơi thở mắt 
dạng. Nụ cười phi thể chất mà vẫn còn thấy được trên nền trời, tượng trưng cho đối 
tượng tâm thuần tịnh, "vẻ đẹp" có thể thấy rõ ràng trong tâm. 


Đối tượng tâm thức thuần tịnh đó được gọi là một định tướng -- nimitta. Chữ Pàii 
"nimifta" có nghĩa là một dấu hiệu; ở đây, là một dấu hiệu trong tâm. Đây là một đối 
tượng có thật trong tâm (ca), và khi xuất hiện lần đầu, nó rất lạ lùng. Từ trước, ta chưa 
hề có kinh nghiệm về một đối tượng nào như vậy. Tuy nhiên, hoạt động của tâm mà ta 
gọi là “sự trí giác” -- hay tưởng uân, đã tìm tòi, trong ngân hàng ký ức của kinh nghiệm 
sông, một chút gì tương tự đề cống hiến một sự mô tả cho tâm. Đối với nhiều thiền sinh, 
cái "vẻ đẹp phi thể chất" đó, cái niềm vui tinh thần đó, được cảm nhận như một ánh sáng 
huy hoàng. Nó thực sự chẳng phải là ánh sáng. Đôi mắt được nhắm kín và nhãn thức 
cũng đã đóng lại từ lâu rôi. Đó chính là tâm thức lần đầu tiên được thoát khỏi cảnh giới 
của năm giác quan. Đó cũng tựa như vằng trăng tròn -- tượng trưng cho cái tâm rạng 
chiếu -- vừa ló ra khỏi một đám mây -- tượng trưng cho cảnh giới của năm giác quan. Đó 


chính là tâm tỏ rạng, không phải là ánh sáng, nhưng với đa số chúng ta thì nó hiện ra 
như một ánh sáng, nó được cảm nhận như ánh sáng, bởi vì sự mô tả chưa hoàn hảo 
này là sự mô tả khá nhất mà tri giác có thể cung hiến được. 


Đối với các thiền sinh khác, để mô tả sự xuất hiện đầu tiên của tâm thức, tri giác thường 
chọn dạng các cảm giác thể chất, ví dụ như một sự an tịnh thâm trầm hay là sự xuất 
thần đê mê (ecfasy). Lại nữa, thân thức (sự hay biết và cảm nhận được lạc thú hay đau 
khổ, nóng hay lạnh, v.v...) được khép kín từ lâu, và vì thế, đây chẳng phải là một cảm 
giác vật chất. Nó chỉ được "cảm nhận" giống như những lạc thú. Vài người khác lại thấy 
một ánh sáng trắng, hoặc một ngôi sao vàng, hoặc một viên bích ngọc, v.v...; điều quan 
trọng nên biết là họ đang mô tả cùng chung một hiện tượng. Họ đều thể nghiệm chung 
một đối tượng tâm thức thuần tịnh, và các chỉ tiết không giống nhau đó đã được sự trì 
giác khác biệt của từng người đem thêm vào. 


Bạn có thể nhận chân ra một định tướng (nimiita) do sáu đặc điểm: 


1) Nó chỉ hiện ra sau giai đoạn thứ năm của hành thiền, sau khi thiền sinh an trú 
với hơi thở tuyệt đẹp trong một thời gian dài; 


2) Nó hiện ra khi hơi thở biến mắt; 


3) Nó chỉ đến khi năm giác quan bên ngoài về hình sắc, âm thanh, mùi, vị và xúc 
chạm hoàn toàn văng mặt; 


4) Nó chỉ khởi hiện trong một tâm thức tĩnh lặng, khi các tư tưởng mô tả (lời nói 
nội tâm) hoàn toàn văng bặt; 


5) Nó rất lạ lùng, nhưng hấp dẫn mạnh mẽ; và 
6) Nó là một đối tượng đơn giản và tuyệt đẹp. 


Tôi nêu các đặc điểm đó để bạn có thể phân biệt được định tướng (nimitta) thực sự với 
những "tướng" do tưởng tượng mà có. 


Giai đoạn thứ sáu được gọi là “thể nghiệm định tướng mỹ lệ”. Chúng ta đạt đến giai 
đoạn này khi ta buông bỏ được thân thể, tư tưởng, và năm giác quan (kể cả sự giác 
niệm vệ hơi thở), một cách thật hoàn toàn, cho đên mức chỉ còn riêng có định tướng mà 
thôi. 


Đôi khi, khi định tướng khởi lên lần đầu, nó có vẻ còn lờ mờ. Trong trường hợp này, ta 
nên quay lại ngay với giai đoạn trước của sự hành thiền, tức là giai đoạn của sự giác 
niệm tĩnh lặng liên tục về hơi thở tuyệt đẹp; vì ta đã đi đến định tướng quá sớm. Đôi khi, 
định tướng tỏ rạng, nhưng lại chẳng. vững, chớp tắt giống như tia sáng của ngọn hải 
đăng, rồi biến mắt. Đây cũng cho thấy bạn đã rời hơi thở tuyệt đẹp sớm quá. Bạn phải 
đủ khả năng nuôi dưỡng sự chú tâm đến hơi thở tuyệt đẹp một cách thoải mái trong thời 
gian thật dài, thật lâu, trước khi tâm đủ sức duy trì sự chú ý rõ ràng đến định tướng, vốn 
tế nhị bội phần hơn nữa. Vì vậy, bạn hãy huấn luyện tâm về hơi thở tuyệt đẹp, huấn 
luyện kiên nhẫn và mẫn cán, rồi khi đến lúc hướng đến định tướng, nó sẽ rạng chiếu, 
vững chắc, và dễ nuôi dưỡng lâu bền. 


Lý do chính khiến cho định tướng còn lờ mờ là vì sự hài lòng vẫn còn nông cạn. Bạn vẫn 
còn đang ' muốn” một điều gì. Thông thường, bạn muốn có một định tướng sáng tỏ, hay 
bạn muốn đắc Thiền-na (Jhàna). Nên nhớ, và điều này rất quan trọng, Thiên-na là những 
trạng thái của xả ly, những trạng thái bằng lòng thỏa ý vô cùng sâu xa. Vậy, bạn hãy vất 
đi cái tâm khao khát, hãy phát triển sự thỏa ý với hơi thở tuyệt đẹp, và rồi, định tướng và 
Thiền-na sẽ tự khắc xảy đến. 


Nói cách khác, lý do tại sao định tướng còn yếu ớt là vì "tác nhân" cứ xen vào mãi, 


chẳng chịu ngừng. "Tác nhân" là kiểm soát viên, là tài xế ở ngồi ghế sau, luôn xen vào 
các việc chẳng ăn nhập đến mình, và làm cho mọi việc càng rối rắm thêm. Sự hành thiền 
là một tiến trình tự nhiên tiến đến nghỉ ngơi, và nó đòi hỏi bạn phải hoàn toàn tránh sang 
một bên. Sự hành thiền thâm sâu chỉ thực hiện được khi bạn thực sự buông bỏ; và thực 
sự buông bỏ có nghĩa là đến mức mà trọn cả tiến trình hành thiền trở nên hoàn toàn 
ngoài vòng xâm nhập của "tác nhân". 


Một phương tiện khéo léo để đạt được sự buông bỏ tuyệt đối đó, là thành tâm đặt trọn 
lòng tin vào định tướng. Bạn hãy làm gián đoạn sự tĩnh lặng lại trong một lát, và bằng 
một cách thật hết sức dịu dàng, nói rỉ tai, như thể là nó đang ở trong tâm bạn, rằng bạn 
đem trọn lòng tin đặt vào định tướng, khiên cho "tác nhân" phải từ bỏ tât cả sự kiểm soát 
và biên mật. Tâm, được biểu hiện ở đây bằng cái định tướng trước mặt bạn, sẽ đảm 
đương trọn cả tiên trình, trong khi bạn chỉ quan sát mọi việc tuân tự xảy ra. 


Bạn không cần phải làm gì ở đây, vì vẻ đẹp rực rỡ của định tướng dư sức để duy trì sự 
chú tâm mà chẳng cần bạn giúp đỡ. Đến đây, nên cẩn thận đừng khởi lên nhận định phê 
phán. Các câu hỏi như: "Cái gì vậy?", "Đó có phải là Thiền-na chăng?", "Rồi ta phải làm 
gì nữa đây?”, v.v.. ., đều là những công cụ để "tác nhân" tìm cách xen vào lần nữa. 
Chúng khuấy rồi cả tiến trình. Bạn chỉ có thể nhận định, phê phán, một khi cuộc hành 
trình đã chám dứt. Một nhà khoa học giỏi chỉ nhận định khi thí nghiệm đã xong, với các 
dữ kiện được nắm vững. Vậy thì, giờ đây, bạn đừng nhận định, cũng đừng cô giải thích. 
Bạn không cần phải chú ý đến đường nét của định tướng, "Nó tròn hay bầu dục?", 
"Đường viên của nó rõ hay mờ”"... Những điều đó chẳng cần thiết chi, mà chỉ đem đến 
nhiều sự bất đồng hỗn tạp, nhiều nhị nguyên đối đãi "nội tại" với "ngoại tại", và nhiều sự 
phiền nhiễu khác. 


Hãy để cho tâm hướng về nơi mà nó muốn, thông thường. là hướng về trung tâm điểm 
của định tướng. Trung tâm điểm đó là nơi điểm cao của vẻ mỹ lệ, nơi mà ánh sáng rạng 
rõ và tinh thuần nhất. Hãy đi và tận hưởng chuyến nhàn du thích thú, trong khi sự chú ý 
được kéo về trung tâm điểm và rơi đúng vào trong định tướng; hoặc trong khi ánh sáng 
rạng rỡ tỏa khắp chung quanh, bao trùm trọn người bạn. Thật ra, đó cùng là một kinh 
nghiệm cảm nhận từ các góc độ khác nhau. Bạn hãy để tâm tràn ngập trong hỷ lạc. Hãy 
để cho giai đoạn thứ bảy của con đường hành thiền này, Thiên-na thứ nhất (Sơ Thiên), 
diễn ra. 


Có hai trở ngại thông thường tại ngưỡng cửa đi vào Thiền-na: mừng rơn và sợ hãi. 
Mừng rơn là trở nên quá khích động. Nếu vào lúc ấy, tâm nghĩ, "ChàiI Chài Chính là nó 
đấy!", thế là Thiền-na sẽ khó xuất hiện. Cái phản ứng "Chà! Chài" đó cần phải được dẹp 
bỏ, để giúp cho tâm được thụ động tuyệt đối. Hãy gát cái "ChàiI ChàiI" lại cho đến khi nào 
bạn xuất ra khỏi Thiền-na, rồi thốt lên thì mới thật đúng lúc. Nhưng trở ngại quan trọng 
hơn, có lẽ là sự sợ hãi. Sợ hãi khởi lên ngay tại lúc nhận diện ra sức mạnh và hỷ lạc của 
Thiền-na, hoặc ở sự nhận thức rằng, để đi vào trọn vẹn trong Thiền-na, cần phải bỏ lại 
phía sau một cái gì đó -- và cái đó chính là ... Bạn! "Tác nhân” tuy đã im lặng trước khi 
nhập Thiền-na, nhưng nó vẫn còn đó. Bên trong Thiền-na, "tác nhân" hoàn toàn biến 
mắt. "Tri nhân" vẫn còn hoạt động, bạn vẫn hoàn toàn hay biết, nhưng tất cả quyền kiểm 
soát, giờ đây, vuột khỏi tầm tay rồi. Bạn chẳng thể khởi lên mỗi một tư tưởng nào, nói chỉ 
là lấy một quyết định. Ý chí bị đông cứng lại, và điều này dường như rất đáng sợ cho 
người mới bắt đầu. Từ trước đến nay, trong trọn đời bạn, có bao giờ bạn thể nghiệm một 
tình trạng bị tước hết mọi quyền kiểm soát, trong khi vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo, không? 
Sự sợ hãi đó chính là sự sợ hãi phải dâng nộp một điều thật thiết yếu, thật riêng tư, đó là 
ý chí muốn tác động. 


Sự sợ hãi này có thể khuất phục được bằng lòng tin vào lời dạy của Đức Phật, cùng với 
sự hỷ lạc đầy quyến rủ mà thiền sinh xem như là phần thưởng còn đang chờ đón. Đức 
Phật thường bảo, "Sự hỷ lạc của Thiền-na, chẳng nên lo sợ, mà cần nên thuận theo, 
phát triển và thực tập luôn." (Kinh Latukikopama - Ví dụ chim Cáy, kinh số 66, Trung bộ 
kinh). Vậy, trước khi sự sợ hãi khởi lên, bạn hãy đặt trọn niềm tin vào sự hỷ lạc đó và giữ 


vững niềm tín thành nơi lời giáo huấn của Đức Phật và các vị Đại đệ tử của Ngài. Tin 
tưởng nơi Chánh Pháp, và cứ để cho Thiền-na nồng nàn ôm lấy bạn để có được một 
kinh nghiệm chẳng cần nỗ lực, phi thân thể, phi tự ngã, hỷ lạc sâu xa nhất trong đời bạn. 
Hãy có đủ can đảm để vứt bỏ quyền kiểm soát trong một chốc, và thể nghiệm được tất 
cả các điều đó cho riêng bạn. 


Nếu thật sự đó là Thiền-na, thì nó kéo dài một thời gian lâu. Chẳng đáng gọi là Thiền-na, 
nếu chỉ kéo dài chừng vài phút. Thông thường, các cấp Thiền-na cao hơn sẽ kéo dài 
nhiều giờ. Một khi đã vào trong Thiền-na rồi, thì chẳng còn sự chọn lựa gì nữa. Bạn sẽ 
xuất Thiền-na khi nào tâm sẵn sàng đi ra khỏi, khi chất "nhiên liệu" về sự từ khước, 
được gom góp để dành bấy lâu, nay được dùng cạn hết. Các trạng thái tâm an định và 
sung mãn, do tự bản chất của chúng, sẽ kéo dài một thời gian thật lâu. Một đặc điểm 
khác là Thiền-na chỉ khởi lên khi nào định tướng được nhận ra thật rõ ràng, như đã mô 
tả ở trên. Hơn nữa, bạn cũng nên biết, trong Thiền-na, không thể nào thể nghiệm được 
chính thân thể (ví dụ như sự đau đớn thể chất), nghe tiếng động bên ngoài hoặc phát lên 
một tư tưởng nào, dù là một tư tưởng thiện đi nữa. Bấáy giờ chỉ là một tri giác trong sáng 
duy nhất, một thê nghiệm hỷ lạc phi nhị nguyên kéo dài, không thay đổi trong một thời 
gian thật lâu. Đó không phải là một trạng thái xuất thần (rance), nhưng là một tình trạng 
tỉnh thức cao độ. Tôi nói ra như thế là để giúp bạn có thể tự mình biết được những gì 
bạn cho đó là Thiền-na, có phải thực sự là Thiền-na không, hay chỉ là do tưởng tượng. 


** * 


Pháp hành thiền còn rất nhiều việc nữa, nhưng ở đây chỉ mô tả phương pháp căn bản 
qua bảy giai đoạn, với đỉnh cao là Sơ Thiền. Còn nhiều điều nữa CÓ thê bàn đến, như về 
Năm Triền Cái (Nìvarana) và làm cách nào để khuất phục chúng, về ý nghĩa của sự giác 
niệm và cách ứng dụng, Bón Niệm Xứ (Safipafthàna), Bốn Như Ý Túc (Iddhipàda), Năm 
Căn (Indriya), và đĩ nhiên, về các tầng Thiền-na cao hơn. Tắt cả các điều đó đều liên 
quan đến sự thực tập hành thiền này, nhưng xin dành lại cho một dịp khác. 


Với những ai hiểu lầm rằng đây chỉ là Samatha (thiền Chỉ), không liên hệ chỉ đến 
Vipassanà (thiền Quán), xin hãy biết cho rằng đây không phải Samatha hay Vipassanà gì 
cả. Pháp hành này được gọi là Bhàvanà (pháp Tu Thiền), phương pháp được Đức Phật 
chỉ dạy và được thực hành trong truyền thống Sơn Lâm (Forest Tradition) ở miền Đông 
Bắc Thái Lan, mà Thầy tôi, ngài Ajahn Chah là một thành viên. Ngài Ajahn Chah thường 
dạy, Chỉ và Quán không thể nào tách rời ra được, và cũng không thể nào phát triển cặp 
đôi đó mà bỏ qua Chánh Kiến, Chánh Tư duy, Chánh Nghiệp và các chỉ kế tiếp của Bát 
Chánh Đạo. Thật vậy, để có thể tiến bộ trong bảy giai đoạn trên, thiền sinh cần phải thấu 
hiểu và thực hành giáo pháp của Đức Phật, và giữ giới hạnh thật thanh tịnh. Sự minh 
triết rất cần cho mỗi giai đoạn, và đó là sự minh triết về buông bỏ, xả ¡ ly. Thiền sinh tiến 
triển càng xa trên bảy giai đoạn đó, thì trí tuệ minh triết càng thâm viễn, và nếu bạn đã 
đạt tới Thiền- na, thì Thiền-na sẽ làm thay đổi toàn thể sự hiểu biết của bạn. Cũng tựa hồ 
như, Minh triết múa quanh Thiền-na và Thiền-na cũng múa quanh Minh triết. Đây là con 
đường đi đến Niết-bàn, bởi vì Đức Phật có nói, "Người nào sống hỷ lạc trong Thiền-na, 
có thể sẽ có bốn kết quả: Dự lưu, Nhất lai, Bát lai và A-la-hán" (Kinh Thanh tịnh - 
Pàsadìka Sutta, kinh số 29, Trường bộ kinh). 


V. Kết Luận. 


Hơi thở là một gạch nối liền từ tàng thức (A-Lai-Da thức) tới ý thức, là đối tượng 
hoạt động của vô thức, tự nhiên thường trực trong hiện tại, không thuộc điều kiện 
bên ngoài. Chúng ta có thể nhận thức được một cách cụ thể. Từ nhận thức (thuộc 
tâm thức) đó chúng ta có thể dùng ý trí tác năng (thuộc Trí năng hay tâm trí) để tri 
nhận nhận thức ấy. Đó là lịch trình tu tập quán hơì thở như quán biết, niệm biết 
như chơn hơi thở. Chơn hơi thở chính là hơi thở nguyên vẹn không thêm không 


bớt. Tất cả nghiệp thức từ hơi thở được xả ra dần là một pháp thiền đốn ngộ rốt 
ráo nhât, thanh lọc dòng tâm thức hữu hiệu nhât đê chứng tri chánh trí mà được 
minh tâm và giải thoát. 


Tham khảo 


Cửa Thiền Tây Tạng. Nguyên Giác biên Dịch, trích trong website Liên Hoa: 
http://www.lien-hoa.net 


KINH AN-NA-BAN-NA NIỆM và VỀ PHÁP QUÁN NIỆM HƠI THỞ đăng trong 
website Thư Viện Hoa Sen: 


<httpz/www.thuvienhoasen.org/kinhtapaham29.him> 


TĐVATP: Tự điển Việt Anh. Thiện Phúc trích trong trang nhà Diệu Pháp: 
http:/www.dieuphap.com. 


THERAVÄDA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - CĂN BẢN PHÁP HÀNH 
THIÊN.Nguyên tác: The Basic 


Method oƒ Meditation, Tác giả: Thiền sư Ajahn Brahinavamso, Dịch 
giả: Thiện Nhụt & Bình 


Anson, đăng trong website BuddhaSasana <http:/www.budsas.org> 





Thiền: Một Loại Tri Thức của Tâm Trí. Phố Nguyệt, 2006 đăng trong Tạng Thư Phật 
Học: 


http:/www.tangthuphathoc.com/mucluctongquat.htm 


Tập II: Phát Triển 


1. Cốt tủy của Kinh Kim Cang 


Đề hiểu rõ ý nghĩa của kinh và nhất là đệ nhất nghĩa, chúng ta cần biết một số từ ngữ về 
tâm lý hoặc các từ mà Phật dạy về tâm, cấu tạo của tâm (Trí) cũng như sự hoạt động của 
nó, sự kết hợp của lục căn và lục trần đề thành lục thức, sự phân biệt giữa thức và trí ra 
làm sao, nên chúng ta phải có sự nghiên cứu các đặc điểm về tâm trí như sau. 


IL. Kết Cấu của Tâm Thức 


Rất cần thiết khi phân biệt Thức và Trí, quan trọng hơn nữa khi nhận biết thế nào là Vọng 
Tâm và Chân Tâm. Chúng ta cần biết rõ ràng cách thức cấu kết của Tâm Trí đề thực hành 
đúng các pháp môn của Phật, nhất là ngồi Thiền. Do đó, sự phân biệt Cảm Giác 
(Sensation), Giác Thức (Perception hay ConscIousness) Giác Trí (Cogmitlon) và Giác Trí 
Tuệ (Pure Cognition) là cần thiết. 


a). Nhận Diện (Sensation). 


Ngủ giác quan là phương tiện tiếp xúc với trần cảnh đề nhận diện ảnh hay hay bóng dáng 
của trần cảnh. Đó là chúng ta cảm giác được hình ảnh của sự vật qua ngũ giác quan mà 
thôi. Thí dụ, khi ta thấy con bò là thấy hình ảnh con bò ở võng mạc của mắt mà thôi. Đó 
là CẢM GIÁC. Nhắc lại, (Về thị giác) khi ta nhìn con bò, hình ảnh con bò hội tụ ở võng 
mạc của mắt, truyền dân bởi thị giác thần kinh lên não, lức đó ta mới nhận diện được 
hình ảnh con bò. Khi có thời gian thì sự vật chạy dài trong không gian, với ảnh ta vừa 
thấy đó không còn là ảnh thật nữa (Sắc tức thị không: Sắc lập tức (Một sát na) biến thành 
không thật nữa. Hễ có thời gian thì có không gian. Sự vật huyễn hóa theo thời gian và ảnh 
không còn thật trong không gian. Vậy, khi nhận diện được hình ảnh (thấy), ấn tượng chắn 
động lực(nghe), không khí hay hơi (ngửi), ấn tượng kích thích (nêm), hình ảnh tiếp giáp 
của da hay cơ thể (xúc) là thê không của đối tượng qua tiền ngũ căn. Thí dụ, như thị giác, 
sự vật chiếm cứ trong không gian (hư không) một dung thê không: sự vật và dung thê 
không của nó khắng khít nhau như một, thì thê không của nó là hình ảnh sự vật được hội 
tụ ở võng mạc mắt khi mắt nhìn sự vật. Do đó khi thấy Sự Vật cụ thê ở trong không gian 
là thấy hình ảnh của nó ở võng mạc của mắt mà thôi. 


b). Nhận Thức (Perception). 


Khi chúng ta cảm giác hình ảnh sự vật thì lúc đó chúng ta mới nhận biết được (perceive) 
tên sự vật. Sự vật có tên mà ta nhận thức đó là GIÁC THƯC (hay Tâm Thức: 
Consciousness hay Perception) chạy đài theo thời gian. Khi nhận thức ngay niệm đầu một 
sát na và không có kéo dài thời gian nữa là ta có giác thức nguyên sơ (niệm đầu) hay là 


chơn thức (pure perception or true consciousness). Hình ảnh con bò là thê không được 
nhận thức bởi tâm trí (tâm trí cũng cùng thể không.) Tâm và vật đồng thể không, nên sự 
nhận thức mới thành hình. Lục căn phôi hợp với lục trần (thê không) sanh ra lục thức. 
Lục thức không có thực thê, Phật gọi là lục tặc, vì thức là nghiệp. Dòng tâm thức luôn 
trôi chảy không ngừng nghỉ. Nó không có khởi điểm cũng như kết thúc và nó dính nhiều 
pháp trần làm cho dòng tâm thức luôn ô nhiễm và vần đục. 


c). Tri Thức (Cognition). 


Trong đời sống hằng ngày, ta thường nhận thức sự vật bằng ngũ giác quan. Khi ta tri 
nhận (cognize) sự vật đã nhận thức, ta có tri thức (Cogmition). Trong quá trình tri nhận sự 
vật trong hiện tại (Với cảm giác), quá khứ hay tương lai (với ý thức), cả ba thời chúng ta 
tri nhận được sự vật mới có GIÁC TRÍ (hay Tâm Tr/). Giác Trí này là Tư Tưởng, Suy 
Nghĩ, Lý Luận v.v. theo thời gian. Nó là sự lập lại của tâm thức hay tri nhận các thức nên 
nó tạo ra nghiệp thức. Nên ta có thể gọi là tâm duyên ý mã vì tư tưởng chúng ta lúc nào 
cũng ấn hiện trong tâm trí từng giây từng phút liên tục, chỉ trừ có những động lực khác 
hay pháp môn có khả năng chận dừng được vọng tưởng đó. 


c). Giác Trí Tuệ (Pure Cogmition). 


Khi Phật thành đạo là do đạt được Trí Tuệ hay Giác Trí Tuệ thì các pháp giải thoát được 
thiết lập thực hành Giác Trí Tuệ trong các thời thiền tập. Thực ra Giác Trí Tuệ có thể 
thực hiện trong tứ oai nghi. Vậy Giác Trí Tuệ là trí nhận đầu nguồn của Giác Trí và xa lìa 
nó ngay. Nói rõ hơn là khi chúng ta nhận thức niệm đầu của Cảm Giác (Sensation) đề có 
Giác Thức nguyên sơ (Pure Perception hay first conscIousness), lập tức tri nhận Giác 
Thức nguyên sơ ấy đề được Giác Trí (Cognition là Giác Trí có thời gian) và xa lìa giác trí 
ngay mới có Giác Trí Tuệ (Vô thời gian). Vì Giác Trí Tuệ là Tri Thức Nguyên Thủy 
(Pure Cognition) của Chân Trí (Vô thời không). Thí dụ, chúng ta thấy con voi là giác 
thức hay tâm thức, vì thấy hình ảnh đối tượng hay con vật trước (Cảm Giác) rồi nhận 
thức (perceive) con vật đó là con voi (hay biết được tên là con voi, biết nầy thấy biết của 
căn, luôn luôn đi kèm theo cảm giác, nên thấy CON VOI, biết tên đối tượng là cái thức hay 
tâm thức hay giác thức. Nên thức là thực tại duyên khởi hay giả danh mà thôi). Rồi chúng 
ta tri nhận (dùng ý trí) giác thức â ấy đề có giác trí. Vậy khi chúng ta nhận thức niệm đầu 
của con voi (thấy biết con voi đầu tiên) là ta có giác thức nguyên sơ, lập tức ta tri nhận 
(Hay Biết: Cognize chớ không phải là perceive) giác thức nguyên sơ ây để có giác trí tuệ 
và phải xa lìa cái biết ấy nữa thì mới có giác trí tuệ toàn diện. 


ÌI. Cốt Tủy của Kinh Kim Cang 

Cốt tủy hay đệ nhất nghĩa của kinh là quan trọng hơn hết vì nhờ đó chúng ta hiểu rõ mà 
thực hành đúng, nên việc ghi lại xuât xứ và hình thức cũng như áp dụng được các vị tỳ 
kheo hoặc trí giả đã giảng giải rât nhiêu, nên xin thông qua. 

Cương Yếu của Kinh Kim Cang là làm thế nào Hàng Phục Tâm và An Trụ Tâm. 


Theo bản dịch của HT Thích Thanh Từ, mà chúng tôi giải thích: 


Chánh Tông Đại Thừa (trong đoạn 3): 


Phật bảo Tu-bồ-đề: Các vị Bồ-Tát lớn nên như thế hàng phục tâm kia. Có tất cả các loài 
chúng sanh hoặc loài sanh bằng trứng, hoặc loài sanh bằng thai, hoặc sanh chỗ âm ướt, 
hoặc hóa sanh, hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không 
tưởng, hoặc chăng có tưởng, ta đều khiến vào chỗ vô vi Niết- bàn mà được diệt độ đó. 
Diệt độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thật không có chúng sanh nào 
được diệt độ. Vì cớ sao? Này Tu-bồ-đẻ, nếu Bồ-tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng 
chúng sanh, tướng thọ giả tức chăng phải Bồ-tát. (HT. Thích Thanh Từ dịch) 


Ý Nghĩa: 


Các loài chúng sanh kê trên, nói theo Bồ-tát Long Thọ hay Vô Trước, và Di Lặc, là 
những thực tại giả lập, giả danh hay do duyên khởi. Khi ta nhận thức các thực tại giả lập 
nầy bằng các căn là ta đã có giác thức rồi. Vì thê không của các thực tại giả lập đưa vào 
(nhận thức bằng ý trí tác động) chỗ không của các căn thành ra giác thức. Ta tri nhận giác 
thức đó bằng Trí (tri nhận bằng ý trí tác năng) là ta đạt được giác trí. Khi có giác trí thì ta 
phải xa lià tứ trướng, nghĩa lìa ngay đó ta không nghĩ đến nó nữa (không còn ngã tướng, 
nhơn tướng, chúng sanh tướng, và thọ giả tướng) là ta có giác trí tuệ hay là tánh giác. 
Thiệt tánh giác, đứng trên phương diện chân lý tối hậu, hay theo triết lý Duy Thức, thì tự 
tính tuyệt đối của sự vật đều có tánh không (hư không). Nhắc lại, tánh hư không, đức 
Phật giải thích:" A-Nan! Ngươi phải biết trong Tạng Như- Lai, "Tánh Giác" tức là thiệt 
hư không, "hư không" tức là "thiệt Tánh-giác" thanh tịnh bản nhiên, đầy khắp thê giới..." 
(Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức, HT Thích Thắng Hoan, trang 56 [trích 
trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyền 3, dịch giả Thích Chơn Giám]). Vậy thiệt tánh giác 
hay tự tính tuyệt đối được xét hai khía cạnh sau đây: 


1.-Không Gian hay Hư Không: Cái không gian dung chứa sự vật và sự vật chiếm cứ 
không gian là một. Nói gọn là sự vật và dung thê không của nó là một. Sắc không khác 
không và không không khác sắc. Vậy độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, mà không 
thấy chúng sanh nào được độ. Độ là làm cho giác ngộ, giải thoát các vọng tưởng hay các 
thực tại giả lập để đạt thực tính. Vô vi niết bàn là thực tại tuyệt đối, là chân không hay 
thiệt hư không. 


Vậy cách hàng phục tâm: Đưa tất cả các thực tại giả lập vào thực tại tuyệt đối mà không 
còn thấy thực tại giả lập đó nữa. Nên muốn hàng phục tâm, hành giả trực nhận thể không 
của sự vật, ngay đó lìa tứ tướng (Xa bốn tướng: Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ giả là 
không có khái niệm, không lập lại sự vật để có ý tưởng về sự vật). Thí dụ, khi ta thấy con 
bò, ta biết có tánh thấy, khi ta nghĩ tưởng mông lung, ta biết có tưởng thức thôi, không 
nên nghĩ gì nữa,v.v...(lìa bốn tướng) thì các chúng sanh hay thực tại giả lập đã biến thành 
hư không không còn thấy chúng sanh nào được độ, hay đã được tri nhận thành tánh giác 
(hư không) thì các chúng sanh ây hay thực tại giả lập đưa vào thực tại tuyệt đối hay vô vi 
niết bàn (hư không), tức là dòng tâm thức ta làm sao còn vần đục ( không còn chúng sanh 
đó hay thực tại giả lập nữa); đó là cách Phật dạy hàng phục tâm. 


Diệu Hạnh Vô Trụ (trong đoạn 4): 


Lại nữa Tu-bô-đẻ, Bồ-tát với pháp nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí, gọi là ch ắng 
trụ nơi sắc đê bô thí, chăng trụ thanh hương vị xúc pháp đê bô thí. Này Tu-bô-đê, nên 
như thê mà bô thí, chăng trụ nơi tướng. Vì cớ sao? Nêu Bô-tát bô thí chăng trụ tướng thì 


phước đức không thê nghĩ lường. 
-Tu Bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Hư không ở phương Đông có thê nghĩ lường được chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không vậy. 


-Này Tu-bồ-đề, hư không phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phía trên dưới có 
thê nghĩ lường được chăng? 


-Bạch Thế tôn, không vậy. 


-Này Tu-bồ-đẻ, Bồ-tát không trụ tướng mà bồ thí, phước đức cũng lại như thế, không thể 
nghĩ lường. Này Tu-bô-đê, Bô-tát chỉ nên như lời dạy mà trụ. (HT. Thích Thanh Từ dịch) 


Ý Nghĩa 


2.-Thời gian. Ngay khi thể nhận thực tướng của sự vật (các chúng sanh, những thực tại 
giả lập hay đối tượng), liền la ngay tướng giả lập đó (đối tượng) và cả tứ tướng, tức là 
không có thời gian kéo dài sự tri nhận ây. Cho nên trong kinh Kim Cang, Phật bảo Tu- 
bồ-đề cách thức an trụ tâm như sau" Khi chơn tâm hiển bày (hàng phục tâm rồi) thì phải 
gìn giữ chơn tâm ấy bằng cách: Bồ-tát không có chỗ trụ mà bồ thí, tức là không trụ vào 
Sắc,thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp mà bồ thí." Trụ là bám vào, dựa vào, lập lại. Bồ thí là 
ban bố, cho ra cái mình có, cái mình biết, xả bỏ. Muốn an trụ tâm Bồ-tát không bám vào 
(không lập lại, vô thời gian) tất cả các thực tại giả lập (Sắc thinh hương vị xúc pháp) mà 
phải xả bỏ cái mình biết đó (dứt ngay sự tri nhận ấy). 


Nên nhớ: Tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh chạm, và tánh ý là lục thức hay 
là tâm thức. Biết (Cognize) lại Tâm Thức (Perception) mới có được Giác Trí hay Tâm Trí 
(Cognmition), vì có thời không nên tâm trí gọi là thường trí (Usual Cogmition) hay là tâm 
phàm tình (Common Mind), vì Thức và Trí liên hợp: Tư Tưởng. Chơn Trí (Pure 
Cognition) là cái dụng của Chơn Tâm (True Mind), vô thời không. 


Phật đã chỉ rõ về thân tướng không của "Sắc thinh hương vị xúc pháp' khi tri nhận là đã 
hòa nhập vào tánh giác mà tánh giác là thiệt hư không bao la vô giới hạn. Khi ta thể hiện 
tánh không, dòng tâm thức không còn vẫn đục nghĩa là trong sáng hay còn gọi là phước 
đức. Vậy khi hàng phục tâm và an trụ được tâm là ta đã tạo ra nhiều phước đức không thể 
nghĩ lường ví như hư không vậy. Tóm lại, Ta áp dụng hàng phục tâm và an trụ tâm trong 
tứ oai nghi nhất lúc ngồi thiền. Thí dụ khi ta thấy con bò, biết có tánh thấy rồi xa lìa thấy 
con bò đi, tức là không trụ vào sự thấy con bò nữa (lìa sắc ngay: vô thời gian). Khi nghe 
tiếng chuông, biết có tánh nghe, rồi lìa nó và tiếp tục những hoạt động khác cũng tri nhận 
như trên. Riêng ngồi thiền thì có phần tri nhận trực tiếp hoặc quán tưởng,suy nghĩ hay có 
vọng tưởng, liền Biết có tưởng thức, thôi !. Thực hành theo lời Phật đã dạy cách hàng 
phục tâm và an trụ tâm, chắc chắn phước đức như hư không, không lường được. 


Thấy Lẽ Thật Đúng Lý. (Đoạn 5) 


Này Tu-bồ-đề, Ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? - 
Bạch Thê Tôn, không phải vậy. Không thê do thân tướng thây được Như Lai. Vì Ộ 
cớsao? Như Lai đã nói thân tướng tức không phải thân tướng. Phật bảo Tu-bô-đề: 


Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức 
thầy Như Lai. (HT. Thích Thanh Từ dịch) 


Ý Nghĩa. 


Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, giả lập hay duyên khởi, nên không thể thấy Như 
Lai bằng thân tướng được. Thân tướng thật không phải thần tướng, vì khi nhận thức thân 
tướng của đối tượng nào, ta chỉ thấy thê không của nó ở lục căn mà thôi. Khi tri nhận thê 
không của Như Lai (Biết được, Tánh Giác), thê không của thân tướng đã hòa nhập vào 
hư không, nên thấy các thân tướng không phải là tướng nữa mà là tánh hư không là thật 
tướng không của Như Lai. 


ÌÌI. Kết Luận 


Thật vậy, thân tướng các chúng sanh kê trên hay là những đối tượng (Sắc thinh hương vị 
xúc pháp) là những thực tại giả lập (hay tự tính giả lập.) Nơi nào có thân tướng là nơi đó 
có sự hư vọng (không thật). Nếu thấy được tính cách không tướng của các tướng là thấy 
được Như Lai. Đó tức là tri nhận ngay thực tướng hay thể không của thân tướng, là nhận 
được phước đức không lường bao la như hư không. Hàng phục tâm là sự nhận thức đối 
tượng với sự tri nhận tánh không của đối tượng mà không trụ vào đối tượng đó nữa, 
nghĩa là khi tri nhận thực tại giả lập, ngay đó ta không có khái niệm hay ý tưởng gì đến 
thực tại giả lập đó. Muốn an trụ tâm là giữ tâm được an định như đã hàng phục nó được 
lâu dài, thì phải "vô sở trụ' tức là không bám vào sắc, thinh.. mà phải xả bỏ sắc thinh... 
khi mình biết là sắc thinh..., vì nêu trụ vào sắc thỉnh... một sát na thì sắc thinh...áy không 
còn thật nữa. "Sắc tức thị không' Sắc tức thì biến thành không... thời gian huyễn hóa sự 
vật. Chân Trí (hay Chân Tâm) được hiển lộ ngay nơi đối tượng hiện quán. Bồ Đề Đạt Ma 
nói hiện tại là bồ đề, vì không có quá khứ đầy đau khổ, không có tương lai để gây thêm 
tội lỗi, thì ngay bây giờ (sát na hiện tiền) há không phải bồ đề sao! Trong khoảnh khắc 
hiện tại, chân lý xuất hiện tại đó (không gian) và lúc đó (thời gian) mà thôi. Thực tướng 
được hiện bày ở trạng thái vô thời không vì có thời gian chạy dài trong không gian thì 
mọi vật đều trở nên huyền hóa. Vậy muốn đạt được giác ngộ hay chân tâm thì phải theo 
cách dạy của Phật: Hàng Phục Tâm và An Trụ Tâm. Đó là để đạt được chân lý tối hậu, là 
tự tính tuyệt đối, là chân tâm, là tánh giác hay là thiệt hư không..Nhân: Ưng vô sở trụ, 
Quả: Vô sở bất tại. (Không trụ vào các chỗ, thì chỗ nào cũng có thực tại.) 


"Nhị bội phủ định Nhận Thức Giác Thức Nguyên SƠ của sự vật đề nhận thức Tánh 
Không của chúng, đó là Nhât Nguyên Tính Tuyệt Đôi, Chân Lý Tôi Hậu, hay Trung Đạo, 
là hai giai tâng Hàng Phục Tâm và An Trụ Tâm. (Nhât Nguyên Luận, 2003, Phô Nguyệt) 


"Gặp Biết (Giác Ngộ) được Thực Tính (hư không hay vô vi niết bàn) của Vạn Hữu 
(chúng sanh hay đối tượng) là Giải Thoát khỏi nhận thức sai lầm về Tự Tính Giả Lập hay 
Tùy Thuộc của chúng, nghĩa là không còn thấy chúng sanh hay thực tại giả lập đó nữa." 
(Kh ẳng Định Tính, 2003, Phổ Nguyệt) 


"Nắm bắt được thực tướng của vạn hữu là sự vượt khỏi Thời- Không làm cho Tâm trở 
nên trong sáng, thanh thản, tức là giải thoát khô đau, nhân quả, luân hôi." (Thực Tại và 
Chí Đạo, Phô Nguyệt, 2002) 


Tham Khảo 


Kinh Kim Cang Giảng Giải. HT Thích Thanh Từ, trích bài dịch trong website người cư 
sĩ: http://cusI.free.Ír/ 


Thưc Tại và Chí Đạo (2002). Phổ Nguyệt. Sách do nhà xuất bản Đường Sáng Printing ờ 
San Jose, CA (USA) ân hành năm 2002. 


2. Cốt Tủy của Kinh Lăng Nghiêm 


Thật ra muốn hiểu rõ các kinh Phật, chúng ta cần biết cách kết cấu của Tâm. Rõ ràng 
hơn hết khi đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy chi tiết về các liên hệ của lục căn, lục 
trần, và lục thức, những thực tại tương đối biến đổi không thật, cũng như thực tại tuyệt đối 
thường hằng và bất biến. CØf #jy của kinh Lăng Nghiêm được Phật giải rõ thế nảo là 
Vọng Tâm và Chân Tâm, cũng như Pháp Môn Tu Chứng Lăng Nghiêm Đại Định. Tâm 
thức hay lục thức là sự kết hợp hổ tương với lục trần mới có lục thức. Lại nửa, Lục Nhập 
vốn là Như Lai Tạng, cũng là diệu tánh chơn như. 


Lục Nhập, Phật chỉ rõ: 
- Lại nửa, A Nan ! Sao nói Lục Nhập vốn Như Lai Tạng, cũng là diệu tánh chơn như? 
Lấy một thí dụ, Nhãn Nhập Vốn Vô Sanh, 


- Ví như dùng mắt ngó hẳn một chỗ, lâu tự mỏi mệt, cả con mắt và cái mỏi mệt đó, đều là 
tướng ngó lâu mỏi mệt của tánh Bồ Đề. Do hai thứ vọng trần Sáng và Tối hiện ra cái thấy, 
thu nạp cảnh trần, gọi là tánh thấy, cái thấy nầy lìa Sáng và Tối vốn chẳng có tự thể. 


- A Nan nên biết ! Kiến tính này chẳng từ sáng, tối ra, chẳng từ con mắt ra, cũng chẳng từ 
hư không ra. Tại sao? Nếu từ chỗ sáng ra, thì khi tối, kiến tinh đã theo sáng diệt, lẽ ra 
chẳng thể thấy tối; nếu từ chỗ tối ra, thì khi sáng, kiến tinh phải theo tối diệt, lẽ ra chẳng 
thể thấy sáng. Nếu từ con mắt ra thì chẳng có sáng tối, vậy biết kiến tinh chẳng có tự 
tánh. Nếu từ hư không ra, thì nhìn ra ngoài thấy cảnh trần, xoay về phải thấy con mắt lại, 
hư không tự thấy có liên quan gì chỗ nhập của ngươi? Vậy biết Nhãn Nhập hư vọng, vốn 
chẳng phải tánh nhân duyên cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 


-Tánh của bổn thức rõ ràng chơn tri, (bốn giác vốn sáng tỏ là giác minh, phân biệt mà 
chẳng năng sở đối đãi là chân thức), diệu giác trạm nhiên, như như bất động, chẳng thể 
nghĩ lường được, đầy trùm pháp giới, hiển bày khắp mười phương hư không đâu có xứ sở, 
tùy theo nghiệp của chúng sanh biến hiện các cảnh giới hiện hữu. Người thế gian chẳng 
biết, lại mê lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, ấy đều là do tâm thức phân biệt suy 
lường. Phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. Vậy, tánh hư không cùng khắp, vốn 
chẳng lay động. Nên biết hiện tiên địa, thủy, hỏa, phong và hư không gọi là Ngũ Đại, 
támh chát viên dung, đều là Như Lai Tạng, vốn chẳng sanh diệt. (Quyển ba, HT. Thích 
Duy Lực dịch) 


Từ Lục Nhập đến thập nhị xứ, mười tám giới cùng thất đại vốn vô sanh và tương quan 
lẫn nhau, Phật đã vạch rõ dòng tâm thức (lục căn, lục trân, lục thức cùng với địa, thủy, 
hoả,phong, không, kiến, thức đại) huyễn hóa như vậy, thì tánh giác (diệu tánh chơn như) 
đồng nghĩa với Như Lai Tạng. Như Lai Tạng, tánh thức minh tri chơn thức. Biết được rõ 
ràng chơn thức nghĩa là bổn tánh vốn chơn minh, lìa năng sở đối đãi, thường hằng, hiển 
bày khắp mười phương, bao la như hư không vô tận. Thí dụ Nhãn Nhập hư vọng, vốn 
chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tư nhiên. Vì cái trở nên "Nhãn Thức" 
được kiến lập do sự hòa hợp Nhãn Căn và Sắc Trần, là Tâm Thức, là tướng hư không của 
Sắc Trần. Tướng hư không của Sắc Trần được được thu nhận bởi Tâm Thức để nhập 
vào Như Lai Tạng hay Hư Không Vô Tận, tuy thể hư không ấy cũng đồng thể tánh của hư 
không vô tận, nhưng nó còn giới hạn ở Nhãn căn. Vậy khi Nhãn căn chưa hòa nhập vào 
Như Lai Tạng thì nó là tướng không, thay đổi tùy theo nghiệp duyên sẵn có của bản thân 
Sắc Trân. Chúng ta đã nhận xét rằng không có vật chất nào hiện hữu độc lập, dù nó nhỏ 
như hạt tử hoặc lớn như quả núi. Vạn vật chỉ hiện hữu một cách tương đối, trong sự tương 
quan với những vật khác. Cũng vì thế có thể biết được Tâm Thức không có thực thể. Nếu 
đối tượng không có thật, thì tâm cảm nhận nó cũng không có thật. Những khoảnh khắc tri 
thức này theo thời gian thì nó lôi kéo và dằn co giửa trí và thức mà thành tư tưởng, và nếu 
khoảnh khắc trí thức đó không lập lại và xa lìa ngay (vô thời gian) thì ta có tri thức 
nguyên thủy. Vì tướng hư không của đối tượng nhập vào tánh hư không vô tận thì Thực 
tại ấy toàn diện, là chân lý tối hậu. Vậy, một khi Nhãn Căn hòa nhập vào Như Lai Tạng 
thì chẳng còn năng sở, lúc ấy chẳng phải nhân duyên hay chẳng tự nhiên mà có diệu tánh 
chơn minh, là Tánh Gíac hay Tánh của Hư Không Vô Tận là do sự tương quan lẫn nhau 
vậy. 


Thật vậy, để chúng ta hiểu rõ tâm thức và chơn tâm hay diệu tánh chơn như,và sự phân 
biệt vọng tâm và chơn tâm thì rất dễ dàng trong việc tu pháp môn Lăng Nghiêm Đại 
Định. Phân tích Tâm Thức và Chơn Tâm qua sự phối hợp lục căn, lục trần và lục thức 
tương quan lẫn nhau, chúng ta thấy: Ngay cả lục nhập Như Lai Tạng thì chúng đã là hư 
không. Như đã biết trong kinh Phật dạy, "Lục Nhập vốn là Như Lai Tạng cũng là Diệu 
Tánh Chơn Như". Mỗi căn trần thức có thể tánh không của hư không hay tưởng hư không 
khi nhập vào Như Lai Tạng (Hư Không Vô Tận hay Thiệt Hư Không bao la vô giới hạn) 
thì biến thành Diệu Tánh Chơn Như (Tánh Giác). Thí dụ, Nhãn nhập hư vọng vốn chẳng 
phải tánh nhân duyên cũng chẳng phải tánh tự nhiên. Vì nhãn căn có thể tướng hư không 
hợp với thể hư không của Sắc trần, được tâm thu nạp bằng Tánh Thấy nên ta có Nhãn 
Thức hay Tâm thức. Thể tướng hư không của Nhãn căn, Sắc trần hay Nhãn thức thì hư 
vọng và biến đổi theo căn trần thức (vì giới hạn ở các căn, có thể gọi thể hư không của 
các căn là "Hư Không Giới Hạn"), nhưng Tánh Thấy Biết chẳng sanh diệt của diệu tâm 
sáng tỏ, thường hằng, tròn đây khắp thế giới hợp với Như Lai Tạng tức là "Hư Không Vô 
Tận". Tánh hư không vô tận cùng khắp, vốn chẳng lay động. Nên biết hiện tiền địa, thủy, 
hỏa, phong và hư không gọi là Ngũ Đại, tánh chất viên dung, đều là Như Lai Tạng, vốn 
chẳng sanh diệt. Hiểu được Tánh Giác, "ta dùng tánh chẳng sanh diệt của diệu tâm sáng 
tỏ đồng với Như Lai Tạng, vì Như Lai Tạng chỉ duy nhất một diệu tâm sáng tỏ, tròn đây 


chiếu khắp pháp giới, nên ở trong đó, một là vô lượng, vô lượng là một, trong nhỏ hiện ra 
lớn, trong lớn hiện ra nhỏ, đạo tràng chẳng động mà khắp mười phương thế giới, thân thể 
bao hàm vô tận hư không, nơi đầu một mãi lông hiện ra cõi Phật, ngồi trong vi trân 
chuyển đại pháp, nghịch cảnh trần, hợp giác tánh, nên hiện ra tánh Chơn Như sáng tỏ của 
diệu tâm." Do vậy muốn tu theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, nghe lời Phật dạy: 


- A Nan ! Nay ngươi muốn ngược dòng sanh tử, trở về nguồn gốc của lưu chuyển, đến 
chỗ chẳng sanh diệt, thì nên xét kỹ sự thọ dụng của lục căn này, cái nào hợp, cái nào lìa; 
cái nào sâu, cái nào cạn; cái nào viên thông, cái nào chẳng viên thông. Nếu ngươi ngay 
nơi những căn này ngộ được căn nào viên thông, nương theo căn viên thông đó mà xoay 
ngược dòng nghiệp hư vọng từ vô thỉ thì so với các căn khác, hiệu quả gấp nhiều lần, một 
ngày bằng một kiếp. (Quyển bốn, HT. Thích Duy Lực dịch) 


Trong quyển năm và sáu, Phật đã dạy, căn trần cùng gốc, thắt mở chẳng hai, tánh thức 
hư vọng như hoa đố trên không. A Nan, do trần phát tri, vì căn kiến tướng, kiến và tưởng 
chẳng có tự tánh, như những cây sậy gác vào nhau, cho nen ngươi nay lập tri kiến thành 
tri, tức là căn bản của vô minh, nếu đối với tri kiến chẳng chấp tri kiến ( Biết cái tri kiến = 
Tri thức), ấy tức là Niết Bàn, trong sạch vô lậu, làm sao trong đó còn có thể dung nạp vật 
khác. 


Khi quyết định tu hành, phải nghe rõ lời Phật dạy: 
Phật bảo A Nan: 


- Người thường nghe ta giảng ba nghĩa quyết định sự tu hành trong Luật Tạng, ấy là 
Nhiếp tâm thành giới, từ giới sanh định, từ định phát huệ, gọi là ba vô lậu. 


- A Nan ! Làm sao nhiếp tâm gọi là giới? 


- Nếu chúng sanh lục đạo trong thế giới, tâm chẳng dâm dục, thì chẳng theo dòng sanh tử 
tương tục. 


- Người chánh định, cốt để ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm dục chẳng trừ thì chẳng thể ra 
khỏi, dẫu cho có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu chẳng đoạn dâm, ắt lạc vào ma đạo, 
hạng trên thành ma vương, hạng giửa thành ma dạn, hạng dưới thành ma nữ. Bọn ma kia 
cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng đã thành đạo vô thượng, sau khi t diệt độ, trong đời 
mạt pháp, bọn ma dân này sôi nổi trên thế gian, thịnh hành tham dâm, tự xưng là Thiện tri 
thức, khiến chúng sanh sa vào hầm ái kiến, lạc mất đạo Bồ Đề. 


Lời Phật dạy thật chí lý, chúng ta thử xét qua phần tâm lý học, 2ục T?nh, hay Tính 
Dâm của Freud. Trong lúc Freud hoạch định những vùng của Trí, ông cố xác định những 
phương pháp năng lực hóa, tập trung, di chuyển và ngay cả chận lại ánh sáng lóe lên của 
ý thức. Freud lựa chọn thân thể liên tục tạo ra năng lưc tinh thần, cũng như máy phát điện 
liên tục sản xuất ra điện năng. Freud gọi điện năng tính thần này là dục tình và ông tin 
rằng nó là lực thúc đẩy các khả năng của tất cả tư tưởng, tình cảm và tư cách của chúng 


ta. Sự xây dựng dục tình tạo nên trạng thái xu hướng đau khổ, nó ép buộc chúng ta trở 
thành hiểu biết một vài nhu cầu không được thỏa mãn. Lúc đó chúng ta nhắm tới tập 
trung vào những hoạt động sẽ cho chúng ta giải thoát năng lực đè nén đó mà giảm trừ 
được xu hướng. Như vậy năng lực dục tình ảnh hưởng đến Tư Tưởng, tình cảm, và hoạt 
động của chúng ta. (Thực Tại và Chí Đạo, 2002, Phổ Nguyệt) Tánh dục hay dâm dục hiện 
hữu thường trực trong thân ta như vậy, nên ta phải làm sao ổn định nó như Phật căn dặn 
chúng ta giữ giới luật này cẩn thận, thì mới có thể tìm về tánh giác được trọn vẹn. 


Xác định lại, Đhẩn văn bẩn tánh văn. 


Nếu chấp cái nghe là thật, thì nghe ngoài phải nghe trong, không nghe động phải nghe 
tịnh. Nghe trong, ngoài, động, tịnh. đèu là bỏ gốc theo ngọn, nên gọi là cái nghe điên đảo. 
Xoay cái nghe điên đảo này về chánh, chánh thì chẳng có năng văn, sở văn, tức là bản lai 
diện mục, cũng là tánh Văn này, liền thành vô lượng Bồ Đề. Thật vậy, nhắc lại quyển hai 
Phật đã nói rõ hai chữ #zến &zến nghĩa là thấy cái thấy vì cái thấy chỉ là tâm thức hay biết 
(Trí) cái thấy của tâm thức là ta đã chuyển thức thành trí rồi, vì bản kiến bản giác chẳng 
ở trong bịnh (năng sở) mới gọi là kiến kiến, tức là kiến tánh, nhưng còn phải lìa kiến 
(kiến do ly kiến hay Kiến bất năng cập) mới giữ trọn vẹn bản giác. 


Thật sự qua cái nhìn của chân lý tuyệt đối, lúc đâu Phật dùng cái thấy (năng tri) qua 
nhãn thức để nói là chơn tâm, nhưng sau Ngài xác nhận rằng cái thấy không phải là chơn 
tâm vì cái thấy do cảm quan nhận thức, nên đối tượng mà giác quan nhận thức là thực tại 
giả lập mà thôi. Nên Phật và Bồ Tát xác nhận lại như trong tánh nghe "Nghe lại tánh 
Nghe của mình hay Thấy lại Tánh Thấy của mình." Đó là trực nhận thực thể qua tánh 
nghe hay tánh thấy, và các căa khác cũng vậy. 


Nên nhớ: 


” Nhận thức niệm đầu của trần cảnh, ta có chơn thức (cũng còn thuộc về tâm thức); 
liền đó ta trí nhận chơn thức đó thì có được Tri Thức Nguyên Thủy và xa lìa nó nøay (vô 
thời gian)" Tri Thức Nguyên Thủy đó hay Chơn Trí, còn Gọi là Chơn Tâm hay Bản Giác. 
Thí dụ, chúng ta thấy con bò (thấy nảy là Tâm thúc), chúng ta Biết có tánh thấy, lập tức 
xa lìa cái biết đó. Đối với lục trần chúng ta thể hiện như vậy, còn khi tâm suy nghĩ vấn 
vơ hay từ duy điều gỉ ta liên biết đó là tưởng thức, thôi xa lìa nó mgay. Như thế gọi là 
“Phản văn bản tánh văn, " hay là Tĩnh Giác vậy. 


Phải nhớ lại: 74nñ fhấy, tánh nghe, tánh ngủi, tánh nếm, tánh chạm, và tánh ý là lục 
thức hay là tâm thúc. Biết (Cognmize) lại Tâm Thức (Perception) mới có được Giác Trí 
hay Tâm Trí (Cogmition), vì có thời không nên tâm trí gọi là thương trí (Usual Cognition) 
hay là tâm phàm tình (Common Mind), vì Thức vả Trí kiên hợp: Từ Tưởng. Chơn Trí 
(Pure Cognitton) là cái dụng của Chơn Tâm (True N4ind), vô thời không. 


Pháp Môn Tu Chứng Lăng Nghiêm Đại Định là một phương pháp Tĩnh Giác trong tứ 
Oa1 nghi. 


Trong các quyển bảy, tám, chín và mười trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy tu chứng 
Lăng Nghiêm và vạch rõ những tác hại phải tránh hay là giới luật phải nghiêm minh. Tu 
chứng Lăng Nghiêm Đại Định là pháp môn rốt ráo như Thiền Đốn Ngộ, nhưng có thể 
thực hành trong tứ oai nghi. Tu Pháp Tam Ma Địa là pháp môn vi diệu với sự nhiếp tâm 
miên mật và liên tục bất thối chuyển. Trong cách nhiếp tâm, người cầu đạo Bồ Đề trước 
tiên phải giữ luật nghi trong sáng như băng tuyết, giữ kỹ giới chẳng bỏ sót, tâm còn chẳng 
duyên theo lục trần, thì tất cả ma sự làm sao sanh khởi được. 


Người đời tu Tam Ma Địa, trước nhất phải dứt dâm dục, Phật bảo: 


- A Nan! Nếu chẳng dứt dâm dục mà tu thiền định, cũng như nấu cát mà muốn thành 
cơm, dù trải qua trăm ngàn kiếp, cũng chỉ là cát nóng. Tại sao? Vì cát vốn chẳng phải là 
cơm vậy. Nếu thân dâm mà cầu diệu quả của Phật, dẫu được khai ngộ cũng chỉ là gốc 
dâm; cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam ác đạo, chẳng thể thoát khỏi, vậy 
làm sao có thể tu chứng đạo Niết Bàn ! Ắt phải khiến thân tâm đều dút hết sự dâm, cả cái 
dút cũng chẳng có, thì mới có thể hy vọng chứng quả Bồ Đề. 


- Mười cảnh giới thiền định đều do Tưởng Ấm và dụng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện 
ra, nhưng chúng sanh ngu mê, chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên này mà chẳng tự biết, nói 
là chứng tánh, thành đại vọng ngử, đọa ngục A Tỳ. 


Tóm lại, lời nói của Phật chẳng có hư vọng. Phật dạy rõ ràng và quá chi tiết về Tâm. 
Nên phân biệt kỹ lưỡng thế nào là vọng tâm, và chơn tâm, động và tịnh. Bản chất lục căn, 
lục trần, tướng không của chúng thật sự có sản, và hiện hữu đồng thời với nhau trong hư 
không và chẳng có nhân duyên nào là chủ yếu, cũng chẳng phải tự nhiên chúng được thu 
nhận bởi lục thức hay tâm thức; do khi lục căn và lục trần hòa hợp với nhau mà thành lập, 
cũng như chẳng phải tự nhiên chúng ta nắm bắt được bản giác mà phải tri nhận tâm thức 
vừa hòa hợp bởi căn trần. Trong kinh Lăng Nghiêm chủ đích của Phật muốn chỉ cho hội 
chúng biết mọi người đều có tánh giác trong sáng, gọi là Tánh Giác Diệu Minh (Diệu 
Tánh Chơn Như) hay Như Lai Tạng hay Chơn Tâm... Sáu căn là gốc luân hồi, sáu căn 
cũng là gốc giải thoát. Trong cái thấy biết của sáu căn, chạy theo phân biệt là gốc vô 
minh, trong cái thấy vô phân biệt là Niết Bàn. Đó là con đường trở về Tánh Giác. Vậy Tu 
Chứng Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, theo HT. Thích Huệ Hưng phỏng dịch, là hợp lý, 
"Vả lại, cảnh là pháp trần, tâm sanh phân biệt, cảnh và tâm không thể rời nhau, mà tự cho 
là thanh tịnh, kỳ thật toàn là hư vọng loạn động và hư chuyển. Nếu định có xuất có nhập, 
đều thuộc vi tế phân biệt, chỉ nương vào vi tế phân biệt đó để duy trì cảnh tịch tịnh kia, 
một khi không phân biệt nữa, cảnh tịch định liền mất, gọi là xuất định. --Đó là nguyên 
nhân cố gắng cưởng ép tâm thức sanh diệt để cho yên định, sự thật chưa tỏ ngộ được chơn 
tâm bất động sẵn có, đã nhận lầm giả tưởng là chơn thật.-- Tu LĂNG NGHIÊM ĐAI 
ĐINH không thể như vậy." Cho nên, tu Lăng Nghiêm hành gỉả, phải giữ giới luật nghiêm 
minh, đặc biệt là tâm chẳng dâm dục,hoặc chỉ có tâm chú, nghĩa là khi niệm thầm thần 
chú, ta biết có niệm thức, hoặc giả, trong tứ oai nghi lúc nào cũng tĩnh giác. Phật dạy đầu 
tiên pháp thiền Tam Ma Đề, gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, là đường lối 


vi diệu trang nghiêm, cũng là pháp môn đưa đến giải thoát cuối cùng của mười phương 
Như Lai. Chúng sanh từ vô thủy đến nay, sanh tử liên tục, chỉ vì chẳng biết chơn tâm 
thường trụ, thể tánh trong sạch sáng tỏ, lại nương theo vọng tưởng, vọng tưởng chẳng 
chơn nên có luân hồi. Mười phương chư Phật cùng một đạo lìa khỏi sanh tử đều do trực 
tâm, vì tâm hạnh và lời nói ngay thẳng, như thế từ đâu đến cuối, cho đến các ngôi bậc, ở 
khoảng giữa chẳng có các tướng quanh co. Cho nên: 


- Tri thức đúng cái tri thức sai lầm của chủ khách (nhị nguyên) là giải thoát mọi 
phiền não, nhân duyên chằng chịt, cũng là tự giác và giác tha. 


- Hành trình đi đến chân nguyên là sự miên mật "Thắp sáng hiện hữu" trong từng 
khoảnh khắc sống tĩnh giác với "Tâm bình thường", an nhiên tự tại. 


- Nắm bắt được thực tướng của vạn hữu là sự vượt khỏi thời không làm cho Tâm trở 
nên trong sáng thanh thản, tức là giải thoát khổ đau, nhân quả luân hồi. 


(Thực Tại và Chí Đạo, 2002, Phổ Nguyệt) 
Tham khảo 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm. HT. Thích Duy Lực dịch, trong phân Tủ Sách Phật Học, 
websitte Quảng Đức. 


http:/www.quang duc.com 


Pháp Môn Tu Chứng Lăng Nghiêm Đại Định. HT. Thích Huệ Hưng phỏng dịch, phần 
Kinh, website Quảng Đức. 


Thưc Tại và Chí Đạo (2002). Phổ Nguyệt. Sách do nhà xuất bản Đường Sáng Printing ờ 
San Jose, CA (USA) ấn hành năm 2002. 


3. Pháp Thể Nhập Tri Kiến Phật 
Kinh Pháp Hoa 


Yếu Chỉ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay thường gọi là Pháp Hoa là muốn nêu lên 
hoài bảo của Phật là Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật. Theo bản dịch chánh văn của 
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ghi trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải của Thiền Sư 
Thích Thanh Từ, chúng tôi chỉ nêu trích ra một phần có liên hệ đến cốt tủy của kinh. 
Những phẩm tựa trình bày phần tổng quát hiện tượng và bản thể vũ trụ pháp giới. Phẩm 
hai đến phẩm mười, Phật chỉ rõ sự thấy biết của Ngài. Phẩm mười một đến hai mươi hai, 
Phật dạy pháp thị ngộ Phật Tri Kiến, chỗ thâm áo để tu hành. Phẩm hai mươi ba đến hai 
mươi tám, Phật chỉ cách thể nhập Phật Tri Kiến. Tuy vậy, chúng tôi chỉ nêu lên cốt tủy 
của kinh ở phần ngộ nhập Tri Kiến Phật, một phương pháp nắm bắt thực tướng hay tánh 


giác có sẵn nơi mỗi người. 


"Từ phẩm Hiện Bảo Tháp tới phẩm hai mươi hai, Phật chỉ rõ tánh giác hằng soi sáng 
mà không hình tướng nên khó chỉ khó nhận. Giống như không khí tối cần thiết cho lẽ 
sống của sinh vật. Vì vậy Phật mượn những hình ảnh biểu trưng để chỉ cho chúng ta 
ngầm nhận ra Tri Kiến Phật. Nên phẩm Hiện Bảo Tháp, phẩm Đề Bà Đạt Đa...nêu ra 
những hình ảnh biểu trưng cho Tri Kiến Phật có sẵn muôn thuở không mất ở nơi mỗi 
người, khi người tin nhận thì nó hiện tiền. Ở đây mang tính cách giải bày nêu ra phần 
khai, thị, ngộ, nhập, kỳ thật toàn bộ kinh đều chỉ cho mọi người nhận ra nơi thân năm uẩn 
này có sẵn Tri Kiến Phật chớ không có nơi nào khác." 


Sau khi Phật chỉ rõ sư thấy biết Ngài với khai mờ qua những phẩm Tựa, Phương Tiện, Thí 
Dụ, Tín Giai, Thọ Ký... thì phẩm Hiện Bảo Tháp là bắt đầu thị ngộ Tri Kiến Phật. Tri 
Kiến Phật, là Phật Tánh hay Tánh Giác. Chúng ta cần biết kết cấu của Tâm, từ đó phân 
biệt được thế nào là Tâm Thức (Giác Thức), Tâm Trí (Giác Trí) và Giác Trí Tuệ. Giác Trí 
tuệ còn gọi là Tánh Giác hay Tri Kiến Phật. 


IL Kết Cấu của Tâm Thức 


Rất cần thiết khi phân biệt Thức và Trí, quan trọng hơn nữa khi nhận biết thế nào là 
Vọng Tâm và Chân Tâm. Chúng ta cần biết rõ ràng cách thức cấu kết của Tâm Trí để 
thực hành đúng các pháp môn của Phật, nhất là ngồi Thiền. Do đó, sự phân biệt Cảm 
Giác (Sensation), Giác Thức (Perception hay Consciousness) Giác Trí (Cognition) và 
Giác Trí Tuệ (Pure Cognition) hay Tri Kiến Phật là cần thiết. 


a). Nhận Diện (Sensation). 


Ngủ giác quan là phương tiện tiếp xúc với trần cảnh để nhận diện ảnh hay hay bóng 
dáng của trần cảnh. Đó là chúng ta cảm giác được hình ảnh của sự vật qua ngũ giác quan 
mà thôi. Thí dụ, khi ta thấy con bò là thấy hình ảnh con bò ở võng mạc của mắt mà thôi. 
Đó là CẢM GIÁC. Nhắc lại, (Về thị giác) khi ta nhìn con bò, hình ảnh con bò hội tụ ở 
võng mạc của mắt, truyền dấn bởi thị giác thần kinh lên não, lức đó ta mới nhận diện 
được hình ảnh con bò. Khi có thời gian thì sự vật chạy dài trong không gian, với ảnh ta 
vừa thấy đó không còn là ảnh thật nữa (Sắc tức thị không: Sắc lập tức (Một sát na) biến 
thành không thật nửa. Hể có thời gian thì có không gian. Sự vật huyễn hóa theo thời gian 
và ảnh không còn thật trong không gian. Vậy, khi nhận diện được hình ảnh (thấy), ấn 
tượng chấn động lực (nghe), không khí hay hơi (ngửi), ấn tượng kích thích (nếm), hình 
ảnh tiếp giáp của da hay cơ thể (xúc) là thể không của đối tượng qua tiền ngũ căn. Thí dụ, 
như thị giác, sự vật chiếm cứ trong không gian (hư không) một dung thể không: sự vật và 
dung thể không của nó khắng khít nhau như một, thì thể không của nó là hình ảnh sự vật 
được hội tụ ở võng mạc mắt khi mắt nhìn sự vật. Do đó khi thấy sự vật cụ thể ở trong 
không gian là thấy hình ảnh của nó ở võng mạc của mắt mà thôi. 


b). Nhận Thức (Perception). 


Khi chúng ta cảm giác hình ảnh sự vật thì lúc đó chúng ta mới nhận biết được 
(perceive) tên sự vật. Sự vật có tên mả ta nhận thức đó là GIÁC THƯC (hay Tâm Thức: 
Consciousness hay Perception) chạy dài theo thời gian. Khi nhận thức ngay niệm đầu một 
sát na và không có kéo dài thời gian nữa là ta có giác thức nguyên sơ (niệm đầu) hay là 
chơn thức (pure perception or true consciousness). Hình ảnh con bò là thể không được 
nhận thức bởi tâm trí (tâm trí cũng cùng thể không.) Tâm và vật đồng thể không, nên sự 
nhận thức mới thành hình. Lục căn phối hợp với lục trần (thể không) sanh ra lục thức. Lục 
thức không có thực thể, Phật gọi là lục tặc, vì thức là nghiệp. Dòng tâm thức luôn trôi 
chảy không ngừng nghỉ. Nó không có khởi điểm cũng như kết thúc và nó dính nhiều pháp 
trần làm cho dòng tâm thức luôn ô nhiễm và vẩn đục. 


c). Tri Thức (Cognition). 


Trong đời sống hằng ngày, ta thường nhận thức sự vật bằng ngũ giác quan. Khi ta tri 
nhận (cognize) sự vật đã nhận thức, ta có tri thức (Cognition). Trong quá trình tri nhận sự 
vật trong hiện tại (Với cảm giác), quá khứ hay tương lai (với ý thức), cả ba thời chúng ta 
tri nhận được sự vật mới có GIÁC TRÍ (hay Tâm Trí). Giác Trí nầy là Tư Tưởng, Suy 
Nghĩ, Lý Luận v.v. theo thời gian. Nó là sự lập lại của tâm thức hay tri nhận các thức nên 
nó tạo ra nghiệp thức. Nên ta có thể gọi là tâm duyên ý mã vì tư tưởng chúng ta lúc nào 
cũng ẩn hiện trong tâm trí từng giây từng phút liên tục, chỉ trừ có những động lực khác 
hay pháp môn có khả năng chận dừng được vọng tưởng đó. 


c). Giác Trí Tuệ hay Tri Kiến Phật (Pure Cognition). 


Trong kinh Pháp Hoa Phật dạy thị nhập Tri Kiến Phật hay thực hành Giác Trí Tuệ đề 
được thành Phật đạo. Thực ra Tri Kiến Phật là Tánh Giác có thể thực hiện trong tứ oai 
nghi. Vậy Tánh Giác là tri nhận đầu nguồn của Giác Trí và xa lìa nó ngay. Nói rõ hơn là 
khi chúng ta nhận thức niệm đầu của Cảm Giác (Sensation) để có Giác Thức nguyên sơ 
(Pure Perception hay first consciousness), lập tức tri nhận Giác Thức nguyên sơ ấy để 
được Giác Trí (Cognition là Giác Trí có thời gian) và xa lìa giác trí ngay mới có Giác Trí 
Tuệ hay Tri Kiến Phật (Vô thời gian). Vì Tri Kiến Phật là Tri Thức Nguyên Thủy (Pure 
Cognition) của Chân Trí (Vô thời không). Thí dụ, chúng ta thấy con voi là giác thức hay 
tâm thức, vì thấy hình ảnh đối tượng hay con vật trước (Cảm Giác) rồi nhận thức 
(perceive) con vật đó là con voi (hay biết được là con voi, biết nầy thấy biết của căn, luôn 
luôn đi kèm theo cảm giác, nên thấy con voi, biết tên đối tượng là cái thức hay tâm thức 
hay giác thức. Nên thức là thực tại duyên khởi hay giả danh mà thôi). Rồi chúng ta tri 
nhận (dùng ý trí) giác thức ấy để có giác trí. Vậy khi chúng ta nhận thức niệm đầu của 
con voi (thấy biết con voi đầu tiên) là ta có giác thức nguyên sơ, lập tức ta tri nhận (Hay 
Biết: Cognize chớ không phải là perceive) giác thức nguyên sơ ấy để Tri Kiến Phật và 
phải xa lìa cái biết ấy nữa thì mới có Tánh Giác toàn diện. 


ÌI. Cốt Tủy của Kinh Pháp Hoa 


a). Phần Thị Ngộ Tri Kiến Phật 


Từ phẩm Trì tới phẩm Chúc Lụy, Phật dạy: nam nữ bình đẳng có Thật Tánh như nhau. 
Muốn được an an lạc hạnh, thì an trụ nơi bón pháp: 1) "Hành xú". Nếu vị đại Bồ Tát an 
trụ nơi nhẫn nhục hòa dịu, khéo thuận mà không vụt chạc, lòng cũng chẳng kinh sợ, lại ở 
nơi pháp không phân biệt mà quán tướng như thật của các pháp cũng chẳng vin theo, 
chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ "Hành xứ" của Bồ Tát. 2) Trụ "Thân cận xứ" là chẳng gần 
gủi kẻ chơi việc hung hiểm hạng người tăng thượng mạn v.v...phải thấu suốt nhân quả, 
giới luật phải nghiêm minh. VỊ đại Bồ Tát quán sát "Nhút thiết pháp không như thiệt 
tướng" chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thói, chẳng chuyển, như hư không. 3) Lại 
chẳng nên hí luận các pháp có chỗ tranh cải. Phải ở nơi tát cả chúng sanh, khởi tưởng đdại 
bi.. Với tất cả chúng sanh đều bình đẳng nói pháp. Vì thuận thuận theo pháp nên chẳng 
nói nhiều, chẳng nói ít, nhẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều. 4). Hành giả 
tri kinh Pháp Hoa tại gia hay xuất gia sanh lòng tứ lớn, còn hàng Bồ tát sanh lòng bi lớn. 
Kinh pháp Hoa này là tạng bí mật, của các đức Phật Như Lai vì kinh Pháp hoa là chỉ Tri 
Kiến Phật nên chỉ cho người rất khó, vì nó không có tướng mạo, vượt ngoài ngôn ngữ. 
Song nó hằng hiện hữu nơi mỗi người, là tạng Như Lai. Khi căn lành tròn đủ, sạch hết các 
ma chướng lúc đó mới thấy được tạng bí mật này. Vì (Tùng địa dũng xuất) cái thấy biết 
của chính mình (Trí Vô Sư), chứ không phải Trí Hữu Sư, là Trí do mình học hỏi, tức là 
cái mình Biết tự nhiên của mỗi người. Đó lả Như Lai Thọ Lượng, cái không sanh không 
diệt, có sản nơi mọi người, thường hằng, nên công đức không thể nghĩ bàn, tùy theo công 
đức trì kinh và truyên bá kinh Pháp Hoa mà được sáu căn thanh tịnh do trở về sống với 
Tri Kiến Phật, thanh tịnh trong sáng, mới được công đức như vậy. Không thể Phân Biệt 
Công Đức, vì ngưới trì kinh Pháp Hoa là trở về sống với Pháp thân không hình tướng 
không sanh không diệt, nên công đức không thể nghĩ bàn. Bồ Tát đều có tâm bình đẳng 
giáo hóa, không chối bỏ người nào kẻ chống đối cũng như người mến thương. Như vậy, 
Bồ Tát Thường Bất khinh trì kinh và truyền bá kinh Pháp Hoa rất đơn giản nhưng hợp với 
lý kinh, nên lợi ích không thể lường. Như Lai Thần Lực, có đủ thần thông vượt hẳn sức 
người, là Tri Kiến Phật có sẵẳn nơi mỗi người chúng sanh. Nếu ai biết quay lại sống với 
Tri Kiến Phật nơi mình thì sẽ được diệu dụng không thể nghĩ bàn. Tới đây Phật dặn dò 
(chúc lụy) đệ tử theo lời dạy của Phật, khi được chỉ cho biết thị ngộ Tri Kiến Phật rồi thì 
phải thực hành. 


b). Phần Thể Nhập Tri Kiến Phật 


Phần Thể Nhập Tri Kiến Phật, thiết tưởng cần đến kỷ thuật hay phương pháp thực hành 
để nắm bắt Tri Kiến Phật. Thật vậy, sau khi được Phật Khai (Chỉ Cho Biết kinh nghiệm 
của Ngài), Thị Ngộ (Dạy chỗ thâm áo để tu hành hay những đặc điểm của Tri Kiến 
Phật hay Tánh Giác), và pháp Thể Nhập Tri Kiến Phật, tức pháp công phu. Khi chúng 
sanh hiểu rõ pháp học, đối với tha nhân (lợi tha, giác tha), đối với mình (tự lợi, tự giác) 
bằng giới luật nghiêm minh, thì pháp hành kinh Pháp Hoa mới đạt cứu cánh là thành Phật 
đạo. Trước hết phải coi thường thân tứ đại (Sắc uẩn), phá thọ ấm (là hai phẩm Dược 
Vương Bồ Tát Bỏn Sự và Diệu Âm Bồ Tát), đến tưởng ấm là phẩm Phổ Môn. Tưởng ấm 
là nguồn gốc của khổ đau, vọng niệm tư tưởng. Phá tưởng ấm bằng cách xoay lại tánh 
nghe của mình. Khi xoay lại nghe tánh nghe của mình, thì mọi niệm tưởng dừng, khi 


niệm tưởng dừng thì kinh sợ hết, thì khổ đau không còn. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm cứu 
cho chúng sanh hết khổ. Vậy khi nghe một âm thanh, ta biết có tánh nghe, tíc là khí nghe 
một âm thanh ta xoay lại nghe (biết) tánh nghe (nhĩ thức) của mình, tíc Nhập được Trï 
Kiến Phật. Tuy nhiên muốn giữ được thâm tâm và Bồ Đề tâm hay là duy trì Tri kiến Phật 
bền lâu, hành giả nên tiếp tục đọc tâm chú để tránh kẻ hở cho tưởng thức xen vào. Tâm 
chú Đà La Ni tức khi đọc chú ta Biết có niệm chú. Đó là phá hành ấm. Hoặc giả khi thể 
nhập Tri Kiến Phật rồi, là lúc xa lìa Tri Kiến đó và tiếp tục nghe lại tánh nghe khác. 
"Hành trình thể nhập tri kiến Phật là sự miên mật 7áp sáng hiện hữu trong từng khoảnh 
khắc của từng tánh nghe ( Tâm Thức), sống tĩnh giác với sự xoay chiều về Tâm Trí và Vô 
Thời Gian." Cuối cùng phá luôn thức ấm tức là chuyển thức thành trí hay giác trí, mà phải 
vượt khỏi thời gian để thể nhập Tri Kiến Phật và miên mật thắp sáng Tri Kiến Phật mãi. 


ÌÌI. Kết Luận 


Thể nhập được Tri Kiến Phật là vượt khỏi thời không làm cho tâm thức trở thành tâm 
trí, trong sáng thanh thản tức là giải thoát khổ đau nhân quả luân hồi. Hành giả đã vượt 
qua mọi chướng ngại, mà phần lợi tha chưa được viên mãn. Vì vậy mà phải khởi lòng từ 
làm lợi ích chúng sanh bằng cách lao mình vào trong cảnh khổ đau, chỗ khó khăn, 
hiểm trở, để giáo hóa cho chúng sanh được giác ngộ. Như Bồ Tát Phổ Hiền với hạnh 
nguyện lớn đi giáo hóa chúng sanh, tức là Sai Biệt Trí thấy được căn cơ sai biệt của chúng 
sanh, giáo hóa đúng trình độ của họ sớm được thức tĩnh, tiến tu không lui sụt. Khi công 
hạnh tự giác và giác tha được viên mãn thì thành tựu quả Phật. Vậy khi hành giả nắm 
vững lý kinh Pháp Hoa , thấy rõ pháp tu, rồi y cứ đó mà tu hành. Thể Nhập Tri Kiến Phật, 
giữ được Thâm Tâm chí đến Bồ Đề Tâm là vượt khỏi thời không là giác ngộ Niết Bàn. 


* Nhận Thức niệm đầu của Cảm Giác thành Chơn Thức. Tri nhận Chơn thức ấy để được 
Giác Trí và xa lìa (Vô thời gian) Giác Trí đó để có Giác Trí Tuệ hay Tri Kiến Phật. 


* Nghe lại (Biết) tánh Nghe của mình là Thể Nhập Tri Kiến Phật (Vô thời gian bằng Tâm 
Chú Đà La Ni). 


* Nắm bắt thực tưởng của vạn hữu (Thể Nhập Tri Kiến Phật) là sự vượt khỏi thời không 
làm cho Tâm trở nên trong sáng thanh thản, tức là giải thoát khổ đau, nhân quả, luân hồi. 


Tham Khảo 


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải. Thiền Sư Thích Thanh Từ, xuất bản Phật Lịch 
2542 - 1998. 


4. Cốt Tủy của kinh Viên Giác 


Giáo nghĩa cốt tủy của kinh Viên Giác là lời Phật chỉ bày "Tánh Viên Giác" đều có sẵn 
nơi mỗi chúng sanh. "Viên Giác" là kết quả tu tập hay là Viên Giác là sự sáng suốt, tánh 


tròn đầy, là Phật quả. Muốn đạt đến Viên Giác phải dùng "bản nhân địa' để thấu suốt vô 
minh vì vô minh và bản giác cùng chung trong tâm, nên tánh giác không thể không có vô 
minh. Có vô minh hay không có vô minh đều bỏ là tùy thuận tánh tịnh Viên Giác. Qua 
bài kệ sau, đức Thế Tôn muốn truyền lại ý nghĩa của kinh: ( Các đoạn, hoặc kệ Phật nói 
trích trong kinh Viên Giác do TS. Thích Thanh Từ dịch từ Hán Văn) 

Văn Thù ông nên biết 

Tất cả các Như Lai 

Từ nơi bản nhân địa 

Đều dùng giác trí tuệ 

Thấu suốt được vô minh 

Biết kia hoa trong hư không 

Là hay khỏi luân chuyển 

Lại như người trong mộng 

Khi tỉnh chẳng có gì 

Tánh giác như hư không 

Bình đẳng không động chuyển 

Giác khắp mười phương cõi 

Liền được thành Phật đạo 

Huyễn diêt không nơi chốn 

Thành đạo cũng không đắc 

Tánh nó tròn đầy 

Hay phát tâm Bồ Đề 

Các chúng sanh đời sau 

Tu theo đây khỏi tà kiến 

Tất các vị Phật đều dùng Giác Trí Tuệ làm phương pháp tu tập để biến vô minh thành 
Tánh Giác. Phật chỉ bày "vô minh từ vô thủy đến bây giờ, các thứ điên đảo như nguời mê 
bốn phương đổi chỗ; họ vọng nhận tứ đại là tự thân, bóng dáng duyên theo sáu trần làm 
tướng tự tâm. Giống như con mắt bệnh thấy hoa đốm trong hư không và mặt trăng thứ hai. 
Này Thiện nam tử ! Hư không thực không có hoa mà người bệnh lầm chấp, do vọng chấp 
nên chẳng những lầm tự tánh của hư không mà cũng lầm luôn hoa ở trong hư không 
không thật có chỗ sanh. Do vọng chấp này mà có luân hồi sanh tử cho nên gọi là vô 
minh." 

Muốn thấu suốt vô minh, chúng ta cần phải biết thế nào là Giác Trí Tuệ, để làm bản 
nhân địa tu tập. Thật ra Vô Minh là dòng Tâm Thức của chúng ta. Kết cấu tâm thức như 
chúng ta đã biết, khi nhận thức sự vật là ta đã dùng ý trí tác động với lục căn hòa hợp với 
lục trần mới có lục thức hay tâm thức. Thí dụ như nhãn căn, khi mắt nhìn một vật, là thể 
không của sự vật hội tụ ở võng mạt mắt, và thể không của ý trí (Trí) đồng thể không của 
sự vật, nên mới hòa hợp thành nhãn thức. Nhãn thức hay tâm thức do duyên hợp của lục 
trân và lục căn mới thành hình. [Bóng dáng sự vật ¡n hình trong hư không, cho nên ta thấy 
tướng không của nó hội tụ ở võng mạt mắt. Hư không thì cố định có sẵn, không khởi diệt 
và thường hằng, còn bóng dáng sự vật thì không thật và luôn luân 

chuyển hay duyên sanh]. Vậy tâm thức không thật, luôn biến đổi và sanh diệt. Ý trí tác 


năng [hư không] thì thường hằng, không thay đổi, cố định. Tâm thức đó đồng nghĩa với 
vô minh. 

Thật vậy, vô minh là sự nhận thức lầm lẫn của căn trần, ví như nhãn căn, khi ta thấy 
được một vật øì, thì chỉ thấy hình ảnh bóng dáng nó mà thôi, ta tưởng là thấy sự vật thật; 
cũng vậy, ta tưởng thân tứ đại là tướng tự thân, và lầm chấp tâm thức (lục thức) cho là tự 
tánh của hư không. Phật nói: "Thiện nam tử ! Vô minh này chẳng thật có cái thể cố định. 
Ví như người trong mộng, trong khi mộng thì chẳng phải không, mà khi thức dậy rõ ràng 
không thể có. Như các hoa diệt ở trong hư không, chẳng phải nói là có chỗ diệt nhút định. 
Vì cớ sao? Vì không có chỗ sanh vậy. Tất cả chúng sanh ở trong vô sanh mà vọng thấy có 
sanh điêt cho nên gọi là luân hồi sanh tử. Người tu Viên Giác nhân địa của Như Lai biết 
được "KHÔNG HOA" nầy là dứt luân chuyển. Cũng không có thân tâm thọ cái sanh tử 
lìa. Chẳng phải do làm nó không mà bản tánh nó là không vậy. Cái tri giác kia giống như 
hư không. Biết cái hư không đó là tưởng không hoa cũng không thể nói là không có tánh 
tri giác. Có không đều bỏ ấy gọi là tùy thuận tánh thanh tịnh Viên Giác. Vì cớ sao? Vì 
tánh hư không là bất động. Trong Như Lai Tàng không có khởi diệt, vì không có tri kiến 
như pháp giới tánh rốt ráo viên mãn khắp cả mười phương. Ấy gọi là nhân địa pháp hạnh. 
Bồ Tát nhân đây ở trong Đại Thừa phát tâm thanh tịnh. Những chúng sanh đời sau y đây 
tu hành thì chẳng rơi vào tà kiến." Giống như vàng ròng trong quặng vàng hay sửa ròng 
trong nước sửa, khi lọc được vàng ròng hay sửa ròng thì chẳng trở lại quặng hay nước sửa. 
Phật nói kệ rằng, 

"Kim Cang nên biết 

Tánh tịch của Như Lai 

Chưa từng có sau trước 

Nếu dùng tâm luân hồi 

Suy nghĩ cũng luân hồi 

Chỉ đến mé luân hồi 

Không vào được biển Phật 

Ví như ngươi lọc vàng 

Vàng chẳng đo lọc được 

Tuy xưa đã là vàng 

Sau đó loc thành tự 

Một khi thành vàng ròng 

Chẳng trở lại thành khoáng 

Sanh tử va Niết Bàn 

Phàm phu cùng chư Phật 

Là tướng hoa trong không 

Suy nghĩ đều huyễn hóa 

Huống là kết hư vọng 

Nếu hay rõ tâm nầy 

Nhiên hậu cầu viên giác." 

Nhắc lại, Giác Trí Tuệ là tri nhận đầu nguồn của Giác Trí và xa lìa nó ngay. Nói rõ 

hơn là khi chúng ta nhận thức niệm đầu của Cảm Giác (Sensation) để có Giác Thức 


nguyên sơ (Pure Perception hay first consciousness), lập tức tri nhận Giác Thức nguyên 
sơ ấy để được Giác Trí (Cognition là Giác Trí có thời gian) và xa lìa giác trí ngay mới có 
Giác Trí Tuệ (Vô thời gian). Vì Giác Trí Tuệ là Tri Thức Nguyên Thủy (Pure Cognition) 
của Chân Trí (Vô thời không). Thí dụ, chúng ta thấy con voi là giác thức hay tâm thức, vì 
thấy hình ảnh đối tượng hay con vật trước (Cảm Giác) rồi nhận thức (perceive) con vật đó 
là con voi (hay biết được là con voi, biết nầy thấy biết của căn, luôn luôn đi kèm theo cảm 
giác, nên thấy con voi, biết tên đối tượng là cái thức hay tâm thức hay giác thức. Nên thức 
là thực tại duyên khởi hay giả danh mà thôi). Rồi chúng ta tri nhận (dùng ý trí) giác thức 
ấy để có giác trí. Vậy khi chúng ta nhận thức niệm đầu của con voi (thấy biết con voi đầu 
tiên) là ta có giác thức nguyên sơ, lập tức ta tri nhận (Hay Biết: Cognize chớ không phải 
là perceive) giác thức nguyên sơ ấy để có giác trí tuệ và phải xa lìa cái biết ấy nửa thì mới 
có giác trí tuệ toàn diện. 

Giác trí tuệ là phương pháp tu tập, thắp sáng hiện hữu trong từng khoảnh khắc, khi 

được thâm tâm chí đến Bồ Đề tâm đến khi "Tánh Giác (Giác trí tuệ) như hư không, bình 
đẳng không động chuyển, Giác mười phương cõi, Liền được thành Phật đạo..." Tánh Giác 
là hư không vô tận, cố định, không khởi diệt, bình đẳng với Tâm Thức hay Vô minh hay 
thay đổi, sanh diệt, nhưng không còn dính với vô minh nửa. Trong tâm 

thể chỉ có tánh giác thì đó là chơn tâm, vì khi giác trí tuệ liên tục không kẻ hở tỏa khắp 
hư không vô tận, liền thành Phật đạo hay là Tánh Viên Giác bao trùm khắp mười phương. 
Như chúng ta biết rằng "Huyễn tới nơi Giác sanh.," Phật giải thích, " Nây Thiệ nam 

tử ! Tất cả chúng sanh, các thứ huyễn hóa đều sanh nơi Như Lai Viên Giác diệu tâm. Vì 
như hoa đốm trong hư không, từ hư không mà có. Hoa huyễn tuy tuy diệt mà tánh hư 
không chẳng hoại. Tâm huyễn của chúng sanh lại y nơi huyền mà diệt, các huyễn hết mà 
cái giác tâm bất động. Y nơi huyễn mà nói giác cũng gọi là huyễn. Nếu nói có giác vẫn 
chưa có lìa huyền. Nói không giác cũng lại như thế. Cho nên huyễn diệt gọi là bất động." 
Muốn lìa huyễn phải dùng các pháp huyễn để trừ huyễn, như khi đạp gai, phải lấy gai lễ 
gai;, hết bệnh thì các gai đều bỏ. Giác tướng (Giác thức hay tâm thức) là pháp huyễn dùng 
để trừ huyễn. Khi huyễn trừ xong, giác tướng trở thành Giác Tánh hay Viên Giác. nói rõ 
hơn là huyễn diệt tức là Thức chuyển thành Trí. 

Phật dạy gốc rễ của sanh tử luân hồi là ái dục, nếu còn tâm tham dục, thì phải đọa lạc 

nơi sanh tử luân hồi. Có hai chướng ngại trong việc tu hành Viên Giác là: 1) Lý chướng 
hay sở tri chướng do tư tưởng cháp pháp, và 2) Sự chướng hay phiền não chướng do chấp 
ngã. Ba pháp môn sau đây là Viên Giác thân cận tùy thuộc, Phật kệ rằng: 

Oai Đức ông nên biết 

Vô thượng đại giác tâm 

Bản tế không hai tưởng 

Tùy thuận các phương tiện 

Số nó là vô lượng 
Như Lai tổng khai thị 

Liền có ba chủng loại 

Tịch tịnh Xa-Ma-tha (tức là Chỉ) 
Như gương hiện hình tượng 


Như huyễn Tam-Ma-đề (Quán) 

Như đất làm mâm tăng trưởng 

Thiền-na chỉ tịch diệt 

Như hoàn trong món đồ 

Ba thứ diệu pháp môn 

Đều là tùy thuận giác 

Mười phương chư Như Lai 

Và các vị Bồ Tát 

Nhân đây được thành đạo 

Ba việc đều tròn chứng 

Gọi cứu kính Niết Bàn 

Tóm lại, hành giả muốn chứng nhập Viên Giác, sau khi giử giới luật nghiêm minh như 

ái dục, tham sân si, cùng tránh lý chướng và sở chướngv.v..., dùng ba pháp môn để tu tập, 
đó là Xa-Ma-tha là Chỉ hay Định để thanh lọc vọng tâm, Tam-Ma-đề là Quán thân tâm 
như huyễn, dùng đại bi tâm để độ sanh, và Thiền-na là lìa bốn tướng (Tác, nhậm, chỉ, 
diệt) và đoạn phiền não, đạt vô ngã. Khi thực hành Giác Trí Tuệ như đã trình bày trên, thì 
năng sở đã song vong. Vậy, 

* Tri Thúc đúng cái tri thức sai lầm của chủ khách (nhị nguyên) là giải thoát mọi mọi 
phiền não, nhân duyên chằng chịt, là tùy thuận giác và cũng là Vô thượng đại giác tâm. 

* Giác Ngộ tức là Giải Thoát, chính là tri nhận Thực Tại một cách toàn diện không thêm 
không bớt, là vượt khỏi Thời Không, là thể nhập Cõi Vô Cùng Hằng Hữu, vì Hư Không 
ảo tưởng và Thời Gian huyễn hóa làm ngăn cách thế giới Hiện Tượng với Cõi Vô Cùng. 
* Nhận thức niệm đầu của Cảm Giác để có Chơn Thức (Giác Thức nguyên sơ). Tri nhận 
Chơn Thức mới có Giác Trí Tuệ (Tri Thức Nguyên Thủy), và xa lìa Tri Thức đó (Vô thời 
Gian).Trong tâm thể chỉ có tánh giác thì đó là chơn tâm, vì khi giác trí tuệ liên tục không 
kẻ hở tỏa khắp hư không vô tận, liền thành Phật đạo hay là Tánh Viên Giác bao trùm 
khắp mười phương. 


Tham Khảo 
Kinh Viên Giác Giảng Giải. TS. Thích Thanh Từ, trích những đoạn, kệ dịch từ Hán văn 
trong kinh xuất bản Phật Lịch 2542 - 1998 


5. Pháp Tu Chứng Kinh Hoa Nghiêm 
I Nội Dung. 
Nội dung kinh nầy đứng trên cảnh giới bất tư nghì giải thoát, chư pháp thân Đại Sĩ thừa 


oai thần của đức Phật tuyên dương công đức cùng cảnh giới của chư Phật và xương minh 
nhơn hạnh xứng tánh bất tư nghì của chư đại Bồ Tát. 


"Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sanh. Tâm là thực thể của vạn pháp. 
Tâm vọng thì vạn pháp hoạt hiện sai biệt hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi, cái 


này có cái kia có và ngược lại, như lưới đế châu. Tâm chơn thì pháp giới tánh với Tâm là 
một, vạn pháp đồng nhất thể. Tâm thanh tịnh thì thấu đạt chơn lý Phật tánh, suốt thông 
pháp giới vô ngại, thê nhập bất tư nghì giải thoát hạnh môn. Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật 
chỉ cho chúng-sanh thấu rõ cội nguồn của xum la vạn tượng do mê thức vọng tưởng 
nghiệp duyên hình thành, các pháp hiện hành trong vũ trụ là huyễn hóa, như hoa trong 
gương, như trắng trong nước. Tất cả vạn pháp trong pháp giới đều từ tâm sanh. Tâm trùm 
khắp cả pháp giới. Tất cả vạn hữu vũ trụ có thể nằm gọn trong hạt cải. Hạt cải có thể thâu 
nhiếp tất cả vũ trụ vạn pháp. Thê tánh của Tâm nhiếp thâu tất cả. Tất cả là một, một là tất 
cả. Đó là bản tánh vô ngại của Tâm. Bản tánh chơn tâm suốt thâu vạn pháp hữu tình và 
vô tình; lấy toàn thể pháp giới tánh làm lượng; lẫy xứng tánh bất tư nghì vô ngại giải 
thoát làm thể. Đó là ý nghĩa căn cốt của Kinh Hoa Nghiêm" (Thay Lời Tựa Kinh Hoa 
Nghiêm, HT. Thích Đức Niệm). 


H. Bốn Pháp Giới. 


Kinh này gọi đủ là "Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm", ta quen gọi là Kinh Hoa 
Nghiêm. Muốn hiểu thấu phần nào cảnh giới trên đây, người học đạo cân phải biết rõ bốn 
pháp giới, bốn cấp bực mà chư đại thừa Bồ Tát tuần tự tu chứng. 


1. Lý vô ngại pháp giới 
2. Sự vô ngại pháp giới 
3. Lý sự vô ngại pháp g1ới 
4. Sự sự vô ngại pháp giới 


1a. Thể Tánh Hư Không (Căn Bản Trí hay Chơn Tâm). Lý vô ngại pháp giới, tức là 
trong vũ trụ tất cả pháp của mọi vật đều có thê tánh hư không, tất nhiên chúng dung 
thông lẫn nhau trong hư không. Thí dụ, nhãn căn, mắt thấy con bò là thấy hình ảnh (thể 
hư không hay thê không) ở võng mạc mắt mà thôi. Lục căn tiếp xúc với lục trần sanh ra 
lục thức; lục thức hay tâm thức là thê không. Tắt cả vạn pháp (tánh không của vạn vật) 
đều là thể tánh hư không nên chúng đương nhiên là phải dung thông vô ngại. 


1b. "Lý" tức là chơn lý thật tánh, là thê tánh chơn thật của tất cả pháp, nên cũng gọi là 
pháp tánh hay pháp giới tánh, chơn như tánh. Tất cả pháp trong vũ trụ đều đồng một thể 
tánh chơn thật ấy. Thể tánh ấy dung thông vô ngại, nên gọi là ' 'Lý vô ngại pháp giới”. 
Người chứng được lý vô ngại này chính là bực thành tựu căn bổn trí, mà bắt đâu dự vào 
hàng pháp thân Bồ Tát.(HT.Thích Trí Tịnh) 


2a. Tướng Hư Không (Sai Biệt Trí hay thể không của hiện tượng). Sự vô ngại pháp 
8ÌỚI, tức mỗi một vật (hiện tượng) đều chiếm trong hư không một dung tích, ta gọi dung 
thể không hay tướng hư không của vật đó, ngay cả những sự chuyên động, hơi, không khí 
của mùi vị, ý thức (trong tâm trí, tâm khảm) cũng có phần chiếm hữu không gian. Nên 
mọi sự (lục trần) đều có thể tướng hư không, tất chúng cũng dung thông vô ngại. 


2b. Tất cả pháp "Sự" đều đồng một thê tánh chơn thật, tức là đồng lẫy pháp tánh làm tự 
thể. Toàn thê "Sự" là pháp tánh, mà pháp tánh đã viên dung vô ngại, thời toàn sự cũng vô 
ngại, nên gọi là "Sự vô ngại pháp giới". Người chứng được pháp giới này chính là bực 
pháp thân Bồ Tát thành tựu sai biệt trí (cũng gọi là quyên trí, tục trí, hậu đắc tr0.(HT. 
Thích Trí Tịnh) 


3a. Căn Bản Trí và Sai Biệt Trí dung thông vô ngại. Vì căn bản trí hay lý tánh là "thê 
hư không,” còn thủy giác là "tướng hư không” của hiện tượng. Cho nên tướng hư không 
của hiện tượng dê dàng hòa nhập thê tánh hư không. Vậy, lý sự dung thông vô ngại. 


3b. Lý là thể tánh của "Sự" (tất cả pháp), "Sự" là hiện tượng của "Lý tánh". Vậy thời lý 
tánh tức là lý tánh của sự, còn sự lại là sự tướng của lý tánh. Chính Lý tánh là toàn sự, mà 
tất cả sự là toàn Lý tánh, nên gọi là "Lý sự vô ngại pháp giới". Người chứng được lý sự 
pháp giới này thời là bậc pháp thân Bồ Tát đồng thời hiển phát cả hai trí (căn bổn trí và 
sai biệt tr.(HT. Thích Trí Tịnh) 


4a. Các Tướng Hư Không đều dung thông vô ngại. sự sự vô ngại pháp giới là các 
tướng hư không của các hiện tượng đều dung thông với nhau. Do đó có thể nói một sự 
vật nào (tướng hư không) đều dung nhiếp hay hòa nhập vào tất cả SỰ Vật, và tất cả SỰ Vật 
cùng dung nhiếp vào một sự vật, vì là các tướng hư không nên không ngại hòa nhập vào 
thê hư không dễ dàng. 


Tất cả sự đã toàn đồng một thể tánh mà thể tánh thời dung thông không phân chia riêng 
khác, nên bất luận là một sự nào cũng đều dung nhiếp tất cả sự, và cũng đều tức là tất cả 
Sự, mỘt sự nhiếp và tức tất cả SỰ, tất cả sự nhiếp và tức một sự. Thế là Sự SỰ VÔ ngại tự 
tại, nên gọi là "Sự sự vô ngại pháp giới". Người chứng được Sự sự pháp giới này là bực 
pháp thân Bồ Tát thành tựu nhút thiết chủng trí. Viên mãn trí này chính là Đắng Vô 
Thượng Giác (Phật Thế Tôn ). 


Sự sự vô ngại pháp giới dung thông tự tại, nội dung của toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm, được 
chứng minh trên toàn thê văn Kinh này. Nay xin lược dân một vài đoạn văn rõ nhứt đê 
chư học giả tiện tham cứu: 


Sự sự là tất cả sự hoặc là tất cả pháp, tức là toàn thể không gian và thời gian. 


Tất cả vạn pháp trong pháp giới đều từ tâm sanh. Tâm trùm khắp cả pháp giới. Tất cả vạn 
hữu vũ trụ có thể năm gọn trong hạt cải. Hạt cải có thể thâu nhiệp tất cả vũ trụ vạn pháp. 
Thể tánh của Tâm nhiếp thâu tất cả. Tất cả là một, một là tất cả. Đó là bản tánh vô ngại 
của Tâm. Bản tánh chơn tâm suốt thâu vạn pháp hữu tình và vô tình; lấy toàn thê pháp 
giới tánh làm lượng; lấy xứng tánh bát tư nghì vô ngại giải thoát làm thê. Đó là ý nghĩa 
căn cốt của Kinh Hoa Nghiêm. (HT. Thích Trí Tịnh) 


ÌI. Pháp Thể Nhập Căn Bản Trí. 


Như đã trình bày, Sai Biệt Trí hay Giác Trí là tiễn trình tri nhận đầu nguồn của Giác 
Thức Đang Là, cũng là Nhất Nguyên Tính Tương: Đối của Trí Thức hay Tư Tưởng. Nhất 
Nguyên là vì khi Ý Tác Động của Căn (Ý thức) tiếp xúc với đối tượng (thực tại giả lập), 
thành Giác Thức (hay Tâm Thức), lập tức được Ý Tác Nă ăng (Ý Trí) ý nệm hóa Giác 
Thức thành Giác Trí (hay Tâm Trí hay Trí Sai Biệt). Tâm Thức và Tâm Trí cùng một 
Tâm. Thức chuyền thành Trí. Giác Trí Đang Là (Sai Biệt Trí), dù nằm trong đạo lý nhất 
nguyên, nhưng nó cũng huyễn hóa theo thời gian. Cái Đang Là là sự nôi tiếp những điểm 
sát na sanh diệt liên tục. Dòng Giác Trí ấy trôi chảy làm cho Trí và Thức liên hợp sanh ra 
Tư Tưởng. Còn tư tưởng là còn có sự thay đổi, nên chưa phải là chân lý. Chân lý thì 
thường hằng bất biến. Do đó Giác Trí Đang Là thuộc diện tương đối; 


Căn Bản Trí hay Giác Trí Tuệ hay cái Trí Nguyên Sơ được nhận thức ngay nơi thực tại 
điểm khởi đầu tiễn trình của động tác Giác Trí Đang Là, cũng là Nhất Nguyên Tính 
Tuyệt Đối của Năng Sở song vong và vô Thời Không. Vậy Căn Bản Trí là Chân lý tối 
hậu hay Tự tính tuyệt đối, hay đạo lý Nhất nguyên tuyệt đối là Nhận thức vượt Thời 
Không, là Tánh Giác hay Tánh Không. Vậy muốn có Sai Biệt Trí, và Căn Bản Trí, cần 
nhắc lại sự hình thành Thức, Trí, và Tri Thức Nguyên Thủy, hay phân biệt rõ ràng SaI 
Biệt Trí và Căn Bản Trí. 


a). Nhận Thức (Perception). 


Khi chúng ta cảm giác hình ảnh sự vật thì lúc đó chúng ta mới nhận biết được 
(perceive) tên sự vật. Sự vật có tên mà ta nhận thức đó là GIÁC THƯC (hay Tâm Thức: 
Consciousness hay Perception) chạy dài theo thời gian. Khi nhận thức ngay niệm đầu một 
sát na và không có kéo dài thời gian nữa là ta có giác thức nguyên sơ (niệm đầu) hay là 
chơn thức (pure perception or true consciousness). Hình ảnh con bò là thể không, được 
nhận thức bởi tâm trí (tâm trí cũng cùng thể không.) Tâm và vật đồng thể không, nên sự 
nhận thức mới thành hình. Lục căn phối hợp với lục trần (thể không) sanh ra lục thức. 
Lục thức không có thực thê, Phật gọi là lục tặc, vì thức là nghiệp. Dòng tâm thức luôn 
trôi chảy không ngừng nghỉ. Nó không có khởi điểm cũng như kết thúc và nó dính nhiều 
pháp trần làm cho dòng tâm thức luôn ô nhiễm và vần đục. 


b). Sai Biệt Trí hay Tri Thức hay Giác Trí (Cognition). 


Trong đời sống hằng ngày, ta thường cảm nhận sự vật bằng ngũ giác quan chỉ thấy 
hình ành sự vật và biết được tên sự vật bằng nhận thức. Khi ta tri nhận (cognize) sự vật 
đã nhận thức, ta có tri thức (Cognition). Trong quá trình tri nhận sự vật trong hiện tại 
(Với cảm giác), quá khứ hay tương lai (với ý thức), cả ba thời chúng ta tri nhận được sự 
vật mới có GIÁC TRÍ (hay Tâm Trí hay Sai Biệt Trí). Giác Trí này là Tư Tưởng, Suy 
Nghĩ, Lý Luận v.v. theo thời gian. Nó là sự lập lại của tâm thức hay tri nhận các thức nên 
nó tạo ra nghiệp thức. Nên ta có thê gọi là tâm duyên ý mã vì tư tưởng chúng ta lúc nào 
cũng ẩn hiện trong tâm trí từng giây từng phút liên tục, chỉ trừ có những động lực khác 
hay pháp môn có khả năng chận dừng được vọng tưởng đó. 


c). Căn Bản Trí hay Giác Trí Tuệ (Pure Cognition). 


Khi Phật thành đạo là do đạt được Trí Tuệ hay Giác Trí Tuệ hay Căn Bản Trí thì các 
pháp giải thoát được thiết lập thực hành Căn Bản Trí trong các thời thiền tập. Thực ra 
Căn Bản Trí có thê thực hiện trong tứ oali nghi. Vậy Giác Trí Tuệ là tri nhận đầu nguồn 
của Giác Trí và xa lìa nó ngay. Nói rõ hơn là khi chúng ta nhận thức niệm đầu của Cảm 
Giác (Sensafion) để có Giác Thức nguyên sơ (Pure Perception hay first conscIousness), 
lập tức tri nhận Giác Thức nguyên sơ ấy để được Giác Trí hay Sai Biệt Trí (Cognition là 
Giác Trí có thời gian) và xa lìa giác trí ngay mới có Giác Trí Tuệ hay Căn Bản Trí (Vô 
thời gian). Vì Căn Bản Trí là Trị Thức Nguyên Thủy (Pure Cognition) của Chân Trí (Vô 
thời không). Thí dụ, chúng ta thấy con voi là giác thức hay tâm thức, vì thấy hình ảnh đối 
tượng hay con vật trước (Cảm Giác) rồi nhận thức (perceive) con vật đó là con voi (hay 
biết được là con voi, biết nầy thấy biết của căn, luôn luôn đi kèm theo cảm giác, nên thấy 
con voi, biết tên đối tượng là cái thức hay tâm thức hay giác thức. Nên thức là thực tại 
duyên khởi hay giả danh mà thôi). Rồi chúng ta tri nhận (dùng ý trí) giác thức ấy để có 


giác trí hay sai biệt trí. Vậy khi chúng ta nhận thức niệm đầu của con voi (thấy biết con 
voi đầu tiên) là ta có giác thức nguyên sơ, lập tức ta trí nhận (Hay Biết: Cognize chớ 
không phải là perceive) giác thức nguyên sơ ây để có căn bản trí hay giác trí tuệ và phải 
xa lìa cái biết ây nữa thì mới có căn bản trí toàn diện. 


d). Thể Nhập Căn Bản Trí 


Như đã trình bày, muốn thê nhập Căn Bản Trí (Hư Không) từ Sai Biệt Trí (Tướng Hư 
Không), chúng ta tri nhận Sai Biệt Trí ngay niệm đầu và liền xa lìa nó ngay, tức là đưa 
"tướng hư không" hòa nhập vào thể "hư không vô tận", nói khác đi là đưa tát cả sai biệt 
trí hòa nhập vào căn bản trí. Thí dụ, thấy con bò, ta biết có tánh thấy thôi (không trụ hay 
lập lại con bò nữa) rồi tiếp tục từng đối tượng khác. Vì tánh cách tướng không của sự vật, 
nên đối tượng tự nhiên hay chúng ta tạo ra đề quán dung thông và hòa nhập vào hư không 
dễ dàng. Nói rõ hơn là ngay đầu nguồn cuả sai biệt trí đê có căn bản trí tại đó là lúc đó và 
xa lìa cái trí đó. Bởi vì nhận thức một điểm trong dòng lưu chuyền của sai biệt trí là ta có 
căn bản trí rồi, rồi an trụ nó như cách trên. Thực tại điểm đó vô thời không cho nên không 
có tư tưởng, khái niệm gì v.v., nó là nó là chơn tâm. 


IV. Kết Luận 


Kinh Hoa Nghiêm này đã hoàn toàn ở trong lánh vực xứng tánh bất khả tư nghì giải thoát 
mà xương minh, nên mỗi lời mỗ câu trong kinh lấy toàn thê pháp giới tánh làm lượng. Đã 
là toàn thê pháp giới tánh nên tất cả Giáo, Lý, Hạnh, Quả nơi đây đều dung thông vô 
ngại, nên cũng gọi là vô ngại pháp giới. Từng bực cứu cánh của vô ngại pháp giới là sự 
sự vô ngại chỗ chứng nhập hoàn toàn của chư Phật mà chư pháp thân Bồ Tát thời được 
từng phàn.Tất cả cảnh giới đều phat xuất từ Chơn Tâm hay Căn Bản Trí. "Chơn Tâm vốn 
thanh tịnh, đầy đủ và trọn sáng, nhưng cũng có nhiều diệu dụng, trong số đó có hai diệu 
dụng dưới đây là quan trọng nhứt: 


a) Diệu dụng năng sanh tạo ra thế giới, sum la vạn tượng. 


b) Diệu dụng cứu độ, hướng về việc thực hành các đại nguyện của Bồ Tát Phố Hiền 
nhăm cứu vớt chúng sanh. 


Cái nhìn viên dung bắt nguồn từ Chơn Như trong sáng, dung nhiếp tất cả vật trong vũ trụ, 
thu nạp hình ảnh của vạn vật trong cái gương như thể tánh của nó, và chính nhờ cái nhìn 
viên dung ấy mà chúng ta mới thấy rằng vạn pháp sai biệt cùng phát xuất từ Chơn Như" 
(L.H. Tiọnh Huệ). Kinh Hoa Nghiêm nhằm xiễn dương cái lý viên thông vô ngại của 
Phật Pháp, suốt quá trình tu tập gồm 4 giai đoạn Giáo, Lý, Hạnh, Quả. Pháp học đầy đủ, 
thông suốt bốn pháp giới như trên, giữ giới hạnh nghiêm minh, thê nhập căn bản trí là 
Pháp thành của các Bồ Tát vậy. 


Tham Khảo 


Kinh Hoa Nghiêm. HT. Thích Trí Tịnh Việt dịch từ Hán tạng, trong Tủ Sách Phật Học, 
website Quang Đức: 


http:/www.quangduc.com 


Kinh Hoa Nghiêm Luận Giải, 2001. L.H. Tịnh Huệ. 


6. Pháp Trực Chỉ Minh Tâm Kiến Tánh Thành Phật 
Kinh Lăng Già 


Đại yếu kinh Lăng Già là trực chỉ minh tâm kiến tánh thành Phật. Khác với 
kinh Kim Cang, Lăng Nghiêm, Hay Viên Giác về sự diễn tả cái vọng tâm hay tâm 
thức, và cái chân tâm như giác tánh, hay tri kiến phật, v.v..., phương pháp của 
Lăng Già là rực chỉ minh tâm kiến tánh thành Phật : đi thẳng vào vùng chân như 
bản giác mà nắm lẫy trí tuệ tánh giác mà thành Phật đạo; đó là một pháp môn 
đón ngộ. Theo Cụ Trần Trọng Kim, "Kinh Lăng Ca - trước trực chỉ nhất tâm 
chân như đễ làm cho rõ cái nghĩa tam giới duy tâm, - sau chỉ thị nhất tâm sinh 
diệt để làm cho rõ cái nghĩa vạn pháp duy thức. " 


Toàn bộ kinh Lăng Già, chủ tâm của Phật là trình bày nội dung giác ngộ, nét 
đặc thù của Đại Thừa. Ý chỉ nhất tâm trong tam giới, dụ cho chân tâm và vạn 
pháp đều ở nhất tâm mà ra. Bởi vậy nên Bồ Tát Đại Huệ dựa theo nguyên: tắc Ấy 
phát biểu cái nghĩa sinh diệt, hữu vô, đoạn thường, nhân pháp vô ngã, niết bàn, 
tức là Bồ Tát dựa vào nhất tâm chuyển biến mà hỏi Phật, như ngũ pháp (danh, 
tướng, vọng tưởng, chánh trí, và như như); tam tự tính (biến kế sở chấp, Y tha 
khởi, và Viên thành thật); bát thức (Tiền ngũ thức, Ý thức, Mạt na thức và A lại 
da thức) nhị vô ngã (Nhân vô ngã và pháp vô ngã), cũng như mê và ngộ. Phật 
chỉ Tám thức,năm pháp, ba tư tánh, hai vô ngã cứu cánh đại thừa thánh đệ nhất 
nghĩa. 


Thật ra cùng một tâm tại sao lại có chân và vọng, hay chân tâm và vọng 
thức? Chân tâm còn gọi là Bồ Đề, Chân Như, Niết Bàn, Chân Tánh, Như Lai 
Tạng, Như Như, Chơn Không hay Không. Còn Vọng Thức hay Tâm Thức luôn 
biến đổi không có thực thể. (Xem Nhất Nguyên Luận, Phổ Nguyệt, 2003 trong 
website Người Cư Sĩ, 8/2008). 


Chúng ta nhận xét rằng không có vật chất nào hiện hữu độc lập, dù nó nhỏ 
như hạt tử hoặc lớn như quả núi. Vạn vật chỉ hiện hữu một cách tương đối, trong 
sự tương quan với những vật khác. Thí dụ, như ta ở trong trái đất, trái đấy quay 
theo quỷ đạo v.v; cũng như sự sống ta phải nhờ có đất, nước, lửa hay không 
gian v.v...Gần nhất, trong bát thức, điển hình là lục căn là chủ thể, là nhân tiêp 
xúc với đối tượng hay lục trần tức duyên để tạo ra cảm giác mà ta nhận thức 
được, gọi là lục thức hay tâm thức. Đúng ra, lục căn (chủ thể) kết hợp với lục 
trần (đối tượng) là duyên sanh ra hình ảnh được ý niệm hóa bởi căn Ý (Ý trí tác 
động) nên ta có tri giác hay giác thức. Nếu ta tri nhận (dùng ý trí tác năng) giác 


thức đó ta sẽ có giác trí. Tuy nhiên khi ta nhận thức niệm đầu của cảm giác ta có 
thức giác nguyên sơ hay chơn thức. Chơn thức dù bất sanh bất diệt, như lai 
tạng thanh tịnh chân tâm, tức chân như, nhưng chân như vì có cái dụng chiếu 
cảnh, cho nên cũng gọi là thức. Nhắc lại, kết cấu của Tâm Thức (Cốt tủy của 
kinh Kim Cang, Phổ Nguyêt) rất cần thiết khi phân biệt Thức và Trí, quan trọng 
hơn nữa khi nhận biết thế nào là Vọng Tâm và Chân Tâm. Chúng ta cân biết rõ 
ràng cách thức cấu kết của Tâm Trí đề thực hành đúng các pháp môn của Phật, 
nhất là ngồi Thiền. Do đó, sự phân biệt Cảm Giác (Sensation), Giác Thức 
(Perception hay Consciousness) Giác Trí (Cognition) và Giác Trí Tuệ (Pure 
Cognition) là cần thiết. 


I. Tâm Thức 
a). Nhận Diện (Sensation). 


Ngủ giác quan là phương tiện tiếp xúc với trần cảnh để nhận diện ảnh hay 
hay bóng dáng của trần cảnh. Đó là chúng ta cảm giác được hình ảnh của sự 
vật qua ngũ giác quan mà thôi. Thí dụ, khi ta thấy con bò là thấy hình ảnh con bò 
ở võng mạc cuả mắt mà thôi. Đó là CẢM GIÁC. Nhắc lại, (Về thị giác) khi ta nhìn 
con bò, hình ảnh con bò hội tụ ở võng mạc của mắt, truyền dẫn bởi thị giác thần 
kinh lên não, lức đó ta mới nhận diện được hình ảnh con bò. Khi có thời gian thì 
sự vật chạy dài trong không gian, với ảnh ta vừa thấy đó không còn là ảnh thật 
nữa (Sắc tức thị không: Sắc lập tức (Một sát na) biến thành không thật nữa. Hễ 
có thời gian thì có không gian. Sự vật huyễn hóa theo thời gian và ảnh không 
còn thật trong không gian. Vậy, khi nhận diện được hình ảnh (thấy), ấn tượng 
chấn động lực(nghe), không khí hay hơi (ngửi), ấn tượng kích thích (nếm), hình 
ảnh tiếp giáp của da hay cơ thể (xúc) là thể không của đối tượng qua tiền ngũ 
căn. Thí dụ, như thị giác, sự vật chiếm cứ trong không gian (hư không) một dung 
thể không: sự vật và dung thể không của nó khẳng khít nhau như một, thì thể 
không của nó là hình ảnh sự vật được hội tụ ở võng mạc mắt khi mắt nhìn sự 
vật. Do đó khi thấy sự vật cụ thể ở trong không gian là thấy hình ảnh của nó ở 
võng mạc của mắt mà thôi. 


b). Nhận Thức (Perception). 


Khi chúng ta cảm giác hình ảnh sự vật thì lúc đó chúng ta mới nhận biết được 
(perceive) tên sự vật. Sự vật có tên mà ta nhận thức đó là GIÁC THƯC (hay 
Tâm Thức: Consciousness hay Perception) chạy dài theo thời gian. Khi nhận 
thức ngay niệm đầu một sát na và không có kéo dài thời gian nữa là ta có giác 
thức nguyên sơ (niệm đầu) hay là chơn thức (pure perception or true 
consciousness). Hình ảnh con bò là thể không được nhận thức bởi tâm trí (tâm 
trí cũng cùng thể không.) Tâm và vật đồng thể không, nên sự nhận thức mới 
thành hình. Lục căn phối hợp với lục trần (thể không) sanh ra lục thức. Lục thức 
không có thực thể, Phật gọi là lục tặc, vì thức là nghiệp. Dòng tâm thức luôn trôi 


chảy không ngừng nghỉ. Nó không có khởi điểm cũng như kết thúc và nó dính 
nhiêu pháp trân làm cho dòng tâm thức luôn ô nhiễm và vân đục. 


c). Tri Thức (Cognition). 


Trong đời sống hằng ngày, ta thường nhận thức sự vật bằng ngũ giác quan. 
Khi ta trí nhận (cognize) sự vật đã nhận thức, ta có tri thức (Cognition). Trong 
quá trình tri nhận sự vật trong hiện tại (Với cảm giác), quá khứ hay tương lai (với 
ý thức), cả ba thời chúng ta tri nhận được sự vật mới có GIÁC TRÍ (hay Tâm 
Trí). Giác Trí nầy là Tư Tưởng, Suy Nghĩ, Lý Luận v.v. theo thời gian. Nó là sự 
lập lại của tâm thức hay tri nhận các thức nên nó tạo ra nghiệp thức. Nên ta có 
thể gọi là tâm duyên ý mã vì tư tưởng chúng ta lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm 
trí từng giây từng phút liên tục, chỉ trừ có những động lực khác hay pháp môn 
có khả năng chận dừng được vọng tưởng đó. Dù cho chơn thức hay giác trí khi 
chạy dài theo thời gian thì huyễn hóa, cho nên vạn pháp chạy theo tâm thức mà 
biến hóa từng sát na sanh diệt. Dòng tâm thức luôn trôi chảy không ngừng nghỉ 
vô thủy vô chung chảy daì theo thời gian và lăn trôi trong không gian không lúc 
nào vắng mặt. Ở ngoại giới (không gian) hay trong nội tâm (tâm khảm) không 
nơi nào mà không bị dòng tâm thức ảnh hưởng. 


II. Chân Tâm 


Giác Trí Tuệ (Pure Cognition). 


Khi Phật thành đạo là do đạt được Trí Tuệ hay Giác Trí Tuệ hay Tánh Giác 
thì các pháp giải thoát được thiết lập thực hành Giác Trí Tuệ trong các thời thiền 
tập. Thực ra Giác Trí Tuệ có thể thực hiện trong tứ oai nghỉ. Vậy Giác Trí Tuệ là 
tri nhận đầu nguồn của Giác Trí và xa lìa nó ngay. Nói rõ hơn là khi chúng ta 
nhận thức niệm đầu của Cảm Giác (Sensation) để có Giác Thức nguyên sơ 
(Pure Perception hay first consciousness), lập tức tri nhận Giác Thức nguyên sơ 
ấy để được Giác Trí (Cognition là Giác Trí có thời gian) và xa lìa giác trí ngay 
mới có Giác Trí Tuệ (Vô thời gian). Vì Giác Trí Tuệ là Tri Thức Nguyên Thủy 
(Pure Cognition) của Chân Trí (Vô thời không). Thí dụ, chúng ta thấy con voi là 
giác thức hay tâm thức, vì thấy hình ảnh đối tượng hay con vật trước (Cảm 
Giác) TỒi nhận thức (perceive) con vật đó là con voi (hay biết được là con voi, 
biết này thấy biết của căn, luôn luôn đi kèm theo cảm giác, nên thấy con voi, biết 
tên đối tượng là cái thức hay tâm thức hay giác thức. Thức là thực tại duyên 
khởi hay giả danh mà thôi). Rồi chúng ta tri nhận (dùng ý trí) giác thức ấy để có 
giác trí. Vậy khi chúng ta nhận thức niệm đầu của con voi (thấy biết con voi đầu 
tiên) là ta có giác thức nguyên sơ, lập tức ta tri nhận (Hay Biết: Cognize chớ 
không phải là perceive) giác thức nguyên sơ ấy để có giác trí tuệ và phải xa lìa 
cái biết ấy nữa thì mới có giác trí tuệ toàn diện. 


Đai để, kinh Lăng Già Phật chỉ rõ như như là bản giác, tự nhiên có sẵn 
muôn thuở cùng khắp thanh tịnh thường hằng không sanh không diệt như hư 
không vô tận, đó là lý pháp; còn trí tuệ là thủy giác, phải dùng pháp giác trí tuệ 
trên để hiển lộ cái minh tâm và kiến tánh mới thành Phật đạo. Ví như bản giác là 
thể hư không vô tận, trí tuệ là tướng hư không của giác trí giới hạng bởi lục căn 
và khi hòa nhập vào hư không vô tận thì tướng hư không hòa tan trong hư 
không vô tận thành một thể không không còn phân biệt gì giữa lý và trí, đó là 
dung hợp thành lý trí vậy. 


Để trực chỉ minh tâm kiến tánh thành Phật hay muốn đi thẳng vào thể hư 
không vô tận (minh tâm là tâm trong sáng: Chân tâm hay bản giác), hành giả cần 
phải nắm bắt được tánh giác (kiến tánh). Đó là giác trí tuệ. Kỹ thuật để kiến tánh 
là tri nhận thực tại điểm của giác trí. Chúng ta biết rằng giác trí và giác thức chỉ 
là tâm thức là vọng tâm. Dòng tâm thức luôn trôi chẳy, tam thời bất khả đắc. Quá 
khứ đã qua tiền ngũ căn không thể nắm bắt, tương lai chưa đến làm sao nắm 
bắt được, hiện tại là cái đang là nối tiếp những sát na sanh diệt không ngừng, 
cũng không thể nắm bắt được. Tuy nhiên cái đang là của dòng tâm thức là cơ 
hội tốt để chúng ta có thể dùng tuệ quán nhắm ngay thực tại điểm của giác trí 
đang là. Vông tâm và chân tâm cùng là một tâm. Cái chuyển động là vọng, cái cố 
định là chân. Cho nên BT Long Thọ nói, cái đến có thật trong cái đang đến. Vậy 
cái chân tâm có thật trong cái vọng tâm, hai cái tuy hai mà một, và chân lý không 
đến từ cái bất động. Vậy, chúng ta nên nhớ, để trực chỉ minh tâm kiến tánh 
thành Phật thì dùng hai cách: 


Cách thứ nhất: Tứ oai nghỉ 


"Nhận thức đầu của Cảm Giác đề có Chơn Thức. Rồi tri nhận Chơn Thức này đề 
có Giác Thức và xa lìa Giác Thức đó mới đạt được Giác Trí Tuệ; và khi vọng 
khởi (suy nghĩ, tư tưởng, tưởng tượng, nhớ lại v.v...), ta Biết là tưởng thức và xa 
lìa nó ngay; và cứ như thế, chúng ta tiếp tục tri nhận từng sự việc vô thời gian. " 


Cách thứ hai: bốn thứ thiền (do cụ Trần Trọng Kim trích giảng, chỉ tiết rất hay, 
chủ đích cần thiết để hành giả ôn lại) 


Trong quyền thứ 2 kinh Lăng-ca Phật nói có bón thứ thiền là : ngu phu sở hành 
thiên, quán sát nghĩa thiên, phan duyên như thiên, và như lai thiên. 


1. Thiền là cái phương tiện vào lý, tức là nói nhân với hạnh mà thôi. Ngu phu sở 
hành thiên là cái thiền của Thanh-văn, Duyên-giác với ngoại đạo dùng để tu 
hành, quán sát cái tính nhân vô ngã, tự tướng, cộng tướng, cốt tỏa (xương nát), 
vô thường, khổ, bất tịnh tướng, rồi chấp trược những điều đó, không quên, cho 


nên cái ngã kiến càng tăng lên, thành ra không bỏ được cái tướng. Cái nhân địa 
đã không chân thực, thì cái quả tất phải cong queo, ngay đến cái gọi là niết bàn 
cũng không phải là chân thực. Bởi chưng nhị thặng và ngoại đạo không đạt tới 
cái tâm hiện lượng và cái lý chân vô ngã, tuy có quan sát cái ngã không, mà vẫn 
không quên cái chấp trược, cho nên mới gọi là phàm phu sở hành thiền. 


2. Quán sát nghĩa thiên là cái phương tiện tu hành của Bồ-tát để biểu thị cái 
chính nhân. Tu phép thiền này là đã biết: nhân vô ngã, tự tướng, cộng tướng, 
ngoại đạo tự và tha đều không có tự tính, rồi cứ quan sát cái pháp vô ngã và cái 
tướng nghĩa ở chỗ ấy, rồi cứ tùy thuận mà quan sát mãi. Ấy gọi là quan sát 
nghĩa thiền. Cái thiền này vẫn còn thuộc vào môn tiệm giáo. 


3. Phan duyên như thiền là cái hành tướng đến giải thoát đạo, nói cái vọng 
tưởng và hai cái vô ngã tướng (nhân/pháp vô ngã) đến chỗ như thực, không 
sinh vọng tưởng, nhân pháp bản vô, bình đẳng như như, không khởi phân biệt. 
Ấy là không ở trong phân biệt tâm, được cái cảnh giới tịch tĩnh. Ba cái thiền nói 
trên là cái hành tướng của tam thặng. 


Nhất tâm ấy vốn không hình không tướng, cứ như như tự tại, tịch nhiên mà 
chiếu, không sinh không diệt. - Còn những hình tướng đều là do mê mà hiện ra. 
Mê cái nhất tâm mà làm ra sinh tử, cho nên biến nhất tâm thành tam giới. - Ngộ 
cái nhất tâm mà làm niết bàn, cho nên chuyển tam giới làm nhất tâm. 


Song sinh tử là hữu pháp, mà niết bàn là vô pháp. Hai cái hữu và vô ấy đều do 
sự phân biệt vọng kiên của người phàm, chứ trong cái tịch diệt, tâm vỗôn không 
phân biệt (không có hữu-vô). 


Khởi đầu, Đại-Tuệ Bồ Tát đem hỏi Phật các thứ tướng khác nhau, là những 
pháp tương đối, như 8 cái kiến tà chánh, và 100 cái cảnh sở kiến, cộng 108 kiến 
của sự phân biệt vọng kiến, chớ không phải là cái tịch diệt nhất tâm tuyệt đối. - 
Vậy nên Phật chỉ thẳng vào chỗ tối cực tâm nguyên mà bác hết cả những điều 
hỏi ấy và bảo là phi giã, không phải. - Áy là ý Phật bảo rằng phải lìa bỏ tâm, ý, 
thức, ra ngoài con đường phàm thánh, để chỉ còn cái cảnh giới tự giác 
thánh trí của chư Phật mà thôi. 


Đối với cái nhất tâm chân nguyên thì thánh phàm bình đẳng, không có tướng sai 
biệt. - Nhưng vì chia ra mê với ngộ cho nên mới có thập giới ( Thập pháp giới: địa 
ngục, ngã quỉ, súc sanh, người, atula, trời, Thanh-văn, Duyên-giác, Bô-tát, Phật), 


y, chính, nhân, quả, các thứ tính tướng khác nhau. - Chỉ vì mê cái nhất tâm mà 
chính trí đổi ra làm vọng tưởng, như như đổi ra làm danh với tướng. - Ngộ cái 
nhất tâm thì vọng tưởng lại thành chính trí, và danh với tướng lại là như như. - 
Cho nên kinh nói: Thuận cái lưu chuyển thì là vọng kiến sanh tử; chán ghét cái 
lưu chuyển thì là vọng kiến niết bàn.- Vậy sanh tử và niết bàn đều không phải là 
cái tự giác thánh trí của Phật. Cho nên trong những câu đáp lại Phật bác cả ởi, 
mà cho là phí giã, cốt để làm rõ cái nghĩa tam giới duy tâm. 


Chân thức lá bất sinh bất diệt, như lai tạng thanh tịnh chân tâm, tức là chân- 
như. Song chân-như vì có cái dụng chiêu cảnh, cho nên cũng gọi là thức. 


Hiện thức tức là đệ bát thức. - Vì nương theo A-lại-da thức nói có vô minh, bất 
giác mà khởi cái năng kiên, năng hiện, năng thủ cảnh giới, cũng gọi là trí thức, 
tức là trong đó có cái phân-biệt-sự thức, là 7 thức kia. 


Nếu theo cái thí dụ trong gương thì bát thức chỉ là một thể khônghai, không khác 
biệt. Cho nên nói rằng hiện thức là nói năng hiện nhất thiết cảnh giới, như cái 
gương sáng hiện rõ các hình tượng, cứ tùy ngũ trần đối lại mà hiện ra, không có 
trước sau gì cả. Bất cứ lúc nào, tùy sự vận chuyển mà (vô tâm) khởi lên. 


Xem thế, thì ba thứ thức nói đây là chân với vọng đối lập, cốt làm cho thấy rõ 
thức là chân-như, cho nên còn nói rằng như-lai-tạng tên là thức-tạng, vì sự liễu- 
biệt cùng với hiện-thức, tức là chân với vọng hợp lại mà nói vậy. Hợp là bất-sinh 
bất-diệt cùng với sinh-diệt hòa hợp thành A-lại-da thức. 


4. Như-Lai thiền là nói vào Như-Lai địa, được cái tướng tự giác thánh trí, tâm 
chủng lạc trụ, thành biện chúng sinh bắt tư nghị sự. Cái thiền này là cái hành 
tướng của tối thượng nhất thặng. Nói Như-Lai thiền không phải là nói cái thiền 
của Như-Lai sở hành, mà nói lấy cái giác của Như-Lai quả địa làm bản nhân 
tâm, tức lấy bất sinh bất diệt tâm làm cái nhân cho sự tu của mình. Vậy nên mới 
nói rằng vào Như-Lai địa, được tự giác thánh trí, ấy là cái đại phương tiện của 
người tu hành. 


Hai cái thiền nói trên, thứ hai và thứ ba, tuy gọi là chính hành, nhưng còn thuộc 
về môn tiệm tu. Cái thiền thứ tư này là môn thiên đón ngộ nhất tâm, đón đăng 
Phật địa, tam đức (pháp thân, bát nhã, giải thoát) bí tàng, một niệm đắc đốn 
tức là thành tựu cái bất tư nghị của chúng sinh, cho nên gọi là Như-Lai thanh 
tịnh thiên. 


Cái Như-Lai thanh tịnh thiền này chính là cái thiền của Tổ Đạt-Ma đem truyền 
sang nước Tàu, tức là cái tâm ấn của tam thế chư Phật, lịch đại Tổ-Sư, đời đời 
truyền cho nhau. Cái tông chỉ, cái ý nghĩa trong kinh Lang-ca ở cả chỗ ấy. 
Những người tu hành phải lấy đó làm chân nhân mà ru, thì rồi mới được cái 
Như-Lai vô thượng đại niết bàn quả. Thế là nhân chân, quả chính, thấy rõ trong 
những lời thuyết pháp của đức Như Lai. 


Tôi xem kinh Lăng-ca, thấy có nhiều ý nghĩa huyền diệu vô cùng, mà trước sau 
chỉ lấy nhất tâm làm tông, lấy tự giác thánh trí làm cứu cánh. Tuy không thể kể 
hết ra đây được, nhưng có ba điềm rất hệ trọng là tâm, thức và thiền. Những 
yếu điểm ất đều là then chốt trong Phật-Giáo Đại Thặng, cho nên tôi trích mấy 
đoạn, đem trình bày ra đây, để biểu hiện đại khái một cái học cực ký cao siêu. 
Thiết tưởng những nhà Phật học nên xem kỹ kinh này thì mới có thể hiểu được 
rõ cái căn nguyên Thiền Tông là một học phái rất cao sâu trong Phật-Giáo Đại 
Thặng. 


Phật nói: Đệ-nhất-nghĩa là cái sở đắc của thánh-trí tự giác, không phải là 
cái cảnh-giới do ngôn thuyết vọng tưởng mà biết. Vậy nên ngôn thuyết 
vọng tưởng không hiên thị được đệ-nhât-nghĩa. 


Tức là nói mình phải tự chứng được cái đệ nhất nghĩa, chứ không phải lấy ngôn 
thuyêt mà biêt được. 


III. Kết Luận 


Vạch dòng tâm thức (vọng tâm) đang trôi chảy, tìm gặp vùng chân như bản 
giác để thể nhập giác trí tuệ (tánh giác) là tri nhận thực tại điểm của giác trí đang 
là, và xa lìa tứ tướng, là không trụ vào giác trí đó nữa; nghĩa là trực chỉ bản giác 
để thể nhập (thấy) được tánh giác; tức là tánh giác đã hòa nhập vào hư không 
vô tận, là đạt thành Phật đạo. Giải thoát vọng tâm có nghĩa là tri nhận tánh giác 
có thực trong dòng tâm thức đang trôi chảy; tức là khôi phục lại thực tính của 
tâm, đó là chân tâm hay bản giác. Thực hành tánh giác trực chỉ vào bản giác hư 
không vô tận là tìm về chân nguyên, tức thực tính của tâm. Vượt khỏi đối tượng 
tìm đến tự tính của nó cũng là đường về minh tâm. Lột xác tri kiến giả lập (tâm 
thức) để thể hiện tri thức thực sự (kiến tánh) tức tri thứ đúng hay hiểu biết 
chân thật. Vậy tri kiến như là phương tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhận 
thấy mặt trăng phải vượt khỏi ngón tay; cũng như vậy, vượt khỏi tri kiến mới nắm 
bắt được thực tại. Đó là pháp trực chỉ minh tâm kiến tánh thành Phật. 


Vậy 


* Tri thức đúng cái tri thức sai lầm của chủ khách (nhị nguyên) là giải thoát mọi 
phiên não, nhân duyên chăng chịt, cũng là vượt khỏi dòng bộc lưu sanh tử hay 
kiên tánh thành Phật. 


* Hành trình đi đến chân nguyên là sự miên mật "thắp sáng hiện hữu" trong từng 
khoảnh khắc sông tĩnh giác với "tâm bình thường," an nhiên tự tại. 


* Nắm bắt được thực tướng của vạn hữu là sự vượt khỏi thời không làm cho tâm 
trở nên trong sáng thanh thản, tức là giải thoát khô đau, nhân quả luân hôi. 


Tham khảo 


LĂNG CA KINH. Kinh Lăng Già - Lankavatara Sutra. Cụ Lệ Thần TRÀN 
TRONG KIM Trích giảng. 


Tủ Sách Phật học Tân Việt ấn hành. Trích trong website Người Cư 
Sĩ: http://cusi2.free.fr/gtk/gtk0085.htm 


7. Nghĩa Chơn Thật 
Kinh Bồ Tát Thiện Giới 
Phổ Nguyệt 
+ + 


+ 


Nghĩa chơn thật trong kinh Bồ Tát Giới, quyền hai Bồ Tát Địa là giải nghĩa tướng 
và tánh của sự vật cũng như các pháp quán không của Bồ Tát. Nghĩa chơn thật còn gọi 
là đệ nhứt nghĩa. Phật nói: Đệ- nhất- nghĩa là cái sở đắc của thánh-trí tự giác, không 
phải là cái cảnh-giới do ngôn thuyết vọng tưởng mà biết. Vậy nên ngôn thuyết vọng 
tưởng không hiễn thị được đệ-nhắt-nghĩa."' (Pháp Trực Chỉ Minh Tâm Kiến Tánh, 
Phổ Nguyệt). Tức là nói mình phải tự chứng được cái đệ nhất nghĩa, chứ không phải lấy 
ngôn thuyết mà biết được. Theo Cụ Trần Trọng Kim, "Kinh Lăng Ca - trước trực 
chỉ nhất tâm chân như để làm cho rõ cái nghĩa fam giới duy tâm, - sau chỉ thị nhất tâm 
sinh diệt để làm cho rõ cái nghĩa vạn pháp duy thức. " Theo Kinh Bồ Tát Thiện Giới, 
Nghĩa Chơn Thật được diễn tả thể tánh bằng cách nhận thức của Bồ Tát, "khéo biết làm 
rõ pháp giới chăng thể tuyên nói, biết tánh pháp giới, biết luôn sự lan rộng thế gian là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức cho đến Niết Bàn" Sự phân biệt đưa chúng ta biết được tánh chơn 
thật , tướng thay đồi hay lan rộng theo thế gian và pháp quán không rõ ràng hơn. 


I. NGHĨA LAN RỘNG - Tánh Không Thật của Ngôn Ngữ 


Ngôn ngữ là một thực tại giả lập. Cái trở thành ngôn ngữ được kiến lập do nhân duyên 


(căn trần) là cái Thức, là bóng dáng của đối tượng mà chủ thể nhận biết Nhận thức sự vật 
gọi là cụ thể, được đi đôi với một tên gọi nào đó, không có tên gọi thì đối tượng không là 
gì cả. Sự vật được đặt tên không phải là đối tượng trực quán của chân trí. Như thế đối 
tượng của tri thức không là gì khác hơn là giả tượng. Do đó, sự vật được diễn tả mà ta tri 
giác do cảm giác (Căn trần, nhân duyên kết hợp) thêm kinh nghiệm (Thức) mà có tên gọi 
khác nhau gọi là nghĩa lan rộng. Tên gọi của sự vật (danh từ hay ngôn ngữ) mà ta nhận 
biết chỉ là giả danh. Sự vật giả danh là do duyên khởi qua nhận thức của chủ khách. Đã 
Giả Danh (theo Ngài Long Thọ), duyên khởi thì sự vật nhận thức đó không có tự tính hay 
là Thực Tại Tùy Thuộc (theo Ngài Vô Trước) hay là Tánh Không. 


Cái Trở Nên là cái không thật có, cũng không thật không. Tự tánh giả danh hay tùy thuộc 
cũng nằm trong phạm trù Tánh không. Tự tánh giả danh được thể hiện tướng sanh diệt do 
tác động thời gian thì có sanh có diệt, và quan niệm cá nhân chi phối. Thời gian ngưng 
chuyền, tức thì tự tánh tùy thuộc cũng tuyệt tích, vì nhân duyên không thể phát triển. Chủ 
thể (Ý) nhận thức được tướng không của sự vật tùy thuộc vào nhân duyên tìm ân trong 
tàng thức. Chủ thể và sự vật tùy thuộc vào nhân duyên mà tri nhận, nên sự tri nhận đó 
cũng không thật và chắc chắn hay thay đổi tức là nghĩa lan rộng. Tự Tính giả danh hay 
tùy thuộc của sự vật cũng là vô tự tính hay Tánh Không. Sự vật biến đổi (sanh diệt) làm 
cho hình ảnh của chúng mà con người trông thấy Sạch Nhơ, Tốt Xấu, Màu Sắc v.v.. tùy 
theo quan niệm cá nhân. Tự tánh tùy thuộc còn gọi Nghĩa Lan Rộng thế gian. Trong Kinh 
Bồ Tát Thiện Giới, Phật dạy rõ nghĩa lan rộng như sau: 


Bồ Tát khéo biết làm rõ pháp giới chẳng thể tuyên nói, biết tánh pháp giới, biết luôn sự 
lan rộng thể gian. Sự lan rộng thế gian là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho đến Niết Bàn. 
Sắc cho đến Niết Bàn chẳng gọi là chơn thát. Tại sao vậy? Vì sắc đây chẳng phải có, 
chẳng phải không, cho đến Niết Bàn chẳng phải có chẳng phải không. Néu chẳng phải có 
chẳng phải không làm sao chơn thật? 


Thế nào là chẳng phải có? -Chúng sanh điên đảo kể sắc là ngã, cho đến Niết Bàn cũng 
kể ngang là ngã. Đó là chẳng phải có. 


Thế nào là chẳng phải không? -Vì lan rộng thể gian, vì có thể tuyên nói. Đây gọi là 
chăng phải không. Bởi hai nghĩa trên gọi là chăng phải có chăng phải không. 


Như bắt cứ pháp gì được nói ra, bảo rằng có tr? -Nếu có thì trong một pháp lẽ ra phải có 
vô lượng tên, vì vô lượng tên lẽ ra có vô lượng tánh. Tại sao váy? Vì môi pháp có vô 
lượng tên. Thế nào là vô lượng tên? -Như một pháp thuộc vỀ sắc chẳng hạn, cũng nói là 
xanh, vàng, đỏ, trắng, dài, ngăn, vuông, tròn, lớn, nhỏ, có thể thấy, không thể thấy, có 
rồi, trơn, rít, nhẹ, nặng v.v...Thể gọi là có thể nói. Tùy sự nói, lễ ra trong một pháp vô 
lượng tướng. Những gì có thể tuyên nói, thật sự không tánh nhất định, bởi lời lẽ mà lan 
rộng trong đời. Thật ra không có người nói (hay sự nói), cũng như không có tánh chơn 
thật. Một pháp như vậy, tất cả pháp cũng như vậy. Như sắc cho đến Niết Bàn, nếu là có 
thật tánh, lẽ ra chẳng nói có xanh, vàng, đỏ, trắng, cho đến nhẹ nặng v.v...Nếu không 
thật tánh thì khi chưa lan rộng, làm sao có thể truyền? Cũng vì tánh cách lan rộng là có, 
tánh cách lan rộng này không ba đâu, khởi thi, do đó có thể lan rộng. 


Nêu lúc chưa có sắc, đã có sự lan rộng, thì do nhân duyên gì lúc không có sắc lại chăng 
lan rộng? Như sự lan rộng đáy có thê làm tánh của sắc vì sao lan rộng mà không làm vô 


lượng tánh của sắc? 
II. NGHĨA CHƠN THẬTT - Tánh Chơn Không của Ngôn Ngữ 


Chân Trí hay Giác Trí Tuệ hay cái Trí Nguyên Sơ được nhận thức ngay nơi thực tại điểm 
khởi đầu tiến trình của động tác Giác Trí Đang Là, cũng là Nhất Nguyên Tính Tuyệt, Đối 
của Năng Sở song vong và vô Thời Không. Vậy Chân lý tối hậu hay Tự tính tuyệt đối, 
hay đạo lý Nhất nguyên tuyệt đối là Nhận thức vượt Thời Không, là Tánh Giác hay Tánh 
Không. Không dùng Ngôn Ngữ, Tư Tưởng suy nghĩ bàn luận mà dùng pháp môn không 
hai, hay nói khác đi là Thể hiện, là im lặng không dùng ngôn ngữ mà là Hành là Thiên. 
Đó là pháp "Bất Khả Tư Nghị", là Trung Đạo. 


Thế nên pháp tánh chẳng thể tuyên nói. Như sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho đến Niết Bàn 
cũng vậy. 


Có hai hạng người bị cách xa Phật pháp, chẳng phải đệ tử Phật, mất hết Phật pháp. 


Một là hạng nói về sắc cho đến Niết Bàn, cho là có tánh chơn thật. Hai là hạng chẳng tin 
có tánh lan rộng trong đời. Hai hạng người như thể chẳng kham lãnh thọ trì nôi giới cắm 
của Bồ Tát, như ai truyền trao, người thọ cũng không đắc giới, vị thầy truyễn trao phải 
mắc tội lỗi. 


Vì sao không đắc giới? - Vì chê bai pháp chơn thật, chấp chặt điều phi pháp. Thế nên dâu 
có thọ, rôi cuộc không đác giới. Nêu không đặc giới, làm sao được gọi là đệ tử của Phật? 
Vì thê gọi là hạng cách xa Phát pháp. 


Giới Bà Tát đây không phải ở miệng mà được. Tâm và miệng cùng hòa hợp, sau đó mới 
được. Hai hạng người nói trên không thật tâm làm sao có thê được giới. 


HI. PHÁP QUÁN KHÔNG 
a. Pháp Không và Tánh Không 


Cái không gian dung chứa sự vật và sự vật chiếm cứ không gian là một.Nói gọn là sự vật 
và dung thể không của nó là một. Pháp không là nghĩa lan rộng là thuộc tâm thức. Tánh 
không thuộc trí tuê. Thức và Trí là một và cùng ở trong tâm. Chuyền tâm thức thành tâm 
trí hay giác trí và giác trí tuệ thường pháp quán không.. Sắc không khác không, và không 
không khác sắc. Không là cái chân lý tự nó, nó chính là nó, không có tự tính nào áp đặt 
lên nó, không thể dùng ngôn ngữ, công ước để cưỡng ép lên tánh của nó. Nó là nó không 
có gì ngoài nó. Nó là dung thê không của sự vật nên nó không vượt ra khỏi sự vật. Theo 
Tử Thư Tây Tạng gọi là chân lý tự nó trống rỗng và trần trụi như Hư Không vô biên và 
không có tỳ vết. Đó cũng gọi là Chơn Không. Do đó Tánh giác là Thiệt Hư Không hay 
Hư Không là Thiệt Tánh giác. Tánh Giác là Chân Trí hay là cái dụng của Chơn Tâm. Vậy 
làm sao nắm bắt được Chơn Tâm? Phương pháp nào? Trong kinh Kim Cang, đức Phật 
dạy cách hàng phục vọng tâm: 


- Độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, mà không thấy chúng sanh nào được độ. 


Độ: là làm cho giác ngộ, giải thoát mọi vọng tưởng giả lập để đạt thực tính. 


Chúng Sanh: Tất cả các loài, sự và vật có tri giác hoặc không có tri giác ; là những thực 
tại giả lâp hay tùy thuộc, là Giác Thức. 


Vô Dư Niết Bàn: Niết bàn tuyệt đối hay tự tính tuyệt đối, là chơn không hay thiệt hư 
không. 


Vậy câu trên có nghĩa là: Đưa tất cả các các thực tại giả lập vào thực tại tuyệt đối mà 
không còn thấy các thực tại giả lập đó nữa. Đưa tất cả chúng sanh (Giác Thức) vào Vô 
Dư Niết Bàn (Giác Tr? mà không còn thấy chúng sanh đó nữa (đã phủ định Giác Thức). 
Vậy muốn hàng phục vọng tâm, hành giả nên (Tâm) trực nhận thể không của sự vật và 
ngay đó lìa tướng giả lập.(Ly bốn tướng:Ngả, Nhơn, Chúng Sanh, Thọ giả). 


Nếu đối với sắc mà sanh tâm hư vọng, so đo, chấp trước, thì đối với Phật pháp sẽ bị mắt 
mát lâu dài. Nếu đối với sắc mà chẳng tin sắc là sự lan rộng, đó cũng là bài báng tắt cả 
pháp, người này cũng là vĩnh cửu mắt mát Phật pháp. Bởi vậy chẳng thể tuyên nói là có 
hay không. 


Vì lẽ gì? 


-Như nhơn năm Ấm mà có ta, người, chúng sanh, thọ mạng. Nếu không năm Ấm, những 
danh từ như thế do đâu mà lan rộng? Sắc cũng như vậy, bởi có sắc nên có các thứ danh 
từ lan rộng. Pháp chơn thát không có lan rộng, lìa pháp chơn thật cũng không lan rộng, 
người ngu sỉ nói các pháp là ngoan không, sẽ mang tội rất lớn. Người nào cho rằng 
trong các kinh Đại thừa nói “Các pháp trồng không” cũng mang tội lớn, chẳng thể hiểu 
đúng nghĩa lý kinh đại thừa mà sanh tâm kiêu mạn bảo rằng ta hiểu đúng nghĩa, tùy tự 
tâm người đó vọng tưởng suy nghĩ, lại vì người khác nói ra, như thế cũng là mang tội 
lớn. Nếu lại nói “tất cả các pháp tánh là không, làm sao có sự lan rộng thế gian”. Nói 
như vậy cũng là đắc tội rất lớn. Tại sao vậy? -Vì chê bai tắt cả pháp. Kẻ chê bai tất cả 
pháp là hạng ngoại đạo, như Phú Lan Na và đám đệ tử của y. 


Phú Lan Na cho rằng: Tánh các pháp không là gì cả, nhưng trong Phật pháp là cũng có 
cũng không. Nếu người nào nói tất cả pháp là trống không, nên biết người đó nói không 
đúng nghĩa. Đối với người đó chẳng nên cùng ở, cùng nói, cùng bồ tát cùng thuyết giới, 
sẽ mang tội lớn. Tại sao vậy? Vì chẳng hiểu nghĩa KHÔNG, người này chẳng thể tự lợi, 
lợi tha. 


Bởi vậy kinh đại thừa nói “Nếu chẳng hiểu nổi nghĩa KHÔNG, còn thậm tệ hơn là kẻ sỉ 
mê” vì sao ? 

-Kẻ sỉ mê nói sắc là ngã, cho đến nói thức là ngã, người có chấp ngã chẳng làm bại hoại 
Phát pháp, người chăng hiệu nghĩa Không mãi mãi làm hư hoại Phát pháp, phá diệt làm 
cho mắt mát Phật pháp. 


Người chấp ngã, không đến nổi đọa ba đường ác. Người chẳng hiểu nghĩa KHÔNG lại vì 
kẻ khác nói rộng, nên biết kẻ đó quyết đến A tỳ. 


Người chấp ngã chẳng chê bai Tam bảo, kẻ nói quấy trồng không, ắt phi báng Tam bảo. 
Người nói có ngã chẳng dối gạt chúng sanh, chẳng chê thật tánh, chăng phương hại 
pháp tánh, chẳng phương hại chúng sanh, được chứng quả giải thoái, chẳng dạy người 


khác hủy phạm giới cấm. 


Kẻ chẳng hiểu nghĩa không, bài báng tất cả pháp, chẳng hiểu thật tánh, chẳng hiểu pháp 
danh, phương hại đến sự giải thoát, làm ác tri thức cho biết bao chúng sanh, tự họ chẳng 
giữ giới, còn dạy người khác hủy giới, thường ưa nói rằng “Không có người làm, không 
có người nhận ”, làm cho nhiều chúng sanh thêm lớn tội Địa ngục. Bởi nghĩa đó gọi là xa 
ha Phát pháp Vô thượng. 


b. Nghĩa "Không" 


Khi pháp không phân biệt gọi là pháp không, khi pháp có tên gọi, nghĩa lý, nghĩa lan 
rộng thì pháp chăng phải bất không. Riêng pháp không phân biệt là pháp tánh hay pháp 
không. Thí dụ như trong Đại Kinh Sáu Xứ, "Thấy biết như chơn mắt, thấy biết như chơn 
các sắc, thất biết như chơn nhãn thức, v.v..." nếu thấy biết như chơn lục căn, chơn lục 
trần và chơn lục thức thì những hệ lụy và say đắm không xãy ra. Nói cách khác, thấy biết 
như chơn lục căn, như chơn lục trần, như chơn lực thức là thê cách nhận thức sự vật một 
cách sáng suốt vô thời không; đó cũng là sự nhận thức của chơn trí. Cái không (vô trị) là 
chẳng hiểu về chơn không, chẳng hiểu về pháp là sự không hiểu nghĩa không. Hiêu đúng 
nghĩa không là sự nhận thức các pháp vì không có tánh chơn thật, và các pháp cũng 
không có không tên. Pháp: tánh thì không , tướng thì giả lập hay tùy thuộc, hoặc nghĩa 
lan rộng thế gian. 


Thế nào là chẳng hiểu nghĩa “Không”? 


-Nếu T) kheo, Tỳ kheo ni, nam nữ Cư sĩ, chẳng tin, nhận lấy cái không (vô trì), chẳng 
hiểu về Chơn Không chẳng hiểu về Pháp. Đây gọi là chẳng hiểu nghĩa Không. Tại sao 
vậy? -Vì số kia nói rằng ° 'tất cả pháp bản tánh tự trồng không - Cát Không vô nhân 
duyên” hoặc nói rằng “Tất cả pháp không xứ sở. Nếu không xứ sở thì sao gọi là rỗng 
rang?”. Đây gọi là chẳng hiểu nghĩa Không. 


Thế nào là chẳng hiểu nghĩa “Không”? 
Thế nào là chơn thật hiểu nghĩa Không? 


-Nếu Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ nói rằng: “Trong tất cả pháp vì không có tánh, 
đó gọi là Không, nhưng Pháp cũng chẳng không ” Phát biểu như đây gọi là hiểu nghĩa 
không. Hiểu như thế không hại gì đến nghĩa, chẳng chê bai Tam bảo, gọi là hiểu đúng, 
không bị lầm lạc. 


Thế nào là hiểu đúng? 

-Nhự Sắc chẳng hạn, nói Sắc cho đến Niễt Bàn, phân biệt không có tướng, tánh gọi là 
Sắc không. Do sắc chơn thật lan rộng thê gian, gọi là bắt không. Bởi nghĩa này cho nên 
nói một pháp thuộc về sắc cũng là có, cũng là không. Do hiệu hai nghĩa này cho nên 
Pháp cũng là Pháp cũng là không, đôi trong nghĩa đây chăng vọng sanh so đo vướng 
mắc. Đây gọi là chơn thát hiệu nghĩa Không. Thể nên trong kinh Đại thừa có bài kệ: 
Một pháp có nhiễu tên 


Trong pháp thật thì không 


Vì không mắt Pháp tánh 
Lan rộng nơi thế gian. 
c. Chánh Kiến 


Theo Phật, Cảm, Nghĩ, và Làm (Tình năng, Trí năng, và Hoạt năng) như chơn như thật là 
sự thấy biết vô thời gian, làm cho tâm trở nên trong sáng. Chánh Kiến là cái thấy như 
chơn pháp ấy. Chánh Tư Duy là sự suy tư như chơn pháp ấy. Chánh Niệm là nhớ (không 
có vọng khởi) như chơn của pháp ấy. Chánh Định là sự vắng lặng tịch tĩnh như chơn 
pháp ây. Chánh Nghiệp là sự chơn chánh nghề nghiệp.Chánh Ngữ là sự lời nó chơn 
chánh hài hòa. Chánh Mạng là nuôi mạng sông bằng thức ăn tinh khiết. Thánh Đạo Tám 
Ngành này (Bát Chánh Đạo) được tu tâp và phát triển sung mãn thì thân tâm thường an 
lạc 


Như Sắc cho đến Niết Bàn có rất nhiều tên. Sắc lại không tự tánh, không tự tánh ắt không 
có nhiêu tên. Có nhiễu tên gọi là sự. lan rộng. Bởi nghĩa này mà trong Tạp Tạng nói: 

“Các đức Thế Tôn chẳng vướng mắc vào sự lan rộng, hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc nghĩ 
ngợi, hoặc xét biết!”. Như tên của sắc cho đến Niết Bàn gọi là lan rộng. Chư Phật không 
nói có tánh lan rộng để sanh nhiễm mắc. Vì sao? -Vì phá sự điên đảo. Có nhiễm mắc gọi 
là điên đảo. Như Lai đã dứt tất cả những ác kiến nên không còn nhiễm mắc. Vì chẳng 
quan niệm, chẳng nói năng, chẳng nhiễm mắc cho nên gọi là chánh kiến. Bởi Như Lai vì 
Tỳ kheo Ca Chiên Diên mà nói như vây: 


d. Thiền Định 


Nếu nhận thức đúng lục căn lục trần và lục thức như chơn như thật thì làm gì có nghiệp 
quả khổ não. Nên thấy và biết như chơn lục căn, thấy và biết như chơn lục trần, thấy và 
biết như chơn lục thức, thấy và biết Bát Chánh Đạo (Chánh Định), hay tất cả các pháp 
nào đều nhận thức theo thượng trí, thì màn vô minh không còn bao phủ tâm trí, nên 
không có dây nhân duyên nào trói buộc. Vì khi ta thấy và biết chơn thật là ta nhận thức 
ngay thực thể sự vật, không thêm không bớt; vật là vật, ngoài vật không thêm thuộc từ 
nào cả. Vì không có thời gian, dòng tâm thức không lăn trôi, nên sự vật không có duyên 
khởi hay biến thể nào, thì làm gì có xúc thọ ái thủ hữu. Tu tập theo pháp Chỉ Quán là ưu 
vIệt nhât để có chơn trí hay thượng trí. Đó là lúc được tâm minh và giải thoát khỏi dòng 
bộc lưu sanh tử. 


Lục Tổ dạy chúng rằng: "Này thiện tri thức! sao gọi là tọa Thiền? Trong pháp môn này 
không chướng không ngại, ngoài. đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chăng khởi 
gọi là tọa, trong thấy...tự tánh chẳng động gọi là thiền. Nâầy thiện tri thức , sao gọi là thiền 
định? Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Ngoài nêu chấp tướng, trong tâm 
tức loạn, bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn; nêu thấy 
các cảnh mà tâm chẳng loạn ấy là chơn định vậy. Này thiện tri thức! Ngoài lìa tướng tức 
là thiền, trong chẳng loạn tức là định. Kinh Bồ Tát Giới nói: Bản tánh của ta vốn tự thanh 
tịnh. Này thiện tri thức! Trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu, tự hành, 
tự thành Phật đạo." (Pháp Vô Niệm: Đón Giáo của Lục Tổ) 


-Ca Chiên Diên! Đệ tử Như Lai là người chẳng chấp, chẳng vướng mắc các Định thuộc 


đất, nước, lửa, gió, không, thức. Không chấp Định Vô sở hữu (xứ), định chẳng phải có 
tưởng chẳng phải không tưởng. Chẳng phải đời này, chẳng phải đời sau, chẳng phải ban 
ngày, chẳng phải ban đêm, chẳng phải tháy, chẳng phải nghe, chẳng phải nghĩ, chẳng 
phải lường, chẳng phải lấy, chẳng phải được, chẳng phải giác, chẳng phải quán... Nhự 
thế mệnh danh là Thiên Định”. 


Tỳ kheo chẳng chấp định về đất như thế nào? -Tỳ kheo đối với đất chẳng. khởi tướng Đắt 
cho đến giác quán cũng vậy, chẳng khởi tướng giác quán. Đây gọi là chẳng chấp định về 
Đất, cho đến Định về giác quán. 


Nếu T kheo nào có thể tu tập Định như vậy tức được chư thiên cõi trời Phạm vương, Đề 
thích khen ngợi, được chư Phật, Bỏ Tát mười phương khen ngợi. Chư thiên đều nói: 
“Nam Mô Đại Sĩ! Nam Mô Đại Sĩ! Chúng tôi chẳng biết ngài ở trong Định nào, tu tập 
Định nào ?” 


e. Quán Không 


Quán không nói chung là chăng nhiễm chăng dính mắc và danh, tướng các pháp, là thê 
cách tri nhận tánh không của sự vật. Tri giác của Phật hay Bồ Tát được định nghĩa là vô 
phân biệt, một thê cách nhận thức vượt trên dự kiến (presupposition), nằm ngoài sự qui 
kỷ (nonegocentric), tri nhận thực tại như chính nó, nghĩa là trong thực tính của nó. Do đó, 
Phật- tính- - hay từ một viễn cảnh tri thức luận, Phật-tâm (hay Phật-trí, tức là thê cách 
nhận thức của sinh linh đã giác ngộ) - - cũng được đề cập đến như là tâm [nhận thức] 
thực tại chân thực. Trong hầu hết các kinh luận Đại Thừa, tâm (Phật) được mô tả là thanh 
tịnh và trong sáng tự bản tính. 


1. Không về Tánh 

Nhận thức nghĩa chơn thật của pháp là pháp không tức không nhiễm không dính mắc hay 
cháp nơi tướng, hay nghĩa lan rộng. Tháy biệt như chơn lục căn, thât biệt như chơn lục 
trân, thây biệt như chơn lục thức thì những hệ lụy và say đăm không xãy ra là thê cách 


nhận thức sự vật một cách sáng suôt vô thời không; đó cũng là sự nhận thức của chơn trí. 
Sự tưởng tri là sự nhận thức sai lâm của nghĩa đã lan rộng. 


Thê nào là cát lâm về tánh? 
-Nêu Sắc, tưởng là sắc, cho đên nặng tưởng là nặng. Đây gọi là cái lâm về tánh. 
2. Không về Phân Biệt 


Nếu có phân biệt các pháp như là pháp hay pháp không phải là pháp có đối đãi thì không 
phải là pháp chơn thật. 


Thê nào là lâm về phân biệt ? 


-Nếu phân biệt sắc là sắc hay chẳng phải sắc, là có thể thấy hay không thể thấy, là có đối 
hay không đối. Đây gọi là cái lầm về phân biệt. 


3. Không về Nhóm 


Nêu còn dính mắc, hoặc nhiêm trước bôn tướng như có ta, có người, có chúng sanh và có 
thọ mạng, là có sự lâm lân vê nhóm. 


Thể nào là cái lâm về nhóm ? 


-Như nơi sắc thấy có ta, có người, chúng sanh, thọ mạng, nhà ở, bốn chúng, binh lính, 
tộc họ, y phục, ăn uống, hoa sen, ghe chở, cây cối, chất chứa v.v...Trong mỗi cái như thế, 
mỗi cái là một tướng. Đây gọi là cái lẫm về nhóm. 


4. Không về Ngã và không về Ngã Sở 


Nêu bảo thủ cái ta và sở hữu của ta từ muôn kiêp mà châp ngã, so đo và ái thủ hữu cho 
mình, nên lâm về ngã và ngã sở. 


Thê nào gọi là cái lâm về ngã và ngã sở? 


-Trong pháp hữu lậu mà bảo thủ cái ta và sở hữu của ta, trong vô lượng đời, luôn luôn 
sanh tâm chấp giữ, so đo về bản ngã và những gì thuộc bản ngã. Đó gọi là cái lầm về 
ngã và ngã sở. 


6. Không về Ái 

Nếu đối pháp sạch, tốt hệ lụy đến say đắm là lầm về ái. 

Thế nào là cái lầm về ái? 

-Đối với vật sạch sanh tâm yêu đắm. Đó là cái lầm về ái. 

7. Không về Chẳng Ái 

Trái lại đói với pháp chẳng sạch, xấu mà sanh tâm giận, ghét là lầm về chẳng ái. 
Thế nào là cái lâm chẳng ái? 

-Đối với vật chẳng sạch, sanh tâm giận dỗi. Đó là cái lầm chẳng ái. 

§. Không về Chẳng Ái, Chẳng Phải Bất Ái 


Đối với các pháp sạch, nhơ, tốt, xấu mà có lòng tham ái , giận dỗi là lầm về chăng ái, 
chăng phả không ái. 

Thế nào là cái lầm chẳng phải ái, chẳng phải bắt ái? 

-Đối với tắt cả các vật sạch hay chẳng sạch, sanh tâm tham giận. Thế goi là cái lầm 
chăng phải ái, chăng phải bát ái. 

f. Tu Quán Không 

Quán chiếu vạn hữu giai không hay không tướng của các pháp. Lục Tổ dạy, "Vô tướng là 
như thê nào? Ngay nơi tướng mà lìa tướng đó gọi là vô tướng. Tô lại định nghĩa thê nào 


lấy vô tướng làm thê, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi tướng tức là pháp 
thê thanh tịnh. Ngay các tướng chúng ta không dính mặc các tướng thì đó là pháp thê của 


mình lúc nào cũng thanh tịnh." 


Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, giả lập hay duyên khởi, nên không thê thấy các 
pháp bằng thân tướng được. Thân tướng thật không phải thân tướng, vì khi nhận thức 
thân tướng của đối tượng nào, ta chỉ thây thể không của nó ở lục căn mà thôi. Khi tri 
nhận thê không của các pháp (Biết được, Tánh Giác), thể không của thân tướng đã hòa 
nhập vào hư không, nên thấy các thân tướng không phải là tướng nữa mà là tánh hư 
không là thật tướng không của các pháp. 


Nếu có nhiễm sắc tướng đất, tên đất, nên biết người này chẳng mệnh danh là tu về Không 
Quán. Nêu đổi với Sắc chăng mắc vào danh, tướng, đây gọi là pháp tu Quán Không. 


Vì sự lan rộng nên tuyên nói tướng đất và tên đắt. Nếu chấp tướng và tên của Sắc, gọi là 
tướng tăng trưởng. Nếu diệt tướng và tên của sắc, gọi trớng buông xả, chẳng tăng chẳng 
xả gọi là Trung đạo, tu tập hai thứ tướng như trên (tức tướng tăng trưởng và buông xả), 
gọi là Tỳ kheo tu tập về đát cho đến giác quán. 


Nếu có T) kheo tu tập về định Trung đạo này gọi là Thật tướng. Do Thật tướng nên T} 
kheo đôi với Pháp, không có lời lẽ nói năng, vì tánh các pháp không thề nói, do đó Tỳ 
kheo không chó ngôn thuyết. 


-Nếu tất cả pháp đêu không thể nói, vì sao lại nói “Bắt khả thuyết”? 
ø. Tuệ Tri 


Tuệ tri là cái biết sáng suốt, cái thường biết rõ ràng. Các pháp do sự kết hợp của căn trần 
thức nếu kéo dài thời gian thì các pháp ấy sẽ lan rộng thế gian, nên không còn nghĩa chơn 
thật. Nghĩa chơn thật là cái biết vô thời gian, hay gọi là tuệ tri. Từ cái biết sáng suốt này, 
Bồ Tát biết được tám thứ lầm trên bằng bốn sự suy xét: suy về tên,sự vật, tánh, và phần 
biệt, để hủy diệt chúng. Vì tám thứ lầm là nhân duyên làm tăng trưởng tà kiến, phiên não. 
Bồ Tát tu bốn pháp suy xét trên đề diệt trừ tà kiến phiền não mà chấm dứt dòng sanh tử 
luân hồi. Khi mười hai nhân duyên diệt, Bồ Tát chứng tri vô thượng bồ đề và giáo hóa 
chúng sanh ra khỏi mê làm các pháp (nghĩa lan rộng). Nhờ sức tự tại mà được thần. 
thông, phương tiện, thiền định, nhứt thiết chũng trí (nghĩa chơn thật) rộng lớn, vì cầu 
được chẳng thoái, chăng đọa gọi là đại niết bàn. 


-Nếu không nói làm sao được nghe? Nếu chẳng nói, chẳng nghe, làm sao biết được tất cả 
pháp chẳng. thể tuyên nói? Do có thể biết cho nên nói ra để lan rộng khắp nơi. Người ngu 
sỉ chẳng hiểu chăng biết sự lan rộng. Đối với các pháp, sanh ra tám thứ lầm lạc. Thế nào 
là tám thứ làm? 


Trong tắm sự lầm này, ba thứ đầu (Tánh, Phân biệt, Nhóm) là cái lầm căn bản của tất 
cả. Cháp tánh, chấp tên, chăng hiệu sự lan rộng, từ đó lân lượt sinh ra vô lượng sự lám 
lạc. 


Cái lầm về ngã và ngã sở, gọi chung là Ngã kiến (chấp. ngã) ngã kiến lại là căn bản của 
các chấp. Hai thứ này từ kiêu mạn mà phái sanh, vì thế kiêu mạn là gốc của các chấp. Ba 
cái lầm sau (ái, chẳng ái, chẳng ái chẳng bất ái) từ ba độc sanh ra. Tám thứ này nhiếp 
tắt cả kiết sử phiên não, làm cho chúng sanh xoay vẫn luân chuyển trong ba cõi. 


Như trên gọi là tám cái lầm. 

Đại Bồ Tát làm sao có thể biết được tám thứ lầm này? -Nên suy xét bốn điểu: 
Một là suy về tên. 

Hai là suy về vật. 

Ba là suy về tánh. 

Bốn là suy về phân biệt. 

Thế nào là suy về tên? 


-Đại Bồ Tát chỉ gọi là tên là tên, mà không có quan niệm về tên của vật. Đây gọi là suy 
về tên. 


Thể nào là suy về vật? 

-Chỉ biết vật là vật, ngoài ra chẳng phân biệt gì khác. Thế gọi là suy về vật. 
Thế nào là suy về tánh? 

-Biết tên gọi là sự lan rộng. Đây gọi là suy về tánh. 

Thế nào là suy về phân biệt? 


-Nơi tên chăng quan niệm về vật. Nơi vật chăng quan niệm về tên. Thể gọi là suy về phân 
biệt. 


Đại Bồ Tát vì sao suy về tên gọi? 


-Vì để biết * 'cái gọi là tên thật” thể nên Bồ Tát suy xét về tên. Bồ Tát quán kỹ: Nếu không 
tên của sắc, do đâu mà nói sắc. Nếu không nói đến sắc làm sao mà quán sắc. Nếu không 
quán sắc làm sao đề được Vô thượng Bồ Đề. Do đó Bồ Tát suy tâm biết tên. 


Bồ Tát do gì suy tẫm về tên? 

-Nếu như không vật, cái gì có tên gọi đây? Nhưng cái tên đề gọi này, chẳng phải là 
không thê nói, nêu không thê nói làm sao biết được tánh các pháp. Do đó Bồ Tát suy tâm 
VỀ VẬI. 

Bồ Tát do gì suy tẫm về Tánh? 


-Đại Bồ Tát biết về tánh của sắc, cho đến tánh của Niết Bàn. Biết sự lan rộng của sắc 
cho đến sự lan rộng của Niết Bàn. Thé nào là biết về tánh của sắc? -Biết tánh của sắc 
đây như hình tượng trong gương, huyễn hoá không thật, như mộng ảo, như bóng, như 
vang, như tỉa lửa chóp, hay như ánh trăng dưới nước. Thể gọi là suy về Tánh. 


Bồ Tát do gì mà tâm về Phân biệt? 


-Đại Bồ Tát hoặc phân biệt VỀ tên, phân biệt về vật, phân biệt vỀ tánh, phân biệt về pháp, 


phân biệt chẳng phải pháp, phân biệt là có, là không, là sắc, chẳng phải sắc, có thể quan 
niệm, không thê quan niệm v.v...Đó gọi là Phân biệt. Do phân biệt nên được Vô thượng 
Bồ Đề, vì thê Bồ Tát suy tâm về phân biệt. 


Đại Bồ Tát vì hoại diệt tám thứ lầm mà Suy XÉT về bốn điều như trên. 
Vì sao Bồ Tát hoại diệt tám thứ lầm này? 


-Vì nhân duyên tám thứ lầm làm tăng trưởng tà kiến. Tà kiến tăng nên phiên não càng 
thêm lớn. Phiên não thêm lớn sanh tử càng thêm lớn, mưởi hai nhân duyên càng thêm 
lớn. 


Nếu Bồ Tát tu bốn pháp như thể là trừ tà kiến. Tà kiến chấm dứt, các phiên não bị diệt, 
phiển não diệt nên sanh tử diệt, vì sanh tử diệt, mưởi hai nhân duyên diệt. Rõ mười hai 
nhân duyên điệt cho nên tu đạo Vô thượng, tu đạo Vô thượng nên chứng Vô thượng Bồ 
để. Chứng Vô thượng Bồ Đề ri, luôn luôn hoại điệt tám thứ mê lầm như trên của chúng 
sanh, luôn luôn giáo hóa chúng sanh rõ biết nghĩa lan rộng thế gian và thuyết mình 
nghĩa chân thật, hoặc trừ dứt những cái mê lầm như vậy của chúng sanh, mệnh danh là 
Đại Niết Bàn. Vì hiện đời được sức đại tự tại, vì được thần thông lớn, vì được phương 
tiện lớn, vì được thiên định lớn, được nhứt thiết trí rộng lớn, vì câu được chẳng thoái, 
chẳng đọa, gọi là Đại Niết Bàn. 


IV. SỨC TỰ TẠI CỦA BÒ TÁT 

Khi Đại Bồ Tát thành tựu được năm điều sau đây thì sẽ đạt được sức tự tại: tâm thanh - 
tịnh, biệt rõ việc thê gian, vui vẻ không ngại gian lao mà giáo hóa chúng sanh, thâm hiệu 
Phật Pháp, và tâm Bô Đê kiên cô không thoái chuyên. Khi đạt được sức tự tại, Bô Tát sẽ 
thê hiện bát tự tại đê có phương tiện, thân thông lớn mà điêu phục chúng sanh. Bô Tát có 
thê: 

1. Thị hiện môt thân thành nhiều thân, nhỏ như vi trần châu biến khắp thế giới. 

. Thị hiện một thân vi trần khắp cõ Đại Thiên. 

. Đem thân khắp cõi Đại Thiên ấy bay trên hư không mà không chướng ngại. 

. Thân mình ở một chỗ mà khiến chúng sanh ở các cõi khác đều thấy. 

. Chỉ với một căn, có thể thấy, nghe,, ngửi, nếm, cảm xúc, hay biết. 


. Được mọi pháp mà vẫn xem như không được. 


"1" Œ CƠ. + CG)5 


. Giảng nghĩa một bài kệ trải qua vô lượng kiếp. 


8. Thân ở khắp nơi, giống như hư không không thể thấy được. (Đai Thừa Yếu Lược: Bát 
Tự Tại) 


Đại Bồ Tát được sức tự tại, thành tựu năm điều: Một là tâm được vắng lặng. Hai là biết 
rõ việc thế, xuất thể gian. Ba là vì chúng sanh mà ở nơi đường sanh tử nhưng tâm không 
buôn râu. Bồn là biết rõ ràng tạng pháp bí yếu sâu thắm của Như Lai. Năm là tâm Bồ Đề 
không thể nào hư hỏng. 


Vì sao tâm của Bồ Tát văng lặng ? 
- Vì luôn luôn phá hoại phiên não của chúng sanh, nên tâm được văng lặng. 


-Vì điều phục chúng sanh, làm cho chúng sanh được Phật pháp, cho nên biết rõ sự việc 
thê xuát thê gian. 


- Vì làm cho chúng sanh được căn tánh lanh lợi, cho nên thích ở trong sanh tử mà tâm 
không buôn ráu. 


-Vì thọ trì giải nói nghĩa thậm thâm bí mật của Như Lai, để phá nghỉ tâm của những kẻ 
xáu ác muôn hoại diệt Phật pháp, muốn làm ô nhục Phật pháp, phạm nói không phạm, 
pháp nói phi pháp, nhận chứa tám vật bát tịnh v.v.... 


Dâu biết nghĩa lý vi tế trong các sách luận lý ngoại đạo mà không bị hư hỏng tâm Bà Để. 
Năm điều trên đây nhiếp lấy sự nghiệp Bồ Đề của Bồ Tái, cũng gọi là năm công đức. 
Những gì gọi là sự nghiệp Bỏ Để? 


-Vì có sự tự tại, điều phục chúng sanh, thọ trì Phật pháp, chẳng phá cấm giới của Bồ Tát, 
tu học tâm Bồ Đề không nghiêng ngả, siêng tu tỉnh tấn, phá hoại tà kiến v.v... Và thuyết 
mình về Tam thừa. 


Bồ Tát thành tựu năm sự như trên, gôm có ba hạng: Thượng, Trung, Hạ. 


Đây đủ hai thứ(1) gọi là bực hạ. Đây đủ ba thứ(2) gọi là bực trung. Đây đủ bốn thứ(3) 
goi là bực thượng. 


Chú thích: 

(1) Đây đủ hai thứ: Tức là suy về tên và suy về vật. 

(2) Đây đủ ba thứ: Tức suy về tên, suy về vật, suy về tánh. 

(3) Đây đủ bốn thứ: Như ba thứ trên, thêm nữa là suy về phân biệt. 
V. KÉT LUẬN 


Vạch dòng tâm thức (vọng tâm) đang trôi chảy hay nghĩa lan rộng, tìm gặp vùng chân 
như bản giác (Nghĩa Chơn Thật) để thể nhập giác trí tuệ (tánh giác) là tri nhận thực tại 
điểm của giác trí đang là, và xa lìa tứ tướng, là không trụ vào giác trí đó nữa; nghĩa là 
trực chỉ bản giác để thể nhập (biết) được tánh giác (Quán Không); tức là tánh giác đã hòa 
nhập vào hư không vô tận, là đạt thành Phật đạo. Giải thoát vọng tâm có nghĩa là tri nhận 
tánh giác có thực trong dòng tâm thức đang trôi chảy; tức là khôi phục lại thực tính của 
tâm, đó là chân tâm hay bản giác. Thực hành tánh giác trực chỉ vào bản giác hư không vô 
tận là tìm về chân nguyên, tức thực tính của tâm. Vượt khỏi đối tượng tìm đến tự tính của 
nó cũng là đường về minh tâm. Lột xác tri kiến giả lập (tâm thức) để thể hiện tri thức 
thực sự (kiến tánh) tức tri thứ đúng hay hiểu biết chân thật. Vậy tri kiến như là phương 
tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhận thấy mặt trăng phải vượt khỏi ngón tay; cũng như 
vậy, vượt khỏi tri kiến mới nắm bắt được thực tại. Đó là pháp Nghĩa Chơn Thật trong 


quyên hai Bồ Tát Địa thuộc Kinh Bồ Tát Thiện Giới 


Tham khảo 
Đại Thừa Yếu Lược. Bát Tự Tại. L.H Tịnh Huệ, sách xuất bản 1998. 


KINH BỎ TÁT THIỆN GIỚI. Quyên thứ hai. Bồ Tát Địa: Nghĩa Chơn Thật (Chữ 
Nghiên). Tam Tạng Pháp sư 


Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn văn sang Hán văn. Tỳ kheo Thích ThiệnThông Dịch ra 
Việt văn. Trích trong Kinh 


Điển website Quảng Đức: http://www.quangduc.com 


Nhát Nguyên Luận: Thê Cách Tri Nhận Tánh Không. Phổ Nguyệt, 2003. đăng trên 
website Người Cư ST. font Unicode, 


tháng 8/2003 : http://www.cusI,free.fr/ 


Pháp Trực Chỉ Minh Tâm Kiến Tánh Thành Phật. Phố Nguyệt. Trích trong website Tạng 
Thư Phật Học. phân tác giả 


Phổ Nguyệt: http://www.tangthuphathoc.com/ 


Pháp Vô Niệm: Đốn Giáo của Lục Tô. Phổ Nguyệt. Trích trong Tạng Thư Phật Học, 
phân tác giả Phô Nguyệt. 


Tinh Yếu Đại Kinh Sáu Xứ.Phổ Nguyệt, đăng trên website Trung Tâm Phật Giáo Chùa 
Việt Nam tại Housfon, 


phần Phật Học Căn Bản: http://www.vnbc.org/TTPG/ 


8. Pháp Vô Niệm: Đôn Giáo của Lục Tô 
Phô Nguyệt 


+ + 


Từ thời Phật giáo Nguyên Thủy đến Phật giáo Phát Triên cho tới ngày nay, đạo Phật luôn 
lấy Tâm làm gốc mà tu hành. Đạo Phật là đạo giải thoát, giải thoát cái gì? Giải thoát khổ 
đau, phiền nảo, giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử, hay cứu canh là giải thoát khỏi sanh 
tử luân hồi. Từ đó, Phật đã dạy nhiều pháp môn tùy căn cơ trình độ qua các kinh sách 
(pháp học: thuyết) và hành Thiền (pháp hành: tâm). Về các pháp tu hành, các vị tu sĩ 
thường dùng tụng kinh, niệm Phật hoặc hành Thiền với mục đích nắm bắt được cứu cánh 
của pháp học mà giác ngộ giải thoát những nỗi ưu phiền khốn khổ, hoặc giải thoát khỏi 


sanh tử luân hồi của kiếp người sống trong bề khổ bến mê. Tám vạn bốn ngàn pháp môn 
Phật dạy là tạo cho chúng sanh từng bực một thích ứng với mọi hoàn cảnh mà tu 
tập.Riêng pháp Thiên nói chung, và Tổ Sư Thiên nói riêng, đều có triển khai các pháp 
Phật dạy mà lập thành Pháp Môn riêng rẻ của mình bằng giải thích, hoặc phương pháp 
thực tế thực dụng dễ hiểu dễ tu thích hợp cho mọi người. Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục 
Tổ cũng cùng mục đích đó.Pháp môn của Ngài trước lập Vô Niệm làm tông, Vô Tướng 
làm thê, Vô Trụ làm bổn. Với pháp môn này căn bản dựa trên kinh Kim Cang và kinh Bát 
Nhã, "7ông tức là chủ, vô tướng là cái không tướng, vô trụ, bốn là góc. " Đó là ba điểm 
mắấu chốt trong lối dạy đạo của Ngài. 


I. Tu Học 


1. Quán xét thường đoạn 


Trong thế giới hiện tượng mọi sự vật đều biến đôi hư vọng. Từ nghe được người đọc kinh 
Kim Cang, Huệ Năng đã có hợp duyên với Phật pháp và dòng ký ức luôn sôi sụt trong 
Mạt Na thức của Ngài không gián đoạn, đến lúc Ngài nghe đọc bài kệ do Thượng Tọa 
Thần Tú trình pháp Tánh, 


Thân là cội bỏ đê, 

Tâm như đài gương sáng 
Luôn luôn phải lau chùi, 
Chớ để dính bụi bặm. 


Nên ngài hiểu rằng bài kệ trên chỉ là những hiện tượng vô thường, là vạn vật sanh diệt 
đổi thay. Cây bồ đề vốn có tướng sanh diệt, và so sánh tâm như đài gương sáng là không 
thấy được tánh giác. Bản tâm hay bản tánh thường hằng không thay đổi, thể tánh không 
(không một vật) thì bụi bặm bám vào đâu. Cho nên làm một bài kệ khác như sau: 


Bồ đề vốn không cây 

Gương sáng cũng chẳng đài, 
Xưa nay không một vật, 

Chỗ nào dính bụi bặm. 


Bồ đề chỉ cho tánh giác, tánh giác không có hình tướng thì không phải là cây, đây là bác 
câu "Thân như cây bô đề". Thân Tú nói thân cây nây là cây bô để, Ngài nói trái lại, "Bỏ 
đề là tánh giác, tánh giác thì không có hình tướng mà nói là cây. " Câu thứ hai, Ngài 
Thần Tú nói, "Tâm như đài gương sáng, " như vậy gương sáng hay đài sáng. Gương tự nó 
sáng không cân có đài mới sáng. Câu ba, "Xưa nay không một vật" tức là chỗ chơn thật 
đó xưa nay không một vật huống nữa là dính bụi bặm?. Ngài Thân Tú nói "Luôn luôn 
phải lau chùi” nhưng xưa nay nó không đính một vật thì chùi cái gì? 

Ngay lúc đó Lục Tổ đã tháy tánh rồi nên phân biệt rõ ràng mọi hiện tượng có hình tướng 
thì thay đổi vô thường và hư vọng, còn tự tánh là tánh 'không' thanh tịnh thường hằng 
không thay đối, đó là thực tại toàn điện không thêm không bớt. 


2. Đặc điêm của bản tánh 


Khi Tổ lén đến chỗ giã gạo thấy Huệ Năng đeo đá giã gạo, mới hỏi rằng, "Người cầu 
đạo vì pháp quên mình đến thế w?". Tổ lại hỏi, "Gạo trắng hay chưa?. Huệ Năng thưa, 
"Gạo trắng đã lâu, còn thiểu giản sàng. " Tổ lấy sây gõ vào cối 3 tiếng rồi đi. Huệ Năng 
liền hội được ý Tổ; đến khi trồng đồ canh ba liễn lén vào thất. Tổ lấy áo cà sa che chung 
quanh không để người thấy, vì nói kinh KIM CANG, đến câu, "Ung vô sở trụ nhi sanh kỳ 
tâm, " Huệ Năng ngay lời đó đại ngộ, thấy tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, mới thưa 
Tô răng: 


Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, 
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, 
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đây đủ, 

Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, 
Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp! 


Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, 


Tự tánh là thực tại tuyệt đối hay tự tính tuyệt đối, khác với tự tính giả lập hay tùy thuộc 
của tâm thường tình.Thật vậy, nếu lục căn thanh tịnh, là Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý được 
thấy biết như thật như chơn, hay đưa lục căn giả lập này vào tánh giác, cái biết sáng suốt, 
trong sát na hiện tiền vô thời không, thì làm gì có chỗ nào mà an trú. Nói rõ hơn là lục 
căn an trú vào tuệ tri, cái biết sáng suốt, cái hư không, thì an trú vào cái không an trú 
(trong hư không). Vậy khi lục căn thanh tịnh hay biết sắc thọ tưởng hành thức sáng suốt 
thì sắc da của con người trong sáng, tâm địa thanh thản. Sắc da dụ cho vật lý mà vật lý 
ảnh hưởng đến tâm lý. Người mà sống ung dung tự tại thì thân tâm thường an lạc.Đó là 
an trú nơi không tánh. Như đi đến trở về trên con đường, nêu mắt thấy sắc, thì sự thấy 
biết như chơn các sắc thì không khởi lên dục (vì tuệ tri các sắc hay biết một cách sáng 
suốt vô thời không), không có dục thì không ái thủ hữu, thì tham sân si hay hận tâm 
không có. Như thế tự tánh là sự tuệ tri, cái biết thường rõ ràng, vô thời gian nên nó yên 
lặng, không dính mắc hay là thanh tịnh. 


Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, 


Tự tánh là cái biết là một thực tại điểm trong dòng tâm thức đang lưu chuyên. Là một 
điểm có định thì nó không trôi chảy nên không sanh không diệt. Vì không có thời gian 
kéo dài cái tri thức nguyên thủy đó nữa nên niệm đầu (thực tại điểm: tánh giác) của dòng 
tâm thức đang lăn trôi (cái đang là), nên không có trí và thức liên hợp, tư tưởng, hay khái 
niệm gì về sự vật cả. Đó mới thật sự Giác Ngộ mọi sai lầm của Tri Giác và Giải Thoát 
khỏi dòng bộc lưu sanh tử. 


Đâu ngờ tự tánh vốn rfự đây đủ, 


Như ta đã biết tánh giác hay giác trí tuệ là sự kết hợp giữa trí và thức đơn thuần. Chúng ta 
thể hiện tánh giác phải qua lục căn tiếp xúc với lục trần đề có lục thức hay tâm thức, là 
tâm thường tình; dùng ý trí tri nhận lại tâm thức ấy mới có giác trí. Tự tánh là một loại 
giác trí tuệ nên vô thời gian. Tự tánh tuyệt đối là một thực tại toàn diện không thêm 
không bớt; nó gồm có thức và trí, nếu bớt thức thì không thể thực hiện tự tánh; nếu thêm 
thức nữa thành trí và thức liên hợp thành tư tưởng thì cũng không phải là tự tánh, do đó 


tự tánh tự đầy đủ rồi. 
Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, 


Đã là một thực tại điểm như kê trên, tự tánh cũng không động không rung chuyền, không 
dao động.Qua trích đoạn kinh Nhứt Dạ Hiện Giả do HT Thích Minh Châu Việt dịch 
chúng ta sẽ hiệu. 


Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước vọng. 

Quá khứ đã đoạn tận, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây. 

Không động không rung chuyển 
Biết vậy nên tu tập, 


Tuệ quán chính ngay nơi thực tại điểm (điểm cô định) trong dòng tâm thức đang trôi chảy 
(cái đang là, hay trong pháp hiện tại). Tánh giác là một điêm cô định nên nó không dao 
động. 


Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp! 


Dù tự tánh cố định thanh tịnh, không dao động, chính nó không sanh không diệt, nếu có 
thêm thức hay trí xen vào thì sẽ sản sanh ra nhiều pháp khác. Tự tánh luôn có sẵn và dễ 
dàng tiếp xúc và kết hợp thêm thức (lục căn, lục trần, lục thức), hoặc thêm trí thì thường 
sanh ra muôn pháp. 


Đai để, kinh Lăng Già Phật chỉ rõ nhự như là bản giác. tự nhiên có sẵn muôn thuở cùng 
khắp thanh tịnh thường hằng không sanh không diệt như hự không vô tận, đó là lý 
pháp; còn trí tuệ là thủy giác, phải dùng pháp giác trí tuệ trên để hiển lộ cái minh tâm và 
kiến tánh mới thành Phật đạo. Ví như bản giác là thê hư không vô tận, trí tuệ là tướng hư 
không của giác trí giới hạn bởi lục căn và khi hòa nhập vào hư không vô tận thì tướng hư 
không hòa tan trong hư không vô tận thành một thể không, không còn phân biệt gì giữa lý 
và trí, đó là dung hợp thành lý trí vậy. Đề frực chỉ mình tâm kiến tánh thành Phật hay 
muốn đi thăng vào thê hư không vô tận (minh tâm là tâm trong sáng: Chân tâm hay bản 
giác), hành giả cần phải nằm bắt được tánh giác (kiến tánh). Đó là giác trí tuệ. 


H. Đốn Pháp 


1. Vô Niệm. 


Lục Tổ dạy," Nầy Thiện tri thức! Trí tuệ quán chiếu trong ngoài sáng suối, biết bồn tâm 


mình, nếu biết bồn tâm tức là gốc của sự giải thoát. Nếu được giải thoát tức là Bát Nhã 
tam muội, tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm 
trước, ấy là vô niệm." 

Trí tuệ quán chiếu trong ngoài tức là thấy biết như chơn như thật lục căn lục trần lục 
thức, nói chung thấy biết tất cả các pháp như chơn như thật. Quán chiếu sáng suốt là tuệ 
tri hay biết một cách sáng suốt tức là biết rõ ràng (do bốn tâm) các pháp như là các pháp, 
chỉ có các pháp đó mà thôi, không có gì ở ngoài các pháp đó, không có niệm nào khác 
nữa.. Khi chúng ta quán chiếu các pháp hay các đối tượng mà bản tâm thanh tịnh, đó là 
vô niệm; nghĩa là lục căn tự nhiên tiếp xúc với sáu trần nên có sáu thức, ta tri nhận trọn 
ven chỉ có sáu thức đó mà thôi, không thêm thức nào khác. Thí dụ, tôi thấy. con bò (giác 
thức nguyên sơ), biết có tánh thấy (con bò) thôi (giác trí tuệ). (chỉ biết có thấy con bò mà 
thôi, không thêm niệm nào khác nữa; nêu biết con bò rồi còn tìm hiểu thêm đặc tính con 
bò hay thêm trần cảnh khác nữa thì tạo ra quan niệm, tư tưởng, lý luận để phát sanh ái thủ 
hữu, là gây ra dây oan trái, là tà niệm rồi, không phải là vô niệm.) Vô niệm đây, nói theo 
tâm lý học, là giác trí tuệ. Khi ta nhận thức niệm đầu cảm giác để có chơn thức, rồi tri 
nhận chơn thức đó là ta có giác trí tuệ Đầu tiên ta thấy (Cảm giác) hình ảnh con vật, 
nhận thức được tên nó là con bò (nhãn thức hay tâm thức, giác thức) tri nhận giác thức đó 
mới có giác trí); và nếu ta nhận thức niệm đầu của con bò để có chơn thức, rồi tri nhận 
chơn thức đó mới có giác trí tuệ. Như trong kinh Kim Cang Phật dạy cách hàng phục tâm 
bằng cách, đưa tất cả các thực tại giả lập (chúng sanh) vào thực tại tuyệt đối (vô vi niết 
bàn: hư không) mà không còn thấy các thực tại giả lập đó nữa. Nên muôn hàng phục tâm 
(vô niệm), hành giả trực nhận (quán chiếu) thê không của sự vật, ngay đó lìa tứ tướng 
(Xa bốn tướng: Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ giả, là không có khái niệm, không lập lại, 
để có ý tưởng vệ sự vật.). Kỹ thuật đề kiến tánh là tri nhận thực tại điểm của giác trí. 
Chúng ta biết rằng giác trí có thời gian vẫn còn liên hợp với thức sanh tư tưởng vẫn vơ 
nên xem như là giác thức, tâm thức, hay vọng tâm. Dòng tâm thức trôi chảy, tam thời bất 
khả đắc.Quá khứ đã qua tiền ngũ căn không thể nắm bắt, tương lai chưa đến làm sao nắm 
bắt được, hiện tại là cái đang là nối tiếp những sát na sanh diệt không ngừng, cũng không 
thể nắm bắt được. Tuy nhiên cái đang là của dòng tâm thức là cơ hội tốt để chúng ta có 
thê dùng tuệ quán nhắm ngay thực tại điểm của giác trí đang là. Vọng tâm và chân tâm 
cùng ở một tâm. Cái chuyển động là vọng, cái cố định là chân. Cho nên BT Long Thọ 
nói, cái đến có thật trong cái đang đến. Vậy cái chân tâm có thật trong cái vọng tâm, hai 
cái tuy hai mà một, và chân lý không đến từ cái bất động. Vậy, chúng ta nên nhớ, để frực 
chỉ mình tâm kiến tánh thành Phật cũng đồng với pháp vô niệm của Huê Năng, 


"Nhận thức niệm đầu của Cảm Giác đề có Chơn Thức. Rồi tri nhận Chơn Thức này đề có 
Giác Trí Tuệ và xa lìa tứ tướng; và khi vọng khởi (suy nghĩ, tư tưởng, tưởng tượng, nhớ 
lại v.v...), ta Biết là tưởng thức và xa lìa nó ngay; và cứ như thế, chúng ta ttếp tục tri nhận 
từng sự việc vô thời gian." (Phố Nguyệt) 


2. Vô Tướng 


Vô tướng là như thế nào? Ngay nơi Tin HỆ mà lìa tướng đó gọi là vô tướng. TỔ lại định 
nghĩa thế nào lấy vô tướng làm thể. " Ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi 
tướng tức là pháp thể thanh tịnh." Ngay các tướng chúng ta không dính mắc các tướng 
thì đó là pháp thể của mình lúc nào cũng thanh tịnh. 


Trong kinh Kim Cang,Phật đã chỉ rõ về thân tướng không của "Sắc thinh hương vị xúc 
pháp' khi tri nhận là đã hòa nhập vào tánh giác mà tánh giác là thiệt hư không bao la vô 
giới hạn. Khi ta thể hiện tánh không, dòng tâm thức không còn vẫn đục nghĩa là trong 
sáng hay còn gọi là phước đức. Vậy khi hàng phục tâm và an trụ được tâm là ta đã tạo ra 
nhiều phước đức không thể nghĩ lường ví như hư không vậy. 


Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, giả lập hay duyên khởi, nên không thể thấy Như 
Lai bằng thân tướng được. Thân tướng thật không phải thân tướng, vì khi nhận thức thân 
tướng của đối tượng nào, ta chỉ thấy thể không của nó ở lục căn mà thôi. Khi tri nhận thể 
không của Như Lai (Biết được, Tánh Giác), thê không của thân tướng đã hòa nhập vào 
hư không, nên thấy các thân tướng không phải là tướng nữa mà là tánh hư không là thật 
tướng không của Như Lai. 


3. Vô Trụ 


Vô trụ là thế nào? Bản tánh con người là vô trụ, nên mới láp vô trụ làm bản, tức là bản 
tánh của chúng ta không dính, không mắc, đính mặc đó là vọng chớ không phải bản tánh. 
Vô trụ là ngay nơi cảnh không dính không kẹt. 


Ngay khi thê nhận thực tướng của sự vật (các chúng sanh, những thực tại giả lập hay đối 
tượng), liền lìa ngay tướng giả lập đó (đối tượng) và cả tứ tướng, tức là không có thời 
gian kéo dài sự tri nhận ây. Cho nên trong kinh Kim Cang, Phật bảo Tu- bồđề cách thức 
an trụ tâm như sau" Khi chơn tâm hiển bày (hàng phục tâm rồi) thì phải gìn giữ chơn tâm 
ấy bằng cách: Bồ-tát không có chỗ trụ mà bố thí, tức là không trụ vào Sắc,thinh, Hương, 
VỊ, Xúc, Pháp mà bồ thí." Trụ là bám vào, dựa vào, lập lại. Bồ thí là ban bó, cho ra cái 
mình có, cái mình biết, xả bỏ. Muốn an trụ tâm Bồ-tát không bám vào, không trụ vào 
(không lập lại, vô thời gian) tất cả các thực tại giả lập (Sắc thính hương vị xúc pháp) mà 
phải xả bỏ cái mình biết đó (dứt ngay sự tri nhận ấy). 


HI. Dụng Thiền 


* Tự Qai Nghỉ, ` ` Đụng tức khắp tất cả chỗ, cũng không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh 
tịnh nơi bản tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa đối trong sáu trân không nhiễm, không tạp, 
đi lại tự do, thông dụng không kẹt tức là Bát Nhã tam muội. " Neài dạy thật là cụ thể. 
Ngài bảo tất cả các pháp mà tâm không nhiễm, không trước, đó là vô niệm; vì không 
nhiễm không trước nên dụng khắp tất cả chỗ nhưng không dính ở tất cả chỗ, chỉ bản 
tâm mình thanh tịnh. Khi bản thân tâm thanh tịnh thì sáu ra sáu của: lỗ tai có cái biết củ 
dlỗ tai, con nắt cũng có cái biết của con mắt..., sáu thức ra vào đối tiếp với sáu trần 
nhưng không dính, không lần trong sáu trần, đi lại tự do, như vậy gọi là tam muội. 


Đi đứng nằm ngồi đều dụng công. Khi đi, thấy biết đường đi, nếu thấy biết, nghe biết, 
ngữi biết, nếm biết, chạm biết, xúc biết, ý biết (suy nghĩ biết) thì tuệ tri cái biết và không 
trụ vào chúng nữa. Các oai nghỉ nào cũng vậy. Đặc biệt, thân cử động hay hoạt động gì, 
đều biết, nghe gì đều biết, nói hay trả lời đều biết, cảm giác gì biết hay ý nghĩ gì đều biết. 


* Tọa Thiên. Tổ dạy chúng rằng: Pháp môn toạ Thiên nây vốn không chấp nơi tâm, cũng 
không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, 
biết tâm như huyễn nên không có chỗ chấp vậy. Nếu chấp tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy 


chơn như, chỉ không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh trở lại 
sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng; tịnh không hình tướng 
trở lại lập tướng tịnh, nói là công phu, người khởi kiến giải này là chướng tự bản tánh 
trở lại bị tịnh trói. 


Nầy Thiện Trì Thức! Nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả người, không thấy 
việc phải quấy, tốt xâu, lỗi lẫm của người tức là tự tánh bắt động. Nây thiện tri thức! 
Người mê thân tuy bất động, mở miệng liên nói việc phải quấy, hay đỏ, tốt xấu của người 
(ức là) cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo. 


Tổ dạy chúng rằng: Nây thiện tri thức! sao gọi là tọa Thiên? Trong pháp môn nầy không 
chướng không ngại, ngoài đổi với tắt cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là 
tọa, trong thấy... tự tánh chẳng động gọi là thiên. Nây thiện tri thức, sao gọi là thiên 
định? Ngoài lìa tướng là thiển, trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong 
tâm tức loạn, bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn; nêu 
thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn ấy là chơn định vậy. Nây thiện tri thức! Ngoài lìa 
tưỚIN8 tức là thiển, trong chẳng loạn tức là định. Kinh Bồ Tát Giới nói: Bản tánh của ta 
vốn fự thanh tịnh. Nây thiện tri thức! Trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, 
tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. 


Tọa thiền đặc biệt hơn, tâm dễ thanh tịnh hơn. Tự tánh sẽ hiễn lộ trong vô niệm vô tướng 
hay vô trụ. Trong thân, khi ngứa biết ngứa, nghe tiếng biết nghe tiếng, hoặc thở vô biết 
thở vô, thở ra biết thở ra, thở vô ra dài ngắn đều biết, bụng phình xẹp biết bụng phình 
xẹp, buồn ngủ biết buồn ngủ, cảm giác gì đều biết. Nhớ việc gì biết nhớ, suy nghĩ biết 
suy nghĩ, v.v... lúc nào cũng tĩnh giác; phải quán chiêu các đối tượng tự nhiên có trong 
thân tâm hoặc cảnh ngoài đột nhận, nên đốn ngộ là tĩnh giác ngay hay lập tức biết. Tọa 
thiền càng lâu thì thì tâm càng thanh tịnh nhiều hơn trong các oai nghi khác. Tuy vậy, 
trong tứ oai nghi lúc nào cũng tĩnh giác ngay trong các hoạt động của thân khẩu ý kê cả 
lúc ăn uống, ngủ nghỉ. 


IV. Kết Luận 


Pháp vô niệm của Lục Tổ là pháp thê nhập tánh giác, là tự tính toàn diện. Vô niệm chớ 
không phải là nhứt niệm vô minh. Nhút niệm là một niệm của căn trần thức là tâm thức 
hay tâm thường tình vốn hệ lụy đến ái thủ hữu. Cho nên từ tâm thức nguyên sơ hay chơn 
thức (Tâm Thức) ta tri nhận (Trí: Tuệ Tri, Biết) chơn thức đó để có tánh giác hay giác trí 
tuệ. Đó là ta thê hiện được vô niêm, vô tướng rồi, vì không còn dính mắc, niệm khởi, hay 
không có tướng nào xen vào. Đó tức là tri nhận ngay thực tướng hay thê không của thân 
tướng, là nhận được phước đức không lường bao la như hư không. Vô niệm là sự nhận 
thức đối tượng với sự tri nhận tánh không của đối tượng mà không trụ vào đối tượng đó 
nữa, nghĩa là khi tri nhận thực tại giả lập, ngay đó ta không có khái niệm hay ý tưởng gì 
đến thực tại giả lập đó. Muốn giữ vô niệm lâu thì phải "vô sở trụ tức là không bám vào 
sắc, thinh.. mà phải xả bỏ sắc thỉnh... khi mình biết là sắc thinh..., vì nếu trụ vào sắc 
thinh... một sát na thì sắc thinh...ây không còn thật nữa. "Sắc tức thị không' Sắc tức thì 
biến thành không... thời gian huyễn hóa sự vật. Chân Trí (hay Chân Tâm) được hiển lộ 
ngay nơi đối tượng hiện quán. Đó là pháp môn đốn ngộ, thấy tánh ngay, định huệ bình 
đăng. Bồ Đề Đạt Ma nói hiện tại là bồ đề, vì không có quá khứ đầy đau khổ, không có 
tương lai để gây thêm tội lỗi, thì ngay bây giờ (sát na hiện tiền) há không phải bồ đề sao! 


Trong khoảnh khắc hiện tại, chân lý xuất hiện tại đó (không gian) và lúc đó (thời gian) 
mà thôi. Thực tướng được hiện bày ở trạng thái vô thời không vì có thời gian chạy dài 
trong không gian thì mọi vật đều trở nên huyễn hóa. Vậy muốn đạt được giác ngộ tự tính 
thì phải theo cách dạy của Phật: Hàng Phục Tâm và An Trụ Tâm (Kinh Kim Cang) hay 
của Lục Tổ pháp vô niệm vô tướng và vô trụ (kinh Pháp Bảo Đàn). Đó là để đạt được 
chân lý tối hậu, là tự tính tuyệt đối, là chân tâm, là tánh giác hay là thiệt hư không, đó là 
đốn pháp vậy. 


Tham khảo. 


Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải (Chữ nghiên). Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Sách xuất 
bản năm 1992. 


Cốt Tủy kinh Kim Cang, kinh Lăng Già, kinh Nhất Dạ Hiền. Phổ Nguyệt. Trích trong 
website Tạng Thư Phật học: 


http://www.tangthuphathoc.com 


9. Cốt Tủy kinh Duy Ma Cật 


IL Đặc Điểm Của Kinh Duy Ma Cật 


Đề nhận định một số điểm đặc biệt trong kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết qua một số thiền 
tọa hay hành pháp của các vị Bồ Tát bằng hình thức bên ngoài mà quên mắt bản tâm 
thanh tịnh của mình, mà cư sĩ Duy Ma Cật phản bát một cách hữu lý khó mà chối cải 
được. Các pháp cốt tủy sau đây do Duy ma Cật phát biểu, không những áp dụng cho các 
vị Bồ Tát tu tập mà cho cả cư sĩ nữa. Chăng hạn, Trong phâm Văn Thù Sư Lợi thăm bịnh 
Duy Ma Cật, chúng ta phân biệt được, đến và tướng không đến, đi và tướng không đi, 
thấy và không thấy, nói lên thực tại điểm trong dòng tâm thức đang trôi chảy. Tướng đến 
( đến từ đâu đến, quá khứ) không thể nắm bắt được, chỉ một điểm đến mới là thực mà 
thôi. Tướng đi cũng vậy, (đi tới tới đâu, tương lai) cũng không nắm bắt được, chỉ có một 
điểm đến mới la thật. Cũng như đã thấy (quá khứ) cũng không nắm bắt được, chỉ có điểm 
thấy mới thật sư nắm bắt (hay biết) được. Thấy và biết như chơn các pháp là thê nhập 
được thượng trí mà thôi (Xem kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Phổ Nguyệt). Pháp bất khả tư 
nghị là nhận thức thực tướng của sự vật, là giải thoát mọi nhận thức sai lầm của tâm thức; 
tức tướng "hư không" của sự vât hay hiện tượng biến hóa hay dung thông vô ngại trong 
"hư không vô tận" của lý tánh. Hư không vô tận là căn bản trí, còn tướng hư không là sai 
biệt trí. Sa1 biệt trí biến đôi tùy thuộc vào nhân duyên hình thành của hiện tượng. Cho 
nên tướng hư không của hiện tượng biến hóa dễ dàng trong hư không vô tận, tức là trong 
không gian và thời gian. Hiện tượng có thể thâu nhỏ hay làm lớn ra trong không gian, kéo 
dài thời gian hay làm ngắn lại theo ý muốn, "lý sự dung thông, và sự sự vô ngại" (Xem 
kinh Hoa Nghiêm, Phổ Nguyệt). Quán chúng sanh là nhận thức các thực tại giả lập. 
Chúng sanh là hiện tượng giả lập, là quả do các chủng tữ sinh ra từ vô thức, tàng thức, 
tánh không hay bản chất tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Do đó, tự tính của chúng sanh là giả 


lập và tùy thuộc vào nhân duyên mà thôi. Chúng sanh hay thực tại giả lập là do duyên 
khởi nên chúng hay thay đổi theo thời gian, tức có sanh có diệt. Tự tánh giả lập của 
chúng sanh có thể tính không (hư không) và biệt tính không (là hình tướng riêng biệt của 
chúng sanh), tức là tướng hư không. Đó là pháp bất khả tư nghì giải thoát mọi ràng buộc 
nhân duyên trong thời không (Xem Tự tính Giả Lập trong Nhất Nguyên Luận, Phố 
Nguyệt) Pháp môn bất nhị là năng sở song vong, là thực tại tuyệt đối. Chủ thê (lục 
căn), đối tượng (lục trần) kết hợp nhờ căn ý mới sanh ra lục thức. Thức và giác thức là 
tâm thức còn gọi là tâm thức. Tâm thức được hình thành bởi nhị nguyên tính của chủ thể 
và khách thê.Nhị nguyên đều có tự tính giả lập hay tùy thuộc, nên không thật trong thế 
giới mê vọng của hư không. Tự tính giả lập hay tùy thuộc là khi sự vật đó tự vượt ra khỏi 
chính chúng để vạch ra bóng dáng trong không gian. Đã vượt ra khỏi sự vật, là những 
bóng dáng của chúng, không còn thật là chúng, là giả vọng mà thôi. Cho nên mới dùng 
pháp môn không hai, tức pháp môn dùng thực tại tuyệt đối, là thực tính có thật trong thế 
giới chơn thật trong hư không (tánh không). Tự tánh tuyệt đối là tự tính đó vượt khỏi thời 
không, nghĩa là không vượt ra khỏi chính nó, là thực tại điểm của dòng tâm thứ hay nhị 
nguyên tính đang trôi chảy. Các pháp trên tiêu biểu cho đặc điểm tạm đầy đủ cho pháp 
học cũng như pháp hành trong kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. 


I. Ý Nghĩa Cốt Tủy 
1) Trong phẩm Văn Thù Sư Lợi thăm bịnh Duy Ma Cật: 


- Ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông Duy Ma Cật rồi, thấy trong nhà trống rỗng không 
có vật chi, chỉ có một mình ông năm trên giường mà thôi. Khi ây ông Duy Ma Cật chào 
rằng: 


_Quí quá thay! Ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến! Tướng không đến mà đến, tướng không 
đi mà đi, tướng không thây mà thây. 


Văn Thù Sư Lợi nói: 


_Phải đấy, cư sĩ! Nếu đã đến thì không đến, nếu đã đi thì không đi. Vì sao? Đến không từ 
đâu đến, đi không đi đến đâu, hề có thấy tức là không thấy. Thôi việc đó hãy đề đó... 


-- Tướng không đến: Tướng đến từ A 1 để A 2 theo thời gian huyễn hóa tướng rồi. Ngay 
lúc đến là khoảnh khắc hiện tại ta nhìn thấy cái đến lúc đó và tại đó (một điểm ở sát na). 
Nên cái thấy đến thật là ở điểm đến hiện tại đó mà thôi. Còn tướng đến từ A 1 đến A 2 
(quá khứ), tướng ấy đã huyễn hóa rồi, không thật. Tánh giác (thấy) đó ở trong trạng thái 
vô thời không. Cũng như thế, tướng đi, đi đến đâu (tương lai), cũng không thật, chỉ thấy 
cái đi ngay ở khoảnh khắc hiện tại. Do đó Văn Thù Sư Lợi đáp : Đã đến (quá khú) thì cái 
đến không thật, đã đi thì cái đi không thật, đã thấy thì cái thấy không thật. Vì đến không 
từ đâu đến (không xác định), đi thì không đi đến đâu (không xác định), còn có thấy thì 
không còn thật thây đối tượng đó nữa, Sắc tức thị không. 


2. Pháp Môn Bắt Khả Tư Nghị. : 
Cũng trong Duy Ma Cật Sở Thuyêt Kinh, Ong Duy Ma Cật nói: 


"Ngài Xá Lợi Phát! Chư Phật và chư Bồ Tát có pháp 'giải thoát' tên là 'Bất khả tư nghị. 


Nếu Bồ Tát trụ nơi pháp giải thoát đó, lấy núi Tu di rộng lớn nhét vào trong hột cải vẫn 
không thêm không bớt, hình núi Tu di vẫn y nguyên, mà trời Tứ thiên vương và Đạo Lợi 
thiên vương không hay không biết đã vào đấy, chỉ có người đáng được mới thấy núi Tu 
di vào trong hột cải, đó là pháp môn 'bất khả tư nghị giải thoát... 


Lại nữa, "Ngài Xá lợi Phất! Hoặc có chúng sanh nào ưa ở lâu trong đời mà có thê độ 
được, Bồ Tát liền kéo dài bảy ngày làm một kiếp để cho chúng sanh kia gọi là một kiếp; 
hoặc có chúng sanh nào không ưa ở lầu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền thâu 
ngăn một kiếp làm bảy ngày, để cho chúng sanh kia gọi là bảy ngày... 


Đó là hai thí dụ tiêu biểu trong kinh trên về Phật và Bồ Tát khi đã đắc đạo thì các Ngài đã 
vượt khỏi thời không, đạt được chân lý tôi hậu, có đây đủ thân thông đê thê hiện mọi sự 
biên hóa ở mọi cảnh giới, "Bât Khả Tư Nghị." 


Phật và Bồ Tát đã Giác ngộ rồi thì thông đạt Thực Tướng của vạn hữu, tức là Tướng 
Không. Tướng Không của núi Tu di và Tướng Không của hột cải đều đồng một thê; đó là 

"vạn vật đồng nhất thể". Thí dụ, hình ảnh trong vòng tròn nhỏ với bán kính I mm ta vạch 
trên màn ảnh computer và ta phóng đại nó thành vòng lớn lên 1 dm, rồi ta thâu vào và 
giảm thiểu hình ảnh núi Tu di vừa trong vòng tròn đó. Ta dùng kỷ thuật điện toán đề thiết 
kế hình ảnh sự vật theo ý muốn. Ở đây, Phật và Bồ Tát đã trực nhận Thực Tướng hay 
Tánh Không của sự vật, đã giải thoát khỏi sự ràng buộc của nhân duyên và vượt khỏi mọi 
hiện tượng và Sự Sự Vô Ngại, Chơn Không Diệu Hữu, đó là Bất Khả Tư NÑ øhị. 


Trong pháp giải thoát 'Bất Khả Tư Nghị, Phật và Bồ Tát đứng ngoài sự chỉ phối của thời 
gian nên có đủ năng lực kéo dài hay rút ngắn thời gian theo ý muốn. Như Bồ Tát có thể 
kéo dài 7ngày ra làm một kiếp để cho chúng sanh kia gọi là một kiếp, hoặc Bồ Tát thâu 
ngắn một kiếp làm bảy ngày để cho chúng sanh kia gọi là bảy ngày. Thí dụ như chiếu 
một cuốn phim của một vụ lúa mùa từ khi làm đất cày bừa chọn giống lúa, gieo mạ, mạ 
s cao, cấy lúa, đến khi lúa chín, tới mùa gặt lúa, hoạt động của nông phu thu hoạch lúa 

, cả một mùa lúa như vậy hơn ba tháng, chỉ thu hình lại và chiếu ra chỉ ba tiếng đồng 
hồ r mà thôi. Còn như một hình ảnh quang cảnh một người sắp chết tại nhà thương diễn ra 
chừng 30 phút trước khi chết, ta có thê thâu hình và quay lại thời gian dài hơn gấp mây 
lần; có thể năm sau chiếu lại cũng còn thấy cảnh ấy. Thật là tuyệt diệu khi ta có kỷ thuật 
khoa học đề biến đổi sự vật, một đối tượng vật chát thành dụng cụ (phương tiện) để phát 
huy sự sống của mình ở trong Không gian và Thời gian, nhưng chỉ ở bình diện hiện 
tượng mà thôi. Hiện tương vật chất thì vô thường do Thời Không chỉ phối; luật sanh diệt 
đối với vạn hữu, và sanh tử đối với con người không thê tránh được. Riêng đối Phật và 
Bồ Tát đã vượt khỏi Thời Không nên chỉ phối được Thời Không có nghĩa là có thể vượt 
khỏi ràng buộc của luật sanh diệt. Sự biến hóa, thần thông là điều Bất Khả Tư Nghị của 
Chư Phật và Bồ Tát trong thế giới Giác ngộ, Niết bàn. Thường hằng. Cũng như chúng ta 
phát minh kỷ thuật khoa học tuyệt diệu trong thế giới hiện tượng vô thường. 


Nghĩa Bất Khả Tư Nghị' có thể diễn dịch như sau: 


- Nghĩa đen là Không Thể Nghĩ Bàn. Hiểu theo thường tình là Pháp Phật không, thể nghĩ 
bàn được vì nó quá sức tư duy của con người, không thể tưởng tượng được! Nếu XÉt VỀ 
chân lý tuyệt đối, thì pháp 'Không Thể Nghĩ Bàn' này là pháp diệt đoạn tư tưởng vẫn vơ, 
những suy tư vô ích hay là hý luận, mà phải thê hiện Giác Trí Tuệ. Pháp bất khả tư nghì 


của chư Phật và Bồ Tát vượt khỏi thời không. Đã không có thời gian và không có không 
gian, nghĩa là một thực tại điểm; chính điểm đó ở chỗ nào cũng có trong không gian và 
luôn hiện hữu theo thời gian, nên thực tại điểm đó có thê khuếch đại hay rút nhỏ như ý 
muốn, mà không gian thay đổi là kéo theo thời gian vậy. Pháp đó siêu việt thời không, và 
giải thoát mọi nhân duyên chẳng chịt mà đạt đến giác ngộ niết bàn. 


3. Pháp Quán Chúng Sanh 


- Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Đối với chúng sanh, Bồ tát quán 
chiêu và thây như thê nào? 


Ông Duy Ma Cật nói: Bồ tát quán thấy chúng sanh như nhà huyễn thuật thấy người 
huyễn do huyễn thuật hóa ra. Lại ví như người trí thấy trăng trong nước, như bóng trong 
gương, như sóng nắng lúc trời nắng gắt của ngày hè, như vang của tiếng, như mây trong 
không, như bọt trên mặt nước, như bong bóng dưới cơn mưa, như sự bên chắc của cây 
chuối, như sự dừng lâu của tia chớp lưng trời, như đại thứ tám, như ấm thứ sáu, như nhập 
thứ mười ba, như giới thứ mười chín. 


Bồ tát quán chúng sanh như thế đấy 


Từ sự vật được trông thấy bởi nhãn căn, đó chỉ là hình ảnh của sự vật, là Tướng Không 
của hình ảnh đó tùy thuộc vào sự vật duyên hợp (không hiện hữu tự nhiên).Sự vật được 
kiến lập tùy thuộc vào nhân duyên hay thay đổi (sanh diệt) thì tự tánh của chúng cũng là 
Không. Bóng dáng của sự vật thay đôi bởi quan niệm kết tụ do thọ tưởng hành thức (lục 
dục thất tình) nên cá nhân nhận thức tốt xấu, thiện ác, màu sắc, sạch nhơ v.v... 


Cái Trở Nên là cái không thật có, cũng không thật không. Tự tánh tùy thuộc cũng năm 
trong phạm trù Tánh không. Tự tánh tùy thuộc được thê hiện tướng sanh diệt do tác động 
thời gian thì có sanh có diệt, và quan niệm cá nhân chi phối. Thời gian ngưng chuyền, tức 
thì tự tánh tùy thuộc cũng tuyệt tích, vì nhân duyên không thể phát triển. Chủ thể (Ý) 
nhận thức được tướng không của sự vật tùy thuộc vào nhân duyên tìm ần trong tàng thức. 
Chủ thể và sự vật tùy thuộc vào nhân duyên mà được tri nhận, nên sự tri nhận đó cũng 
không thật và chắc chắn. Tự Tính tùy thuộc của sự vật cũng là vô tự tính hay Tánh 
Không. 


Do đó chúng sanh đây là thực tại giả lập hay đối tượng giả lập hay tùy thuộc, ví người trí 
thấy trăng trong nước, như bóng trong gương, v.v. Thấy chúng sanh hay đối tượng đây 
là thấy hình ảnh của đối tượng đó ở võng mạc mắt mà thôi. Hình ảnh sẽ huyễn hóa và 
thay đồi theo thời không như vậy, thì chúng sanh củng chỉ là một thực tại hư vọng mà 
thôi.Do đó người trí phải hoc hỏi pháp thê nhập "thượng trí" của đức Thế Tôn (trong kinh 
"Đại Kinh Sáu Xứ, Phố Nguyệt) 


Chơn Trí. 


Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mắt, thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết 
như chơn nhãn thức, thấy và biết như chơn nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc 
thọ, khổ thọ hay bắt khổ bất lạc thọ, thấy và biết như chơn cảm thọ â ấy; vị ấy không ái 
trước đối với con mắt, không ái trước đôi với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, 
không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay 


bất khổ bắt lạc thọ; vị ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. 


Khi vị ấy trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẫn đi 
đến tàn diệt trong tương lai. Và ái của vị Ấy, đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, 
tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia; ái ấy được đoạn tận; những thân ưu não của vị ấy được 
đoạn tận; những tâm ưu não được đoạn tận; những thân nhiệt não được đoạn tận; những 
tâm nhiệt não được đoạn tận; những thân khổ não được đoạn tận; những tâm khổ não 
được đoạn tận; vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc (HT. Thích Minh Châu Việt dịch) 


Phật giải về nhản căn sắc trần và nhãn thức theo chơn trí. Người trí nhìn một vật thì thấy 
và biết như chơn mắt, thấy biết như chơn các sắc, thấy biết như chơn nhãn thức vì họ đã 
hiểu được chơn mắt, chơn các sắc, và chơn nhãn thức theo thật tướng của chúng như đã 
trình bày trên. Chơn mắt, chơn sắc, và chơn nhãn thức là một khi nhìn một vật gì thì sử 
dụng một lần mà thôi (vô thời gian). Nếu không kéo dài thời gian thì vật đó còn nguyên 
thủy: nó-lá-nó tại đó và lúc đó, vô thời không hay mắt, sắc (vật), hay thấy (nhãn thức) 
vân còn chơn nguyên, thấy ) biết không bị xúc thọ ái lăn trôi theo thời gian mà có những 
khái niệm, nên mắt, sắc, thấy: biết không thay đổi, có định. Nói chung, trong Trí (hay 
Tâm) chúng ta đều có chứa sẵn biểu hiện Trí Năng, Tình Năng và Hoạt Năng, nên dây 
thần kinh dẫn truyền lên não hình ảnh của chơn sắc từ chơn mắt để có chơn nhãn thức thì 
đồng thời đã xúc chạm dây thần kinh thị giác, có nhân nhãn xúc; do duyên nhãn xúc này 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ. Vì chúng ta thấy biết chơn cảm thọ 
không có thời gian, nên không có ái trước (trong A Lại Da thức) đối với mắt (mắt không 
lập lại), không có ái trước đối với các sắc (hình ảnh các sắc có sẵn tích tụ) và ái trước đôi 
với nhãn xúc (Xúc có sẵn trong A-Lai-Da Thức: ký ức). Từ đó do duyên nhãn xúc này 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ , bất khổ bất lạc thọ mà không có ái trước đối với cảm thọ ấy. 


Khi người trí nhận thức và quán sát vị ngọt, không chấp vào ái trước (ký ức), không có sự 
hệ lụy và say đắm nên năm thủ uân không được tích trử trong tương lai. Ái ầy không thể 
tái sanh, và không ưa thích ngũ dục. Không có Thủ Hữu thì lấy gì tìm cầu và giữ lấy 
những thú vui và tham luyến thì thân không ưu não, thân không nhiệt não, và tâm không 
khổ não. Nên thân tâm không thủ hữu gì cả. Cảm thọ thân và tâm không có ưu khổ, được 
an lạc. 


Tóm lại, nếu thấy biết như chơn chúng sanh hay chơn lục căn, chơn lục trần và chơn lục 
thức thì những hệ lụy và say đăm không xãy ra. Nói cách khác, thây biệt chúng sanh, hay 
chơn lục căn, lục trân, lực thức là thê cách nhận thức sự vật một cách sáng suôt vô thời 
không; đó cũng là sự nhận thức của chơn trí. 

4. Phẩm Vào "Pháp Môn Không Hai" 

Bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo các vị Bồ Tát rằng: 


- Các nhân giả! Thế nào là Bồ Tát vào "pháp môn không hai"? Cứ theo sở thích của mình 
mà nói. 


Trong Pháp hội có Bồ Tát tên là Quán Tự Tại nói: 


- Các nhân giả! "Sanh", “diệt” là hai. Pháp vốn không sanh cũng không diệt, đặng vô 
sanh pháp nhãn, đó là vào "pháp môn không hai". 


Bồ Tát Đức Thủ nói: 


- "Ngã", "Ngã Sở", là hai. Nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có ngã thời không có 
ngã sở, đó là vào "pháp môn không hai".... 


Bồ Tát Đức Đảnh nói: 


- "Nhơ”, "Sạch" là hai. Thấy được tánh chơn thật của nhơ, thì không có tướng sạch, thuận 
theo tướng diệt, đó là vào "pháp môn không hai". 


Bồ Tát Thiện Túc nói: 


- "Động", "Niệm' là hai. Không động thời không niệm, không niệm thời không phân biệt; 
thông suôt lý ây là vào "pháp môn không hai"... 


Bồ Tát Sư Tử nói: 


- "Tội", "Phước" là hai. Nếu thông đạt được tánh của tội, thì tội cùng phước không khác, 
dùng tuệ kim cang quyết liễu tướng ấy, không buộc không mở, đó là vào "pháp môn 
không hai"... 


Bồ Tát Thiện Ý nói: 


- "Sanh tử", "Niết bàn" là hai. Nếu thấy được tánh sanh tử thời không có sanh tử, không 
buộc không mở, không sanh không diệt, hiêu như thê đó là vào "pháp môn không 
hai"”v.v... 


Khi đó Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng: 


- Chúng tôi ai ai cũng nói rồi, đến lượt Nhân giả nói thế nào là Bồ Tát vào "pháp môn 
không hai? 


Ông Duy Ma Cật im lặng không nói. Ngài Văn Thù Sư Lợi khen rằng:"Hay thay! Hay 
Thay! Cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới thật là vào "pháp môn không hai”. 
Chân lý thì không phải dùng ngôn ngữ mà được! Tuy vậy, nêu không có ngôn ngữ thì 
không thể mô tả chân lý. Ngôn ngữ là phương tiện để diễn đạt chân lý. Ngón tay chỉ mặt 
trăng. Từ ngón tay đề thấy mặt trăng, chứ ngón tay không phải là mặt trăng! 


* Pháp môn không hai" là lý thuyết hướng dẫn làm thế nào nắm bắt thực tướng của sự 
vật tác động trong dòng tâm thức của chúng ta, là sự thấy biết đối tượng, là chánh kiến, 
hướng dẫn để trầm tư tĩnh lặng định tâm hay là thiền, đồng thời cũng hướng dẫn hành 
động trong sinh hoạt hàng ngày. 


Không hai ở đây có nghĩa là không có chủ và khách, năng sở song vong, nhất nguyên tính 
hay là chân lý tương đối, là Tánh không. Theo kinh Đại Sáu Xứ, thấy biết đối tượng như 
chơn tức là thượng trí hay Tánh Giác. Đối tượng dù sạch hay nhơ, v.v... hay hai mặt đối 
lập của một đối tượng, tánh của mặt nào cũng vậy, là tánh không cả. 


HI. Kết Luận 


Thật vậy, kinh Duy Ma Cật là loại tri thức thiết thực cho chúng ta nên tu tập, vì nó có thể 


làm giàu tư tưởng giải thoát của Phật giáo. Là người trí, Bồ Tát, hay cư sĩ hay mọi chúng 
sanh khác đều thực dụng được.Chúng ta học được, thực tại điểm trong dòng tâm thức, cái 
đến, cái đi thực có trong động tác đang đến đang đi (đến, đi chớ tướng không đến, tướng 
không đi: thực tại tuyệt đối). Thấy biết như chơn như thật là pháp nhập thượng trí. Từ 
phân tích được chúng sanh là thực tại giả lập, mới có pháp môn không hai, tức là năng sở 
song vong, không chủ khách là đường đến chân nguyên, hay thực tại tuyệt đối hay giải 
thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử. Đề kết luận, xem các thí dụ sau đây, là gương sáng mà 
Phật Đã chúc lụy với Bồ Tát Di Lặc và giảng dạy Bảo Tích: 


Bấy giờ Phật nói với Bồ tát Di Lặc (Phẩm Chúc Lụy): 


“Này Di Lặc, nay ta đem Pháp giác ngộ vô thượng chánh đăng chánh giác đã tập thành 
trong vô lượng kiêp phó chúc cho ngươi. 


Cũng trong Duy Ma Cật, Phật dạy Bảo Tích: 
- Bảo Tích, ông nên biết, Trực Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng 
sanh không dua vạy, sanh sang nước đó. Thâm Tâm là Tịnh Độ của Bô Tát, khi Bô Tát 


thành Phật, chúng sanh đầy đủ công đức sanh sang nước đó. Bồ Đề Tâm là Tịnh Độ của 
Bô Tát, khi chúng sanh thành Phật, chúng sanh có tâm đại thừa sanh sang nước đó .... 
* “[rực Tâm là tâm chơn thật, không dua dối, tâm chánh niệm chơn như. Tâm trực nhận 
ngay thực tướng của sự vật,là thiệt tánh giác. Ngay trong khoảnh khắc hiện tại, tâm 
không hư dôi ây,là tâm chánh niệm chơn như là lôi thắp sáng hiện hữu. Nêu cái hiện hữu 
được cao thâm bên chăc, nhóm góp g1eo trông không dứt mật tât cả công đức tích lũy, thì 
kêt quả đạt được thâm tâm. Trong thời gian miên mật thắp sáng hiện hữu ây, đên một 
ngày kia, sự g1eo trông của Trực Tâm và bên vững của Thâm Tâm, thì đạo quả là Bô Đê 
Tâm, Chánh Giác. 

Tham khảo 
Kinh Duy Ma Cật. Dịch giả Thích Huệ Hưng, 1970 


Phổ Nguyệt. Nhất Nguyên Luận, Cốt Tủy của kinh Nhất Dạ Hiền Giả, kinh Hoa Nghiêm, 
Đại kinh Sáu Xứ trong 


website Tạng Thư Phật Học: http://www.tangthuphathoc.com/ 


10. Cái Nhìn Bát Nhã Tâm Kinh 
Qua Lăng Kính Thời Không 
I. Mục Đích-Khái Niệm Tư Duy về Thời Không 
1).-Chủ Đích : 


Chủ đích của bài lý giải Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa qua Lăng Kính Thời 
Không, với sự mong mỏi của Phô Nguyệt là đưa một luông gió mới đên quý độc 


giả, một tri thức cụ thể, có thể trực nhận thực tướng của vạn pháp. Phổ Nguyệt 
xin lấy bản Hán văn của Ngài Huyền Trang (đã trích) mà phân giải quyển kinh 
Bát Nhã. Yếu chỉ của Bồ Tát Quán Tự Tại đã thực hành Trí Bát Nhã thâm sâu 
ghi lại những điều tâm đắc và chứng đắc là để lưu truyền cho hậu thế nương tựa 
tu tập. Khi trao truyền yếu chỉ cho chúng sinh hành trì, dĩ nhiên là chúng sinh từ 
trạng thái chưa giác ngộ cố gắng học hỏi cho hiểu rõ yếu chỉ của kinh và nhiệt 
thành thực hiện đúng đắn, ắt sẽ đạt cứu cánh. Do đó, lập trường của Phổ 
Nguyệt là trình bày Trí Bát Nhã Cứu Cánh này với tinh thần của một chúng sanh 
bình thường có trình độ một ít trí tuệ, từ đó trao dồi, học hỏi, tu hành tiến tới trí 
tuệ cao hơn và đạt cứu cánh, âu đó cũng là mục đích muốn truyền dạy của đức 
Phật qua tiêu đề Quán Tự Tại. 


2).- Nhận Định về Thời Không: 


+ Theo ý nghĩa của của danh từ Hư không hay Không gian là cái không 
Không Thật Có. Còn phân tách từ ngữ, Hư là không thật, Không là không; Hư 
không là Không Thật Không. Vậy Hư không là cái không thật có, cũng là cái 
không thật không. Hư không là không gian bao la vô cùng tận, cái rỗng không. 
Vậy Hư không cũng là cái Thật Có hay cái Thật Không. Vậy thì : 


-Cái Không Thật Có : Thể huyễn hóa, giả lập 
-Cái Không Thật Không: Không có Thực thể, Tánh Không 
-Cái Thật Có: Thể hiện tiền, thực tại 


-Cái Thật Không: Không có gì ngoài Cái Thật, Chơn Không: chỉ có Chơn, Tánh 
Không, Bản tánh trong sáng thanh tịnh. 


Theo Phật giáo, Hư không là Không gian, khoảng cách, không khí hay môi 
trường sông. Đó là Không đại, một trong thât đại. 


Không gian là bầu dung chứa vạn hữu và cái rỗng không. Khi sự vật được 
dung chứa trong không gian, Tánh Không (khối cố định chiếm khoảng không) là 
hư không: Tướng Không của sự vật được giới hạn trong khoảng không của hình 
dáng riêng biệt của sự vật. 


+Khi khởi đầu, đứng trước Cái Chưa Là, tức cái dự phóng tương lai, vì 
Tương Lai là cái không bao giờ đến. Từ cái Chưa Là, ta vừa bắt đầu Cái Trở 
Nên, tức là Cái Đang Là hay Hiện Tại. Từ Cái Đang Là ta mới biết Cái Đã Là hay 
Quá Khứ. Ba thì đó tạo thành thời thể. 


Thời gian là thực thể của Trở Nên. Thời thể trở nên Hư không khi sự vật ở 
trong trạng thái thụ động tiêu cực. Trong trạng thái thụ động, sự vật tùy thuộc 
vào chính nó, đó là thực tại tính của sự Trở Nên tức là tiêm năng của Thực Hữu. 


+Khi thời gian bị tiêu hủy, không gian thu hẹp ở Hữu Thể 


( sự vật chiếm cứ không gian), lúc ấy kể như không gian triệt tiêu chỉ có Tánh 
Giác về Hữu Thẻ. Khi thời gian vừa khai mở, Hữu Thể biến thành Trở Nên thì 


Hữu Thể đó Đã Là (Quá khứ). Hữu Thể (Đã Là) tức là trở nên Hữu Thể mới 
không còn là chính hữu thê trước nữa, tức là không thật là hữu thê cũ. Quá khứ 
là hư không, không thật. 


+ Dung lượng và thời lượng tăng hay giảm theo tỉ lệ thuận của sự phát triển 
của không gian và thời gian. Bánh xe thời gian chuyên động trong không gian vô 
tận. Không gian sẽ biên thiên đến cực tiêu hay tiêu hủy khi thời gian tàn lụi đên 
triệt tiêu. 


+Sự vật tự thân nó đã có mầm mâu thuẫn nội tại. Sự sanh diệt của sự vật do 
lực cản của chính sự vật (nội thân) và lực hút của vũ trụ (thời không là chủ yếu) 
và những nhân duyên ngoại tại khác. Cho nên sự vật không có thực thể, nên gọi 
là Tánh Không. Tướng Không của sự vật theo nhân duyên hợp mà sanh diệt bởi 
mâu thuẫn ngoại tại của không thời gian và tác động khác. Hai lực nội ngoại nầy 
chi phối sinh mệnh của vạn pháp. Luật nhân quả, hay sanh diệt đều nằm trong 
phạm trù của Thời-Không. Xét cho cùng, nếu không có Thời Không thì qui luật 
nhân quả không thể phát triển được, và Hữu Tự Tại được hiển bày. 


+- Nhắc lại, theo Thích thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn quyền 1, giải 
thích; Không gian vô tận có hai thê giới: thê giới mê vọng và thê giới giác ngộ; 


-Lại theo Long Thọ Bồ Tát cũng đã nói ở Phần I, Trung Không Diệu Hữu. 
Trong không gian có nhiều điều huyền diệu: 


- Thứ nhất: Chứa thế giới mê vọng là huyễn hóa, không thật, chằng chịt nhân 
duyên, ràng buộc luân hôi, sanh tử tức là Cái Không thật có cũng Không thật 
không. 


-Thứ hai: Chứa thế giới giác ngộ, chơn thật tức là Cái Thật có tức là Cái tùy 
thuộc vào chính nó, Cái chơn không, Cái thiệt Hư không hay Tánh Giác cũng là 
Chơn tâm, Niết bàn. 


+Chúng tôi muốn bàn đến thời gian và không gian là yếu. tố quan trọng trong 
vấn đề sanh diệt nhân quả. Mọi vật trong không gian này đều bị nhân quả của 
năng lực Thời Không chỉ phối. Như trong không gian có vũ trụ, thái dương hệ... 
địa cầu. Mọi vật trong địa cầu đều bị sức hút (trọng lực) làm ảnh hưởng đến chất 
và lượng của bản thân chúng; ngay cả trái đất cũng lệ thuộc vào vận hành của 
thái dương hệ và chuyển động quanh quỹ đạo v.v.. đều nằm trong không gian. 
Trọng lực của trái đất (không gian) và lực cản của sự vật (nội chất), dung chứa 
trong không gian là hai lực mâu thuẫn Hút và Cản, tạo ra sự sanh diệt của sự 
vật. Lực Kéo của vũ trụ vô cùng to lớn--trong khi lực Cản của sự vật quá nhỏ, 
ngay cả núi Thái Sơn, đối với không gian bao la vô tận cũng không thắm vào 
đâu. Cho nên theo thời gian, sự vật sẽ bị lực Kéo (không gian) hủy diệt mà thôi. 
Chúng tôi không muốn đề cập đến những nhân duyên phụ khác (không đáng kể 
trong trạng thái bình thườngso với trọng lực) như ánh sáng, âm thanh, không khí 
v.v...Tất cả sự vật được dung chứa trong không gian đều có lực cản của chính 
nó và bị trọng lực thu hút và ảnh hưởng của sáu đại khác, có thể gây thêm cho 
sự vật ấy di động với những tốc độ khác nhau và có thể làm tổn hại đến chính nó 


và các sự vật khác. Trung Không Diệu Hữu cũng có nghĩa là trong không gian 
chứa biết bao điều huyền diệu. Trong không gian dung chứa tất cả mầm sanh 
diệt hay không gian đồng hóa với mầm sanh diệt tức là không gian coi như là 
mầm sanh diệt. Cũng tương tự như thế Tàng Thức là kho chứa tất cả những 
Chủng Tử hay Nguyên Nhân Phát sinh của Thực Tại Kiến Lập:... Tàng Thức 
được định nghĩa là nguyên nhân phát sinh của tất cả hiện tượng giả lập bởi vì nó 
luôn luôn hiện diện như là nguyên nhân của các hiện tượng này... (TC Triết 1, 
tr.47) 


Không gian huyền diệu như vậy, tất nhiên nó không chỉ dung chứa sự vật 
mà còn tác động đến sự sinh tồn của sự vật nữa. Với sự tiếp tay của Thời gian, 
Không gian biến hoá mọi vật rất nhịp nhàng theo quy luật nhân quả mà sự sinh 
diệt hầu như mang sẵn trong nội thân của chúng. Dù giải thích riêng rẻ về mâu 
thuẫn nội tại hay ngoại tại, sự vật rốt cuộc cũng bị Thời Không chỉ phối. Sinh 
Mệnh của mọi vật đều do Thời Không giữ quyền sanh sát. Sự vận hành của vũ 
trụ (tác động của Thời Không) là Thực Tính của Hư Không. 


3).-Thời Không Và Triết Lý Duy Thức 


Trong Duy Thức, tri thức thực tại là thể nhận tánh không. Trong cái Không 
Thật Có và cái Thật Có của Hư không chứa hai thế giới: Vọng và Chơn. Giữa 
đúng và sai, Niết bàn và Luân hồi, Bồ đề và Vô minh v.v... theo quan niệm của 
Phật giáo là hai con đường Nhận Thức Đúng và Nhận Thức Sai mà thôi. Trong 
thế giới chơn vọng lẫn lộn mà tri thức đúng được thực tại, quả là một vấn đề 
nhận thức sâu sắc qua quá trình tư duy của một trí tuệ khai mở. Duy Thức Tính 
Không và Tính Vô Ngã của lịch trình thanh lọc huyễn thể của chủ tri và đối tượng 
(chủ khách) được thể hiện qua ba tự tính sau đây: Tự tính giả lập, Tự tính tùy 
thuộc và Tự tính tuyệt đối. 


(a). Tự Tính Giả Lập (Báo Thân): 


Tự tính giả lập là tự tính của thực tại kiến lập tự nhiên (sự vật). Khi sự vật 
được nhìn thấy qua nhãn căn, thì hình ảnh của sự vật đó chỉ thực sự được thấy 
ở võng mạc của nhãn căn mà thôi. Hình ảnh được hội tụ qua lăng kính của nhãn 

căn từ sự vật bên ngoài không gian. Hình ảnh ấy tăng hay giảm tùy theo vị trí 
khoảng cách không gian gần hay xa đối với chủ thể. Cơ quan cảm giác của mỗi 
người đều khác nhau, cho nên cái thấy đó cũng có chỗ khác nhau. Vì khi ta thấy 
sự vật ở ngoài không gian, kỳ thực là ta chỉ thấy hình ảnh của sự vật, nên sự vật 
mà ta thấy đó cũng không thật. Thực tại kiến lập tự nhiên ấy chỉ là một thực tại 
giả lập mà thôi. Cho nên tự tính của sự vật kiến lập tự nhiên gọi là tự tính giả lập. 


Tự tánh giả lập cũng là Tánh Không. Tánh Không ở đây có hai nghĩa : 
-Hình ảnh là thể không: không nắm bắt được, hư không; 
-Hình ảnh đó không thật, vì do giác quan và thời gian thay đổi. 


Tự tánh giả lập của thực tại được kiến lập tự nhiên có sở hữu của Thể tính 
không (hư không) hay Tánh Không; và có Biệt tính--hình tướng riêng biệt của 


từng sự vật--là Tướng Không của nó. 


Vậy Tự tính và Biệt tính giả lập (hình ảnh) của sự vật nhìn từ nhãn căn chỉ là 
những bóng dáng của sự vật, vì chúng không thật có (Tánh), cũng không thật 
không (Tướng), nên chúng chỉ hiện hữu trên bình diện công ước hay ngôn ngữ 
của chủ thể và giả lập của khách thể. 


Tự tánh giả lập còn gọi là Báo Thân; nó thay đổ theo thời không, cho nên nó 
có sanh có diệt, có tăng có giảm. 


(b). Tự Tánh Tùy Thuộc (Hóa Thân): 


Cái Trở Nên--Hữu thể (sự vật)--được kiến lập do nhân duyên tác động bởi Tàng 
thức. Từ sự vật được trông thấy bởi nhãn căn, đó chỉ là hình ảnh của sự vật, là 
Tướng Không của hình ảnh đó tùy thuộc vào sự vật duyên hợp (không hiện hữu 
tự nhiên). Còn sự vật được kiến lập tùy thuộc vào nhân duyên của thọ tưởng 
hành thức hay thay đổi thì tự tánh của chúng cũng là không. Bóng dáng của sự 
vật do duyên hợp cũng chuyển biến theo thời gian và quan niệm kết tụ bởi thọ 
tưởng hành thức (lục dục, thất tình). 


Cái trở nên là cái không thật có, cũng không thật không. Tự tánh tùy thuộc 
cũng nằm trong phạm trù tánh không. Tự tính tùy thuộc được thể hiện tướng 
sanh diệt do tác động thời gian và quan niệm chi phối. Thời gian ngưng chuyển, 
tức thì tự tính tùy thuộc cũng tuyệt tích, vì nhân duyên không thể phát triển. Chủ 
thể (Ý) nhận thức được tướng không của sự vật tùy thuộc vào nhân duyên tìm 
ân trong tàng thức. Chủ thể và sự vật đều tùy thuộc vào nhân duyên mà tri nhận, 
nên sự tri nhận đó cũng không thật và chắc chắn. Tự tính tùy thuộc của sự vật 
cũng là vô tự tính hay tánh không. Sự vật biến đổi (sanh diệt) làm cho hình ảnh 
của chúng mà con người trông thấy màu sắc, tết xấu, sạch nhơ v.v.. tùy theo 
quan niệm của cá nhân. 


Tự tánh tùy thuộc còn gọi là Hóa Thân. 

( c).- Tự Tánh Tuyệt Đối (Pháp Thân): 

Tự tánh tuyệt đối là thực tính hay chân như của sự vật. Sự vật tùy thuộc vào 
tự thân chúng nghĩa là không có tự tính giả lập hay tùy thuộc áp đặt lên chúng. 
Xét về Tánh, Tự tính Tuyệt đôi là cái Thật Có, là Chân như, Niệt bàn, nó chính là 
nó. Xét vê Tướng, Tự tính Tuyệt đôi là cái chỉ Có Thật không gì ngoài nó, là 
Chơn không: chỉ có chơn không có vọng, cái bât biên, thường hãng. 

+Từ quan điểm Không gian, sự vật chiếm cứ không gian và Không gian 
dung chứa sự vật là Một, nó chính là nó, không gì ngoài nó, không có gì áp đặt 
lên nó: Vô Không gian. 

+ Từ quan điểm Thời gian, sự vật tùy thuộc vào chính nó tại đó và lúc đó hay 
trong khoảnh khắc hiện tại: Vô Thời gian. 


Không gian dựa trên bánh xe thời gian để bành trướng chính mình vào 


khoảng không vô tận, nên khi không gian co rút đến cực tiểu, tức chỉ còn duy 
nhất sự vật hiện hữu mà thôi, lúc ây thời gian sẽ giảm thiểu đến cực điểm tuyệt 
đối (số không). Cho nên ta có thể nói rằng tự tính tuyệt đối của sự vật là hình 
thức của sự vật vượt khỏi Thời Không. Nói cách khác, khi chủ thể nhận thức, và 
sự vật bị nhận thức được tri nhận một cách tuyệt đối vượt khỏi nhị nguyên tính 
(chủ khách). Hình thức tính Không (Không Thời Không = Không Chủ Khách) là 
Hư không; mà thiệt Hư không là Tánh Giác vậy. Đây là tiến trình Tri Thức Đúng 
Cái Thực tại Giả Lập hay Cái Thực Tại Bị Tri Nhận Sai Làm. Tri Thức về Cái Tri 
Thức Đúng và Tri Thức Sai là Trở Về Chân Nguyên, thực tính của Tri Thức hay 
Tánh Biết. Tánh Biết giải thoát mọi sự hiểu biết thường tình tức là hiểu biết sai 
lầm về thực tính của sự vật. Nhắc lại, Tánh Giác theo như Tánh Hư không, đức 
Phật giải thích: A Nan! Ngươi phải biết trong Tạng Như Lai, Tánh Giác tức là 
thiệt hư không, Hư không tức là Thiệt Tánh Giác thanh tịnh bản nhiên, đày khắp 
pháp giới... ( Bát Nhã Tâm Kinh qua Cái Nhìn của Duy Thức, tr. 56). 


Cả Vật lẫn Tâm đều có Tánh Không. 

Tự Tánh Giả Lập hay Tùy Thuộc của sự vật là không thật. 

Tự Tánh Tương Đối của Tâm (Phàm tâm) cũng không thật. 

Chỉ Tự Tánh Tuyệt Đối của sự vật là chơn thật, là Thiệt Hư không. 
Tự Tánh của ChơnTâm là Thiệt Hư không. 

Theo sách Tử Thư nói về một khía cạnh của Hư không viết như sau: 


Chân ngã ở bình diện tối cao, nói giống như thực tại, nghĩa là y hệt Hư 
không, không thê năm bắt được môi hiện tượng... (tr.105) 


Tự tánh của Tâm hay Vật, Chủ thể hay Khách thể đứng trên bình diện vô 
Thời Không đều là Thiệt Hư Không; Thiệt Hư không là Chơn Như của Tâm hay 
Vật, là Niết bàn,là Thực Tại tính. Chân tính của Tâm hay Chân Ngã (chân tâm) 
và chân tính của sự vật đều là thiệt hư không, mà thiệt hư không là Tánh giác, vì 
Tánh giác là cái dụng của Chân Tâm.Chân tâm là Tự tính tuyệt đối, là Thực Tại 
tính Vô Thời không, là vượt lên nhân duyên, đối đãi, nhị nguyên chủ khách. Vậy 
trực nhận bản tính tự nhiên của Tâm cũng chính là trực nhận bản tính tự nhiên 
của sự vật. Tâm và Vật lúc bấy giờ là đồng tánh không. 


Chủ thể nhận thức tự tánh khách thể giả lập, sai làm, hay là nhận thức sai 
lầm về tự tánh khách thể, chỉ là nhận thức của phàm trí mà thôi. Nhận thức năng 
sở của phàm trí cũng là nhận thức không thật đúng; cũng sai lầm, đó là nhận 
thức bị ràng buộc của nhân duyên, và sự giả lập của sự vật. Đó cũng là mấu 
chốt của luân hồi, khổ đau. 


Cho nên, Tri Thức Đúng là tiến trình nhận thức đúng thực thể và giải thoát 
khỏi khổ đau ràng buộc bởi nhân duyên chẳng chịt, sanh tử, luân hài. 


Tóm lại, tự tánh giả lập là tự tánh không thật có trong thế giới mê vọng của 


hư không (Tánh không). 


Tự tính tùy thuộc là tự tính không thật không, cũng ở trong thế giới mê vọng 
của hư không (Tánh không). 


Tự tính giả lập và tự tính tùy thuộc là khi sự vật đó tự vượt ra khỏi chính 
chúng nó đề vạch ra bóng dáng trong không gian. Đã vượt ra khỏi sự vật, là 
những bóng dáng chúng không còn thật là chúng nũa, là giả vọng mà thôi. 


Tự tính tuyệt đối là tự tính thực có trong thế giới chơn thật của hư không. Tự 
tính tuyệt đôi là tự tính đó VƯỢT ra khỏi thời không, nghĩa là không vượt khỏi ra 
chính nó. BA HÌNH THỨC TỰ TÍNH ( Ba Chân Lý): 


Tự tính Giả Lập: Không Thật có; 
Tự tính Tùy Thuộc: Không Thật không; 
Tự tính Tuyệt Đối: Thật Có, cái tuyệt đối. Cả ba đều là Tánh Không. 


Không đi theo con đường Bên Này: không thật có (giả lập), và không thật 
không (duyên khởi), Mà theo con đường Bên Kia: thật có, chơn không, niết bàn, 
tức là Trung Đạo: con đường của Tánh Không, hay là con đường giải thoát đến 
bờ Giác Ngô. 


Tóm lại, tự tính Tuyệt Đối là Hư không tức là thiệt tánh giác. Tánh giác là cái 
Biết về chính mình biết. Biết về chính mình biết là tiến trình của Thực Biết và giải 
thoát khỏi cái biết sai làm chằng chịt nhân duyên, giả lập, khổ đau, luân hồi. 


Tánh Giác vượt khỏi nhị nguyên đối đãi, chủ thể và khách thể, tức là Trì 
Thức Đúng về Chủ Thể (Tự Giác, Tự Tính Tuyệt Đối) và Tri Thức Đúng về 
Khách Thể (Giác Tha, Tự Tính giả Lập hay Tùy Thuộc) để giải thoát mọi sai lầm 
của Chủ Tri và giả lập của Khách Thể. Đó là con đường về Chân Nguyên; đó 
cũng là Thể Cách TỰ GIÁC và GIÁC THA. 


II. CƠ CÁU CỦA CÁI TRÍ HAY TÁNH GIÁC (Theo Thời Không) 


Tự tính tuyệt đối của Tâm là Thể Không của Tâm. Trí hay Tánh Giác là Dụng 
của Tâm, Như chúng tôi trình bày ở phần đầu, biểu tượng (Dụng) của Tâm gôm 
có Trí năng, Tình năng và Hoạt năng, mà Trí năng là đầu môi phát sinh mọi hoạt 
động ảnh hưởng đến vật chất và tinh thần trong đời sống hàng ngày. Trí năng là 
một yếu tố quan trọng nhất trong ba cái dụng của tâm.Trí năng được bắt đầu 
bằng Nhãn căn trong Lục căn. Do đó, chúng ta nghiên cứu Tánh Thấy hay sự 
hiểu biết sự vật qua tánh thấy. Sự hiểu biết ấy cũng đều được thể hiện qua lục 
căn. 


Mở một cửa trong sáu cửa để đi vào trong nhà (kho chứa sự hiểu biết) ắt cũng 
được vào trong nhà và mở các cửa kia. 


A.- Phân Tách Ngũ Uần - 


a).- Cảm Giác ( Ngủ giác quan ) 
Điền hình về Nhãn Căn qua chức năng Thị Giác: 


+ Ban ngày, khi chúng ta nhìn một vật ngay phía trước chúng, hình ảnh khi 
nhìn sự vật qua thấu kính của mắt được hội tụ ở trên hố mắt của võng mạc. Nón 
(dây thần kinh liên hệ đến bộ não) đáp ứng một cách khác nhau đến những làn 
sóng, hay màu sắc khác nhau của Ánh Sáng. Những nón (cones) này thích ứng 
với màu sắc thị giác. Mỗi nón đáp ứng đến chỉ một trong ba làn sóng khác nhau 
của ánh sáng (đỏ, xanh biển, xanh dương). Bằng cách kết hợp những phản ứng 
tới những làn sóng dài, vừa, ngắn, những tế bào nón có thể chỉ định màu của 
bất cứ hình ảnh nào. Những nón rất nhạy cảm tới những đặc trưng ở xung 
quanh dù nhỏ đến đâu. 


+ Ban đêm thì khác, những tế bào que (rods: dây thần kinh liên hệ đến não) 
rất nhạy cảm với ánh sáng mờ, dù chúng không sắc bén nhiều. Vào buổi tối, nếu 
ta liếc nhanh hình ảnh của bóng mờ ngoài góc của con mắt, chúng ta sử dụng 
những tế bào que. Nếu hình ảnh mờ ấy biến mắt, khi chúng ta nhìn thẳng vào 
nó, chúng ta chứng kiến sự mất tế bào nón vào lúc chúng ta không chú ý làm tụ 
những bóng mờ đó trên hố mắt ở võng mạc. 


+Khi năng lực của Ánh Sáng (sáng hay mờ) đến cơ quan tiếp nhận hình 
ảnh, những tín hiệu thần kinh được gởi xuyên qua hệ thống thị giác sản sinh 
những cảm giác. Con đường đi ấy bao gồm những tầng lớp, qua đó ánh sáng 
phải qua trước khi được thu hút bởi cơ quan tiếp nhận hình ảnh. Một phản ứng 
hình ảnh hóa học được tạo ra trong cơ quan tiếp nhận hình ảnh, sản sinh những 
dấu hiệu thần kinh, đầu tiên được chuyển đến những tế bào lưỡng cực, rồi đến 
những tế bào hạch. Những tín hiệu thần kinh lúc đó đi dọc theo trục võng mạc 
đến hạt nhân cong khập bên của chất xám. Những tế bào trong hạt nhân cong 
khập này sắp đặt lại tín hiệu (khích thích cảm giác) tới xương chẳm thùy não đề 
được điều hợp và hoàn thành chức năng thị giác. 


Tương tự như thế, con đường để thực hiện tánh Biết qua các căn khác như 
nhĩ, tĩ, thiệt, thân cũng vậy, tuy có khác về cơ cấu sinh học, nhưng tựu trung 
cũng đều được các dây thần kinh chuyển các hình ảnh, chắn động lực, không 
khí hay chất hơi hay ấn tượng kích thích, sau cùng cũng chuyển đến chất xám ở 
vỏ não để sản sinh những cảm giác tương ứng với các căn. 


Chẳng hạn như: 


--Nghe một âm thanh là nghe độ rung (chấn động lực) hay ấn tượng của âm 
thanh do làn sóng âm thanh va chạm vào màng nhĩ (Tai). 


--Ngửi mùi hương là ngửi ấn tượng mùi hương, là không khí hay hơi (tức là chất 
hóa học hòa tan trong không khí) ở màng mũi. 


--Nếm một vị là nếm chất hóa học (ấn tượng do kích thích giữa vị toan và nước 
miêng tạo nên) ở lưỡi. 


--Xúc giác một vật là tiếp giáp hình ảnh của những kích thích của da (hay cơ 
thể). 


(b).- Ý Thức (Consciousness): 


Có thể định nghĩa, ý thức là cử chỉ hay tiến trình được Biết, đặc biệt về vùng 
xung quanh ta và điêu kiện của thân thê. Cũng là Tĩnh táo, Biêt được những gì 
đang xảy ra. 


Thật ra, Ý thức thường được định nghĩa là sự hiểu biết (awareness) tích cực 
của tất cả tư tưởng, hình ảnh,tri giác và cảm xúc chứa trong trí với thời gian qui 
định. Ý thức là Cái Quan sát chính chúng ta và xung quanh ta như là cách chúng 
ta làm trong thiên hạ. Ý thức cho phép chúng ta sử dụng sự kiểm soát các điều 
chúng ta hành động, kinh nghiệm, và chọn lựa giữa những cách tư duy hay hành 
động. Nhưng Ý thức thì nhiều hơn sự hiểu biết đơn giản của chính chúng ta và 
xung quanh ta. Ý thức có tính đơn thuần và nó thống nhất kinh nghiệm chúng ta 
vào Cái Toàn thể. Khi chúng ta lắng nghe một người nói, chẳng hạn, chúng ta 
nghe nhiều hơn là những tần số và cường độ của âm thanh, nhiều hơn một chút 
kích thích thính giác. Để thay vào, chúng ta biết được toàn bộ những lời nói và 
chúng ta hiểu được ý nghĩa của những lời đó, bởi vì đó là cách thức mà Trí 
chúng ta tổ chức và tổng hợp kích thích thính giác. 


Nếu cái đơn thuần của Ý thức (cục bộ) cho phép chúng ta tri giác và hiểu 
được kinh nghiệm như là cái Toàn thể, thì tính chọn lọc của Ý thức đề cho chúng 
ta tập trung vào bộ mặt đơn độc của cái toàn thể. Vậy chúng ta có thể tập trung 
vào hình dáng đối thể, màu sắc, kích thước,thực thể, công dụng hay bất cứ đặc 
tính khác. Bằng vào biểu hiện đó, chúng ta có thể tập trung vào cảm tính, ký ức, 
hay tư tưởng riêng biệt. Tính chọn lọc như thế là cốt yếu cho hoạt động chức 
năng hàng ngày của chúng ta. Nhiều cảm giác tư tưởng, cảm tính và ký ức dễ 
ảnh hưởng đến chúng ta ở một thời điểm có sẵn, đến nỗi khi chú ý chúng, chúng 
có thể lấn áp chúng ta. Vậy, tính chọn lọc của Ý thức cho phép chúng ta điều 
chỉnh chỉ có dữ kiện cần đến và loại bỏ cái không cần. 


May mắn, kỷ thuật cận đại giúp các nhà nghiên cứu vượt qua những trở ngại 
thầm hội được Ý thức. Trang bị cho mạch điện đồ và hoạt động dây thần kinh 
trong não bộ cung cấp được những ý nghĩa mới quan trọng để nghiên cứu một 
số việc thuộc sinh lý học xảy ra trong những trạng thái khác nhau của Ý thức. 
Chẳng hạn, chúng ta biết được dữ kiện mô lưới, một phần của não bộ sau giữ 
vai trò bảo trì Ý thức.Khi phần não đó bị kích thích, con vật trở nên quá mẫn, 
những vùng như vậy bị thương, con người mắt cảm giác trên mào lông (coma). 
Bởi vì óc con người có thần kinh phát triển cao độ của võ não trong giới loài vật, 
và bởi vì con người cũng dường như biểu lộ sự phát triển cao độ ý nghĩa của Ý 
thức mà các nghiên cứu gia cho rằng lớp vỏ não cũng phải liên hệ với sự hiểu 
biết Ý thức. 


Tóm lại, sự hiểu biết Ý thức có tính lưỡng phân như Kant đã quan niệm. 
Thật vậy, Y thức tác động là do tiên ngũ căn (ngũ giác quan) tiệp nhận sự vật và 
Tri giác (Biệt). Còn Y thức tác năng là sự hiệu biệt có sẵn trong tàng thức, 


không do tác động của ngũ căn mà chúng ta có thể dùng trực giác để hiểu biết. 
Như thế Ý thức cũng là tác năng tự phát. 


Kết luận, Ý thức cũng chỉ là những hình ảnh, dấu vết sự hiểu biết mà cái Trí 
( bộ óc ) nhận thức. 


( c).- Cảm Xúc (hay Cảm thọ: Emotion): 


Cảm xúc là một phần lớn cuộc sống thường nhật mà khó có thể tưởng 
tượng được, nếu đời sống không có nó. Cảm xúc làm cho phong thái của kinh 
nghiệm chúng ta hoạt động và đem đến cho đời sống một sinh khí của nó. Nếu 
không có khả năng cảm nhận sự giận dữ, nỗi đau buồn, niềm vui, và tình yêu, 
chúng ta khó mà thừa nhận chính chúng ta là con người. 


Rõ ràng, cảm xúc bao gồm sự thay đổi cảm tính --thường kích thích bởi 
hoàn cảnh ngoại giới mà chúng ta ít kiểm soát. Sau cùng, cảm xúc có thể tác 
động đến tư cách. Cảm xúc có thể được định nghĩa như là mô hình phản ứng 
bao gồm sự thay đổi sinh lý, biểu lộ tư cách và trạng thái cảm tính. Cảm tính 
thường phát sinh trong sự đáp ứng của liên hệ xã hội hay hoàn cảnh thử thách 
qua nhiều phương diện. Bản chất của phản ứng cảm xúc ảnh hưởng đến cách 
thức một người đánh giá và khắc phục hoàn cảnh. Tất cả các nhà Tâm lý đều 
đồng ý rằng cảm xúc mạnh liên hợp với sự thay đổi trong hệ thống thần kinh tự 
động. Một cách giám sát sự thay đổi sinh lý kèm theo cảm xúc bởi một phương 
tiện máy móc gọi là Đa mạch đồ (Polygraph). 


Mặc dù hệ thống thống thần kinh tự động gây nên sự thay đổi sinh lý kết hợp 
với cảm xúc, hệ thống này được sắp xếp bởi bộ óc. Đặc biệt khối đưới chất xám 
(hypothalamus) và một vài phần hệ thống limpic (limpic system) liên quan trong 
một số phản ứng cảm xúc như: nóng giận, gây hắn và sợ hãi (Pribram,1981). 
Stanley Schachter và Jerome Singer đã đề nghị rằng cảm xúc bao gồm hai 
thành tố đối tác lẫn nhau: trạng thái đánh thức sinh lý và sự làm sáng tỏ tri thức 
của cái đánh thức ấy. Họ qui cho năng lực chúng ta hiểu được sự đánh thức gán 
cho những cảm giác tổng quát là những cảm xúc đặc biệt. 


Vậy cảm xúc hay cảm thọ là ý thức được đánh thức qua sự thay đổi sinh lý 
vì phản ứng thân kinh não bộ do các kích thích hình ảnh của cảm giác, tư tưởng, 
hành động hay tình cảm bị va chạm. 


(d).- Hành Động (Motivation): 


Hành động là động cơ thúc đây hoạt động, được định nghĩa như là điều kiện xã 
hội, tâm lý hướng dân tư cách cá thê đên vài mục đích nào đó. Mặt khác, xu 
hướng (drive) là điêu kiện sinh vật thực hiện chức năng hướng đích. 


Theo Sigmund Freud cho rằng động cơ hoạt động là do hai lực (forces) của 
vô thức (Tàng thức): Một là lực thúc đây đến sự sinh tồn, sự sinh sôi nây nở, và 
sự tự bảo tồn; thứ hai lực thúc đầy đến sự tử vong và tự hủy diệt. Bởi vì cách 
thức mà con người thỏa mãn xung lực (sức đầy tới) có thể mâu thuẫn với tiêu 
chuẩn đạo đức xã hội, những xung động này thường bị trấn áp và thăng hoa 


trong nhiều hình thức của tư cách. 


Có những xu hướng căn bản về sinh vật như đói, khát, sinh lý, và có những 
động lực được học hỏi như nhu câu cho thành quả và sự hội nhập. Cũng có 
những động lực cảm thọ như vui, khô, giận, sợ, và bại. 


Tổng quát, hành động thúc đầy tư cách được dẫn đến bảo quản tình trạng 
sinh lý cân băng (homeostasis) hay là môi trường bên trong bât biên và hướng 
dân đền kiên lập cân bằng cả hai bên trong và bên ngoài. 


Tóm lại, Hành động là động cơ, xu hướng hay bản năng thúc đẩy thiết lập 
mọi hoạt động về tư tưởng, tình cảm hay cử động. Tất cả những động cơ, xu 
hướng đó dù do năng lực bên trong hay bên ngoài, dù do tâm lý, xã hội hay sinh 
vật có ý thức hay vô thức đều phải Xuyên qua cảm quan hoặc các phần của cơ 
thể và đã thanh lọc thành những dấu hiệu được dẫn truyền đến thùy trước của 
lớp vỏ não cạnh chỗ nứt có liên quan sơ khởi đến sư điều chỉnh cử động tự ý gọi 
là thần kinh tự động. Vậy Hành chỉ là sự thể hiện do nhiều xu hướng hay động 
cơ thúc đẩy biến thành những dấu hiệu mà não bộ sản xuất những phản ứng 
thành những hoạt động; do đó bản thân Hành chỉ là những hình ảnh dấu vết của 
các xu hướng, động cơ hay bản năng thúc đầy sản sinh ra, nên Hành không có 
thực thê. 


( e).- Tưởng (Memory, Preconsciousness): 


Con người dùng ba cấu trúc tinh thần khác nhau để thiết lập ký ức: ký ức 
cảm giác, ký ức ngắn hạn (short-term memory) và ký ức dài hạn. Các nhà tâm lý 
tin rằng ký ức bắt đầu tại sự ghi chú cảm giác, một dữ kiện cảm giác thu nhận rất 
ngắn. Cảm giác vẫn còn kéo dài một giây sau khi ta tri giác và sau đó phai dần. 
Dữ kiện được tích trữ khoảng 1/15 giây, để rồi người ta có thể giữ dấu vết của 
kinh nghiệm từ lúc này đến lúc khác. Nếu cá nhân bị xao lãng trí, và dữ kiện 
hoặc là rất khác với biến cố bình thường, hoặc là có ý nghĩa với cá nhân đó, thì 
dữ kiện ấy chuyển qua ký ức ngắn hạn, ở đây nó tích trữ chỉ trong một thời gian 
giới hạn. 


Muốn giữ dữ kiện trong ký ức ngắn hạn, người ta cần sự nhắc lại. Sự nhắc 
lại bằng cách chú ý tích cực đến dữ kiên như là lập đi lập lại dữ kiện đó. Một thời 
gian gián đoạn sẽ hủy diệt dữ kiện ở trong kho ký ức ngắn hạn. Nhiều ký ức 
ngắn hạn nhạt dần trong khoảng vài phút. Quá trình chú ý giữ một vai trò rất lớn 
trong sự xác định dữ kiện nào được chuyển từ ký ức ngăn hạn đến ký ức dài 
hạn. Nếu dữ kiện không quan trọng hay thích thú, rất có thể chúng ta quên đi. 


+ Ghi Lại Dầu Vết--Tích Trữ --Khôi Phục: 


Khi những kinh nghiệm cảm giác thoáng qua được kết hợp, thì dữ kiện được 
thừa nhận dễ hơn nhiều. Chúng ta có thể nhớ lại một hình thị giác kết hợp với 
âm thanh (như chiếc xe hơi đang chạy: đầu máy nổ) dễ dàng hơn là hoặc máy 
nỗ không, hoặc một chiếc xe không. Quá trình dữ kiện hỗn hợp gọi là ghi nhận 
dấu vết, hay là tiêu biểu hình ảnh (sự thay thế hình ảnh). Những nét đặc biệt 
thiết yếu của một vật hay mô hình được rút ra để cho sự vật có thể nhận thức 


sau nầy. 


Ký ức ngắn hạn là tiến trình của truyền đạt tế bào thần kinh, trong khi đó ký 
ức dài hạn thường xuyên thay đổi trong những vùng tế bào khớp thần kinh, là 
tính chất vật lý của tế bào. Bộ óc cần thời gian để củng cố trước khi dữ kiện 
được tích trữ ở trong ký ức dài hạn. Có thể là, những tế bào thần kinh cần thời 
gian đẻ thay đổi. Tài liệu ở ký ức dài hạn có thể được đem đén vào kho ký ức 
ngăn hạn, và sẽ không bị quên nếu sự suy tưởng bị xao lãng. Tuy nhiên, kho ký 
ức ngắn hạn có thể chỉ còn giữ một vài thứ mà thôi. Khả năng giới hạn nầy có 
thể góp phần giải quyết khó khăn cho những người có vấn đề. Con người có thể 
giữ lại, và quan sát một số dữ kiện trong một lúc mà thôi. Ở đâu, ký ức ngắn hạn 
cũng trực tiếp và dễ thêm vào, trong khi dữ kiện xác định đúng vị trí của ký ức 
dài hạn có thể chậm chạp và khó khăn. Tuy thế, khả năng của ký ức dài hạn thì 
hầu như bắt tận. Một người có thể tận dụng ký ức. Không có giới hạn được biết 
mà con người có thể học hỏi được bao nhiêu. 


+Mặt khác, ký ức mới đối lập với cái cũ. Có hai loại đối lập: Một phải làm với 
món tích trữ và nhớ lại; thứ hai phải làm với sự kiện mà những điêu thu nhận 
mới mới có thê thực sự làm méo mó, xuyên tạc hay chuyên đôi những ký ức cũ. 


Vậy thì ký ức, tưởng nhớ, tưởng tượng hay mac na thức là những hình ảnh 
được khôi phục lại, có cái trung thực, có cái sai lạc và ngay cả có cái tương tự 
lẫn lộn với hình ảnh đối tượng cũ, nhưng không phải đối tượng cũ. Đã là những 
hình ảnh cũ khôi phục lại tức là những ảo ảnh của đối tượng khiếm diện (kể như 
không có đối tượng). 


Do đó Tưởng là ý tưởng so đo, tưởng tượng. chấp trước, lệch lạc và không có 
thực thê. 


( f) Thức ( Knowledge, Unconsciousness) 
Alai da tức, Vô thức hay Tàng thức. 


Thức là sự hiểu biết hay nhận thức. Sự hiều biết là Quả, còn Nhân phát xuất 
từ Vô thức hay Tàng thức. Theo ý niệm của Freud vệ Trí vô thức rất đặc biệt khó 
mà giải thích trong những điêu kiện đơn giản. 


Đại khái, Vô thức gồm có tất cả ký ức, kinh nghiệm, hình ảnh, cảm tính và 
động lực mà chúng ta không thê tự ý đưa ra ý thức hay quan sát trực tiệp của 
chú ý. Chúng ta có thê định nghĩa băng những thí dụ sau đây: 


+Chúng ta nhắm đến trấn áp những kinh nghiệm không vui; nghĩa là chúng 
ta nhắm đến đặt những vật chướng ngại trên ánh đèn để nó không thể chiếu 
sáng một vài chỗ trên sân khấu mà chúng ta không thích nhìn. Những ký ức bị 
trấn áp lúc đó, bị nhốt lại trong phần vô thức của trí chúng ta. 


+Chúng ta đã biết phản xạ và bản năng bẩm sinh tác động đến tư cách và tư 
tưởng chúng ta dù chúng ta ý thức hay không. Tim đập, phôi thở, hạch tuyên 
thượng thận bài tiêt chât kích thích (hormones) dù ta biêt hay không nó vân hoạt 


động. Chúng ta cũng không có ý thức của hoạt động của thần kinh về cảm thọ 
hay vận động Ở trung tâm não bộ. Kê đó, diễn đạt bộ điệu, những cảm tính xúc 
động là một phân tiêu biêu của trí vô thức chúng ta. 


+Chúng ta cũng đã biết tích trữ những thứ trong kho ký ức dài hạn tùy theo 
một vài loại mà thôi. Chúng ta không thể nhớ lại nhiều kinh nghiệm thời thơ ấu vì 
chúng ta không xếp đặt chúng trong cùng loại ký ức mà chúng ta dùng như là 
người lớn. Những ký ức ban đầu này là Vô thức bởi vì rất đơn giản là chúng ta 
không biết làm thế nào khôi phục chúng. 


+ Kế đó, có những giác mộng, và ánh sáng lóe lên trong tâm thức. Theo định 
nghĩa, chúng ta không ý thức trong chiêm bao, và giác mộng thường khó đưa 
đến sự hiểu biết ý thức sau khi xãy ra. Freud nghĩ răng giâc mộng hầu hết là thí 
dụ hoàn toàn của kinh nghiệm vô thức. Đối với vấn đề nội tâm, nó thường có tri 
giác một mô hình của vài loại. Nơi nào trí chúng ta đã có mô hình nây tạo thành 
thì không có trong Vô thức sao? 


Bây giờ đây, chúng ta đã tri giác một mô hình chính chúng ta. Cái mà Freud 
quy cho phân vô thức của trí chúng ta dường như bao gồm hai việc: Quá trình 
sắp xêp bởi phân dưới trung tâm não bộ, và quá trình sắp xêp bởi bán câu não 
phải. 


--Dục Tình : 


Trong lúc Freud hoạch định những vùng của Trí, ông cố xác định những phương 
pháp năng lực hóa, tập trung, di chuyên và ngay cả chận lại ánh sáng lóe lên 
của ý thức. 


Freud lựa chọn thân thể liên tục tạo ra năng lực tinh thần, cũng như máy phát 
điện liên tục sản xuất ra điện năng. Freud gọi năng lực tinh thần này là dục tình 
và ông tin rằng nó là lực thúc đẩy các khả năng của tất cả tư tưởng, tình cảm và 
tư cách của chúng ta. Sự xây dựng năng lực dục tình tạo nên trạng thái xu 
hướng đau khổ, nó ép buộc chúng ta trở thành hiểu biết một vài nhu cầu không 
được thỏa mãn. Lúc đó chúng ta nhắm tới tập trung vào những hoạt động sẽ cho 
chúng ta giải thoát năng lực đè nén đó và do đó mà giảm trừ được xu hướng. 
Như vậy năng lực dục tình tiêu thụ được kết hợp với nềm vui cảm giác, trong khi 
đó sự trấn áp năng lực dục tình hầu như luôn luôn dẫn đến áp lực đau khổ và lo 
âu. 


-- Bản Năng Sinh Tôn (Id) hay Bản Năng Xung Động: 


Theo Freud, đứa trẻ sanh ra với tập hợp những xu hướng sinh vật và bản 
năng cơ sở là nguồn gốc của năng lực dục tình. Tập hợp các xu hướng bản 
năng, freud gọi là Bản năng sinh tồn hay bản năng xung động (¡d). Những xu 
hướng này được sắp xếp ở trung tâm dưới não bộ, như hệ thống limpic và khối 
dưới chất xám. Như thế bản năng sinh tồn được chôn ở mực sâu nhất của trí vô 
thức, xa cách thực tại ý thức. Freud tả bản năng sinh tồn như là một nồi lớn của 
sự kích động sôi nổi, nó không có cấu trúc nội tại hay tổ chức, nó hoạt động 
trong nhiều cách phi lý, và nó chỉ tìm niềm vui đến từ những năng lực đè nén bị 


tuôn ra. 
--Bản Ngã hay Cái Tôi (Ego): 


Theo R.M. Goldenson, bản ngã là một nhóm của những chức năng tinh thần 
hay quá trình cho phép chúng ta tri giác, lý luận, phán đoán, chứa đựng những 
ký ức và giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Bản năng sinh tồn hiện diện ngay 
lúc sanh ra. Bản ngã phát triển chậm khi chúng ta học hỏi để được tinh thông 
những xung động những xung động, làm chậm lại niềm vui trực tiếp của những 
nhu câu và sông với những người khác. 


Bản ngã là một phần của nhân cách trong sự giao tiếp với thế giới bên 
ngoài. Phần lớn, bản ngã hoạt động rong phạm vi ý thức hay tiềm thức (ký ức: 
preconscious), nhưng nó bao gôm cả một vài quá trình vô thức. Giống như bản 
năng sinh tồn, bản ngã là chủ thể đòi hỏi của nguyên tắc ý muốn. Nhưng khi 
chúng ta trưởng thành, tự ý thức ảnh hưởng nhiều bởi nguyên tắc thực tại là đòi 
hỏi thực tế của sự sống hàng ngày. Tuy nhiên, vào dịp đó, bản ngã xé ra bởi 
những lực đối nghịch của ý muôn và thực tại. Nó thường giải quyết mâu thuẫn 
này bằng cố gắng thỏa mãn ước muốn bản năng (bản năng sinh tồn) trong 
những cách xã hội chấp nhận. 


--Bản Năng Đạo Đức ( Superego ): 


Tuy nhiên, đối với nhân cách thì có nhiều hơn là bản năng sinh tồn, bản ngã, 
hơn nguyên tắc ý muốn và nguyên tắc thực tại. Bởi vì khi chúng ta lớn lên, 
những người xung quanh ta đòi hỏi chúng ta thực hiện luật lệ xã hội và những 
quy định. Muốn thế, chúng ta phải xây dựng một ý thức để giữ chúng ta khỏi vi 
phạm luật lệ và bản ngã lý tưởng mà chúng ta cố gắng đạt tới. Một phần cấu trúc 
của nhân cách này gọi là Bản Năng Đạo Đức và nhìn nó như là Bản ngã được 
được tách khỏi và bắt đầu hành động theo riêng nó. 


Bản năng đạo đức phát triển chạm chạp và một cách vô thức trong năm đầu 
của đời sống, cũng như càng gia tăng bắt chước tư tưởng và hành động của 
những người khác--trước tiên là cha mẹ chúng ta. Trong thời thanh niên và gần 
trưởng thành, bản năng đạo đức của chúng ta hoàn thiện nhiều như chúng ta 
tiếp xúc với người lớn (khác hơn là cha mẹ) mà chúng ta hâm mộ họ và giá trị 
của họ chúng †a nhận vào một phần hay toàn thể. Phần lớn, tiến trình xã hội hóa 
nầy xảy ra ở mực độ vô thức, như bản năng đạo đức thu được, khả năng phê 
phán, và giám sát cả hai bản năng sinh tồn và bản ngã. Bản năng đạo đức, do 
đó là tiếng nói vô thức, nó giúp chúng ta phân biệt được giữa điều tốt xã hội với 
điều xấu mà chúng ta không hiểu biết được tại sao làm như thế. 


Chúng ta thử xem qua tiến trình phát triển của tư tưởng đứng trên phương 
diện tâm lý. 


Lý thuyết phân tâm học về sự phát triển tư tưởng tập trung vào sự thay đổi 
từ tiến trình sơ khởi của tư tưởng tới tiến trình thứ hai của tư tưởng. Tiến trình 
sơ khởi là ngôn ngữ của vô thức, trong đó thực tại và hình ảnh tưởng tượng đều 
vô phân biệt. Bộ mặt tiến trình sơ khởi của tư tưởng thường thấy trong những 


giác mộng. Ở đây những biến cố có thể xảy ra cùng một thời gian trong nhiều 
chỗ, những đặc tính khác nhau của con người và sự vật có thể kết hợp, những 
biến cố di chuyển tới lui trong một thời gian rất nhanh, và cái trong sự tĩnh thức 
không thể xảy ra dễ dàng. Tiến trình thứ hai của tư tưởng là ngôn ngữ của ý 
thức, tư tưởng và thực tại khảo nghiệm. Song song với sự phát triển tư tưởng là 
phát triển bản ngã, và sau này là phát triển của bản năng đạo đức. Với sự phát 
triển bản ngã, cá thể trở nên khác biệt nhiều, như là Cái Tôi ( Self) từ nơi tạm trú 
của thế giới. Có sự giảm bớt thiên kiến chính mình, một sự gia tăng khả năng, 
gia tăng sử dụng ngôn ngữ, và có khả năng lớn hơn để tham gia sự kiện quan 
trọng và làm cản trở sự hài lòng. Sự phát triển của bản năng đạo đức lành mạnh 
được phản ánh trong một tập hợp thống nhất, mâu thuẫn, thông suốt của những 
giá trị, một khả năng chấp nhận ngọn gió của lòng tự trọng (chấp nhận bắt 
chước mà không hủy bỏ khả năng tưởng tượng), và ý nghĩa của niêm kiêu hảnh 
trong ý định đã thực hiện được. 


Về mặt duy thức, Bồ Tát Vô Trước (Asanga) đã xem Tàng Thức như là kho 
chứa tất cả những chủng tử hay nguyên nhân phát sinh của Thực Tại Kiến Lập. 
Thế giới duy thực phác tố dựa trên một nguyên lý được thực hóa và xem đó là 
nguyên do cứu cánh của tất cả sự vượt được xem là thực hữu. Mặc dù Tàng 
thức được xem là nguyên nhân phát sinh của các hiện tượng giả lập, chúng ta 
không thể thực hóa nó thành nguyên nhân cứu cánh. Tàng thức chỉ là một nền 
tảng năng động tàng trữ các chủng tửnhận thức hay ấn tượng và đã lọc chúng 
trở lại trạng thái nhận thức hiện hành. Do đó mà trong hệ thống Duy thức của Bồ 
Tát Vô Trước, Tàng thức được gọi là kho chứa các chủng tử và thành thục, 
nghĩa là làm các chủng tử chín muồi (thành thục) thành kinh nghiệm tri giác. 
Tàng thức được định nghĩa như là nguyên nhân phát sinh của tất cả các hiện 
tượng giả lập bởi vì nó luôn luôn hiện diện như là nguyên nhân của các hiện 
tượng này. Tuy nhiên, Tàng thức là một tiến trình chứ không phải là một thực 
thể; Tàng thức chỉ là kho chứa các chủng tử nhận thức và ấn tượng này (chính 
chúng là quả của các hiện tượng tạp nhiễm)...(TC Triết 1, tr.47) 


Tóm lại Ngũ Uẫn chỉ là thực tại kiến lập, là hiện tượng giả lập, là quả do các 
chủng tử sinh ra từ Vô thức, Tàng thức, Tánh không hay Bản chất tùy thuộc vào 
nhiêu yêu tô. Do đó, Tự tính của Ngũ Uân vân là giả lập và tùy thuộc mà thôi. 


B.- Các Loại Trí (theo Thời Không): 


1-Trí Phân Tích.- Qua không gian, nhìn từ trí phân tích, sự vật hay hiện 
tượng, hay thực tại kiến lập chỉ là quả của những chủng tử sinh ra, hoặc giả 
dùng thực nghiệm (thí nghiệm) bằng kỹ thuật khoa học, hoặc do suy luận mà 
phân tích các thành phần kết hợp thành sự vật hay hiện tượng. Như nước, phân 
tích thành ra Hydrô và Oxy, cái bàn thì do cây, định, sơn... hợp thành. 


Dùng Trí phân tích phải trải qua nhiều giai đoạn suy luận, qua phân tích, qua 
thí nghiệm, hoặc qua tưởng tượng mà nhận diện được sự vật là không có thực 
thể mà do các thành phần khác tạo ra nó. Kỳ thực, trên mặt lý thuyết ta thấy cái 
bàn, nước ngay trước mặt thì cái gì không thật là chúng nó?Ta chỉ tưởng tượng 
rằng cái bàn, nước chỉ là giả lập vì dựa trên sự phân tích thì đúng như thế. Phân 


tích sự vật là tiến trình trở về quá khứ của chủ khách. Thời gian bất khả đắc. 


2- Trí Phân Biệt.- Cái nhìn từ Trí Phân Biệt qua Thời tính, ta thấy ngay và rõ 
ràng tính chât của sự vật. 


Thí dụ: Ở T1 (thời gian) ta thấy ông A 1 
Ở T2 ta thấy ông A 2 không phải là A 1 nữa. 


_ Nếu ta nhìn ông A từ thời điểm T 1 đến T 2 thì ông A đã biến đổi theo thời 
điêm (T 2- T 1); ông A đã thêm 


( T2-T1 ) tuổi rồi. 


Vậy ông A 2 không thật là A 1, và A 3 không thật là ông A 2, cứ như thế tiệm 
tiến thành ra huyễn hoá sự vật theo thời gian. 


Dùng Trí Phân Biệt thì nhìn thấy sự vật chỉ là thực tại giả lập, huyễn hóa hay 
tướng hoa đốm theo thời gian mà thôi. Đó là lịch trình huyền hóa sự vật qua Trí 
Phân Biệt. Phân biệt dữ kiện ở tương lai là thấy tướng giả lập của nó mà thôi, 
cũng là quá trình tri nhận của chủ khách. Thời gian bất khả đắc. 


3.- Trí Vô Phân Biệt -(Trí Vô Phân Biệt hay Vô Thời Không): Vượt qua chủ 
khách, Tánh Giác (Hư không) hay Tâm trực nhận thể không của sự vật. Tánh 
không của Tánh Giác thể nhập hay đồng nhứt với thể không của sự vật, mà 
không qua tiền ngũ căn. 


Nhìn một vật trong không gian, thật ra nhìn ảnh của nó ở nhãn căn, tức là 
thấy hiện tượng giả lập, vì phân biệt được ý thức (biết) vật đó qua cảm quan 
(chủ tri). Cái biết của cảm quan thì còn sai làm, vì nhận hình ảnh của sự vật cho 
là sự vật. Còn như dùng. trực giác (không do cảm quan) mà thể nhận ngay tánh 
không hay thể không của sự vật chiếm cứ không gian -- thì tánh không của 
(Tâm) trực giác và tánh không của vật là đồng một thẻ, thì có gì phân biệt nữa. 
Lúc đó Tánh không (Hư không) là thiệt tánh giác vì thiệt tánh giác là Hư không. 


Sở dĩ nói Thiệt Hư không là nói đến đồng thể của Tướng không của sự vật. 
Như thê không của chính Trực giác, Tánh giác hay Chơn tâm hay sự vật mới 
thật là Hư không. 


Còn thể không của hình ảnh của sự vật trong võng mạc mà ta thấy là không 
thật là ảo ảnh. Cho nên Phật đã nói, Tánh Giác là Thiệt Hư không và Hư không 
là Thiệt Tánh giác là ý đó. Đó là Tánh Toàn Giác vì Tánh Giác có nhiều bực như 
Tánh Giác từng phần... Tánh Giác toàn diện là Tự Tính Tuyệt Đối của Tâm, là 
Chơn Trí hay Chơn Tâm vậy. 


III. BÁT NHÃ BA LA MT đA. 


(Tên Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh do Ngài Huyền Trang dịch ra Hán 
văn từ chữ Phạn Ma- hà- Prajnàpàramità-hrdraya- Sutra.) 


Nguyên văn: 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ( Ngai Huyen Trang) 


Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến 
Ngũ Uân giai không, độ nhật thiệt khô ách. 


Xá Lợi Tử! Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không 
tức thị Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị. 


Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bắt diệt, bất cấu bắt tịnh, 
bất tăng bắt giảm. Thị cố không trung vô Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức; vô 
Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý; vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; vô Nhãn 
Giới, nãi chí vô Y Thức Giới; vô Vô Minh diệc vô Vô Minh tận; nãi chí vô Lão Tử 
diệc vô Lão Tử tận; vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô Trí diệc vô Đắc. 


Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đoả y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái 
ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh 
Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bò Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, 
thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chân thực bắt 
hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: 


Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. 


IV. PHÂN TÍCH BÁT NHÃ TÂM KÍNH QUA LĂNG KÍNH THỜI KHÔNG 
A.- Chủ Thể Quan Sát: 


Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uần giai 
không, độ nhật thê khô ách. 


Quán Tự Tại Bồ Tát, chủ thể quan sát, hay hành giả, trong quá trình tư duy 
sâu sắc (Trí quan sát) mới thấy được ngũ uẫn đều không, nên vượt qua mọi khổ 
ách. 


Hành thâm: tức qua một thời gian thực hành nghiền ngẫm với Trí rộng khắp 
nhiều phương diện, lúc ấy mới thấy được ngũ uẩn đều không. Không ở đây là 
hai giai tầng thực tại của Tánh Không. Tánh Không thứ nhất là Tướng Không 
của ngũ uẩn (dung thể Không của ngũ uẫn chiếm trong không gian) tức là Tự 
tính Tuyệt đối; còn Tánh Không thứ hai là không thật là nó nữa, là thực tại giả 
lập do lịch trình huyễn hóa ngũ uần. Cho nên suy xét kỹ thì thấy rõ mọi khổ ách 
(là quá khứ)-- khi ở thể không tuyệt đối (hư không)-- không thể chạm vào hư 
không được dù hiện tại hay quá khứ. Còn ở thực tại giả lập, khổ ách quá khứ thì 
hiện tại không còn nữa. Sự đau khổ đã qua đi, chúng ta chỉ còn vương vấn trong 
ký ức và luôn lập lại bằng ảo giác âm vang trong tâm thức mà thôi. Vậy khi hành 
thâm Trí Bát Nhã mới thấy thực tướng của ngũ uẫn là Tánh không, nên hiện tại 
không có khổ ách nào còn vì vậy đã vượt khỏi khổ ách rồi vậy. 


B.- Đối Tượng Quan Sát: 


Xá Lợi Tử! Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không 
tức thị Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị. 


+Sắc không khác Không, Không không khác Sắc : 


Sắc và dung thể Không của Sắc là Một, cho nên Sắc không khác Tướng 
Không của nó và Tướng Không của Sắc cũng không khác Sắc. Vì Sắc chiếm cứ 
không gian và không gian dung chứa Sắc khắn khít nhau như Một, cho nên dung 
thể Không của Sắc và Sắc là Một. Không này là Tự Tính Tuyệt Đối. 


+Sắc biến thành Không, Không biến thành Sắc: 


Thí dụ: Ta nhìn Sắc ở thời điểm T1 thì qua T2 (1 sát na), ta thấy Sắc ở T1 
không còn thật là Sắc ở T2 nữa. Nhưng ở T2 ta vẫn thấy Sắc ở T2 là thật, dù ở 
T2 xem Sắc ở T1 không thật. Chẳng hạn, ông A ở T1,qua T2 thì lập tức ô. A 
thêm ( T2-T1) tuổi nên ô. A T2 không phải là ô. A T1. Tuy nhiên, dù ô. A ở T1 
không thật là ô. A ở T2, nhưng ở T2 ta vẫn thấy ô. A ở T2 là thật. Đó là lịch trình 
huyễn hóa của Sắc qua Trí Phân Biệt; hay Sắc và Không có Tự Tính Tùy Thuộc 
(theo Thời gian). Rồi đến Thọ, tưởng, Hành, Thức đều giống như vậy. 


Theo triết lý Duy Thức, _chiếu kiến ngũ uẩn giai không, là tiến trình tri thức 
đúng thực tướng của ngũ uần hay vạn pháp. Tri thức đúng chủ tri sai lầm vì chủ 
thể nhận thức bóng dáng của ngũ uẩn cho là ngũ uẫn thật. Tri thức đúng chủ tri 
sai lầm đó là tự giác. Ngũ uẫn mà chủ thể nhận thức sai lầm đó chỉ là ngũ uẫn 
giả lập. Tri thức đúng tự tính giả lập của ngũ uẩn là giải thoát khỏi nhân duyên 
chẳng chịt, luân hồi, sanh diệt của ngũ uẫn, đối tượng, hay tha nhân nói chung, 
tức là giác tha. Vậy tri thức đúng thực tướng của vạn pháp là con đường giải 
thoát mọi ràng buộc, sai làm, nhân duyên, luân hồi, khổ đau để đến bờ giác ngộ 
Niết Bàn tịch tịnh. Đó cũng là con đường tự giác và giác tha. 


C.- Đặc Tính Các Pháp.- 


Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bắt diệt, bất cấu bất tịnh, 
bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành,Thức; vô 
Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý; vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; vô Nhãn 
Giới, nãi chí vô Thức Giới; Vô minh diệc Vô minh tận; nãi chí vô Lão Tữ diệc vô 
Lão Tử tận; vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô Trí diệt vô Đắc. 


a).-Tự tính tuyệt đối. 


Các pháp không tướng là tánh không của các pháp có đặc tính như sau : 
Bất sanh bắt diệt, là bản tánh cố định vì các pháp thuộc vào tự thân nó, không có 
tự tính giả lập hay tùy thuộc áp đặt lên nó, nên nó chính là nó, không. gì ngoài nó. 
Dung thể không của vạn pháp và vạn pháp là một. Tánh Không của vạn pháp 
tức nhiên không sanh không diệt; Tướng Không (dung thể Không luôn khắn khít 
với vạn pháp nên không thay đổi) thì không tăng không giảm. Chất thể Không 
(Hư không) thì không tốt không xấu, không thiện không ác, và không sạch không 


nhơ. 
b.-Tự tính giả lập. 


Tự tính giả lập là tự tính của thực tại kiến lập tự nhiên. Khi sự vật nhìn thấy 
qua nhãn căn thì chỉ nhìn thấy hình ảnh của sự vật ở võng mạc của nhãn căn 
mà thôi. Hình ảnh này. được lăng kính hội tụ ở nhãn căn từ sự vật bên ngoài 
không gian. Hình ảnh ấy tăng hay giảm tùy theo khoảng cách không gian gân 
hay xa đối với chủ thể. Cơ quan cảm giác của mỗi người đều khác nhau, cho 
nên cái thấy đó cũng có chỗ khác nhau. Vì là hình ảnh của sự vật nên nó không 
thật. tự tánh giả lập cũng là tánh không. Tánh không ở đây có hai nghĩa : 


(1). Hình ảnh là thể không (không nắm bắt được, là hư không), khi hình ảnh 
thay đôi thì thê không có sanh có diệt. 


(2). Hình ảnh đó không thật là của sự vật, vì do giác quan con người nhận 
thấy. 


Tự tính gỉả lập còn gọi là Báo Thân, vì tự tánh nầy hay thay đổi theo thời 
không, nên nó có sanh có diệt, có tăng có giảm. 


c.-Tự Tính Tùy Thuộc. 


Thực tại được hình thành do nhân duyên của thọ tưởng hành thức nên có tự 
tính tùy thuộc. Hình ảnh của sự vật nầy ở trong tâm thức mà tâm (Ý) trực nhận, 
cũng thay đổi luôn theo nhân duyên. Thực tại được nhận thức theo quan niệm, 
làm cho ta thấy chất thể của hình ảnh sự vật có màu sắc, tốt xấu, thiện ác, sạch 
nhơ v.v...Tự tính của sự vật này cũng là hình ảnh của sự vật trong tâm thức tùy 
thuộc nhân duyên (lục dục, thất tình), nên chất thể thay đổi theo môi trường sạch 
nhơ và sanh diệt theo thời gian. Tự tánh tùy thuộc còn gọi là Hóa Thân. 


Tóm lại, trong không gian (Hư không) có hai thế giới: 


+ Thế giới gác ngộ, thì mọi sự vật đều có sáu đặc tướng không: không sanh 
không diệt, không tăng không giảm, không sạch không nhơ. Ở tự tính tuyệt đối, 
Tánh Không của sự vật : không sanh không diệt; Tướng Không sự vật: không 
tăng không giảm; Chất Không sự vật : không sạch không nhơ. 


+Thế giới mê vọng thì có sanh có diệt, có tăng có giảm, có sạch có nhơ. Ở 
tự tính giả lập, tánh và thể của hình ảnh sự vật có sanh có diệt, có tăng có giảm 
theo thời không. Ở tự tính tùy thuộc, tánh và chất của hình ảnh sự vật có sanh 
có diệt, có sạch có nhơ tùy thuộc môi trường nhân duyên và thời gian. 


d.-Tính Vô ngã. 


Do đó, trong Không. hay tánh Không của ngủ uẫn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
là tự tính Không của nó mà thôi, nên ngũ uần không có thực thể.Thường thì 
Thân ngũ uẫn được con người tri nhận sai lầm là Cái Ngả của mình, kỳ thực, 
thực tướng của ngũ uẩn là tánh không, nên ngũ uần vô ngã. 


e.- Không gian tính : 
+Nhân. 


Tánh không của Nhãn, Nhĩ, Tỹ, Thiệt, Thân, Ý của thân xác là thể không của 
cảm quan. Lục căn là căn để chủ yếu tiếp xúc đối tượng trong không gian, là 
nguồn gốc, là những chủng tử, khi có điều kiện, sinh ra các cảm giác. Tánh 
không của lục căn tùy thuộc vào duyên mới phát sinh cảm giác, nên chúng chỉ là 
tự tính giả lập. 


+Duyên. 


Tánh không của Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Lục trần cũng không có 
thực thể; thật sự chúng là thực tại giả lập và chúng là những yếu tố (duyên) tạo 
ra cảm giác và ý thức khi kết hợp với lục căn. Lục trần tùy thuộc vào lục căn mới 
phát sinh ra cảm giác. Lục trần được xem là duyên, nên chúng có tự tính tùy 
thuộc. 


+ Quả. 


Tánh không của Nhãn giới cho tớiThức giới. Lục Thức chỉ là Ý thức do Nhân 
Lục căn, Duyên Lục trần kết hợp thành Quả là Lục thức. Nhân đã không có thực 
thể, Duyên cũng không có thực thể, thì Quả làm gì có thực thể. Do đó Lục thức 
là hiện tượng vô thường của tánh không, của tự tính tùy thuộc. Lục thức là sự 
hiểu biết đối tượng Lục trần qua Lục căn của chủ thể, nên lục thức được tri nhận 
sai lầm là Tâm. Theo đặc Tướng Không của vạn pháp, thì Tâm hay Pháp tức 
chủ thể hay đối tượng đều không có thực thể. Tâm vô thường, Pháp vô Ngả. 


f{.- Thời Gian Tính. 


Tánh Không của thập nhị nhân duyên. Không có Vô Minh, không tận Vô 
Minh, cho đến không có Lão và Tử, cho đến không có tận diệt Lão và Tử. Đặc 
Tướng Không của Vô Minh là tánh không, nên Vô Minh tự nó rỗng không vì nó là 
Tri kiến mà Tri Kiến là một thực tại giả lập hay tùy thuộc vào nhân duyên áp đặt 
lên nó. Có Vô Minh (Sanh) thì Không có Vô Minh (Diệt) là giai đoạn 1. Không có 
Vô Minh (Diệt ), thì Không không có Vô Minh ( Sanh), là giai đoạn 2 và cứ như 
thế theo thời gian sanh, diệt, sanh v.v...; Có Lão và Tử (Sanh), không có Lão và 
Tử (Diệt), là giai đoạn 1. Không có Lão và Tử (Diệt), Không không có Lão và Tử 
(Sanh), giai đoạn 2, và cứ như thế chạy dài theo thời gian vô tận. Đó là Biện 
Chứng Nụ Hoa Quả của Hegel. Nụ tàn thì Hoa trổ, Hoa rụi thì Quả sanh. Đó là 
nhị bội phủ định. Hai lần phủ là một quyết. Đói thì ăn. Không đói thì không ăn. 
Không phải không đói mà không ăn. 


Nói tóm lại, Tánh Không của Thập Nhị Nhân Duyên là Tính Không duyên 
khởi là lịch trình (thời gian) huyền hóa sự vật mà thôi. 


g.- Giải Kiến: Tánh Không của Tứ Diệu Đế. 
Tánh không của Khổ, Tập, Diệt, Đạo được giải kiến bằng Thọ, Tưởng, Hành, 


Thức. 


Cảm thọ Khổ là quả, do Tập là Tưởng, là ký ức là nhân. Hành là Diệt là 
qua,nên Thức là Đạo là nhan. Con đường tri thức đúng của Khổ › Tập, Diệt, Đạo 
là Thực Tướng Không của Thọ, Tưởng, Hành,Thức. Tánh không của Tứ Diệu 
Đế cũng được giải kiến theo hai hướng của thực tại. Thực tại tương đối là tính 
không của Khổ Tập Diệt Đạo với Tự tính giả lập hay tùy thuộc. Còn Thực tại 
tuyệt đối là tánh không của Thọ Tưởng Hành Thức với Tự tính tuyệt đối. 


h.- Giải Kiến: Tánh Không của Trí và Đắc. 


Chân Trí hay Chân Đắc là thực tướng của Tri và Hành. Tri thức đúng (tự tính 
tuyệt đối) là Chứng, là giác ngộ, mà giác ngộ mới thực hành đúng là Đắc. Chứng 
(Tri) và Đắc (Hành) tự nó đầy đủ, là chân lý tối hậu, không có gì áp đặt lên nó 
như dùng ngôn từ hay công ước. Như vậy Không Trí Không Đắc được giải kiến 
bằng Tướng Không (tuyệt đối) của Trí và Đắc. Vì Trí và Đắc là thực tại giả lập, 
nên tri thức đúng thực thể của chúng tức là nắm bắt tự tính tuyệt đối của chúng. 


D.-Quả Đạt Được. 


Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, Tâm vô quái 
ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh 
Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị Đại thần chú,thị đại minh chú, 
thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thực bất 
hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết : 


Yết Đé, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. 
(1).- Quả: Khi hành Trí Bát Nhã Cứu Cánh thì đạt được hai quả sau đây : 


—_ a). Thoát khỏi khổ ách. (Thời gian huyễn hóa sự vật) Như ngay khi chiếu 
kiên ngũ uân giai không của Bồ Tát Quán Tự Tại thì quả là thoát mọi khô ách. 


Ngũ uẩn là thực tại kiến lập, là tánh không. Cho nên, Thọ (Sợ hải), Hành 
(điên đảo), Tưởng (mộng tưởng) là tánh không hay là cái không thật có đó, nên 
không có gì chướng ngại, liền vượt qua mọi sợ hãi, điên đảo, mộng tưởng. Tri 
thức đúng tự tính giả lập là giải thoát mọi khổ ách, vì khổ ách không thật có. Sắc 
tức thị không, và không tức thị sắc 


b).-Giác ngộ Niết Bàn. (vô thời không) 


Chiếu kiến ngũ uần giai không trên bình diện tuyệt đối, tức ngũ uẫn và không 
không khác, tánh không của ngũ uẫn là thể không của ngũ uẩn,là tự tính tuyệt 
đối. Cho nên, thực hành Trí Bát Nhã Cứu Cánh là Tri thức đúng thực tướng (thê 
không tuyệt đối) của vạn pháp, tức là con đường giải thoát đến bờ giác ngộ Niết 
bàn, đến cứu cánh. 


c).- Chứng Minh: 


Các đức Phật ba đời, cũng hành trì theo pháp Bát Nhã Cứu Cánh đều chứng 
quả Vô Thượng Giác. 


Phật ba đời là Phật Tánh hay Tánh Không của Tự Tính Tuyệt Đối. Vì ba đời, 
là quá khứ đã qua không thật; vị lai chưa đến cũng không thật; hiện tại không 
nắm bắt được: ba thời đều bất khả đắc. Đó là Pháp Đẳng Không. Trong Kim 
Cang Tam Muội, phẩm 23, Phật dạy : 


--Đúng như lời Tu Bồ Đề nói: Đại Thừa đồng đẳng với hư không. 


_Như hư không không có phương hướng, chẳng phải dài vắn vuông tròn, 
chăng phải vàng đỏ trăng đen. Đại thừa cũng như vậy. 


Như hư không chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, chẳng cấu chẳng tinh, 
chẳng tăng chẳng giảm, chẳng sanh chẳng diệt, không dừng thay đổi, chẳng 
phải thiện hay bất thiện, ký hay vô ký, chẳng thấy nghe hay biết v.v... Đại thừa 
cũng lại như vậy. Thế nên Đai Thừa đồng đẳng với hư không. 


ý #21IÙ Bồ Đè! Đúng như lời ông nói, hư không dung thọ vô lượng vô biên vô 
sô chúng sanh. Đại Thừa cũng lại như vậy. Vì chúng sanh vô sở hữu. Do vì 
chúng sanh vô sở hữu, hư không vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu nên đều bất 
khả đắc. 


Vì đến tất cả pháp đều bất khả đắc, nên đại thừa dung chứa và thọ nhận tất 
cả ( vô lượng vô biên vô sô chúng sanh ). 


Vì tất cả các pháp bất khả đắc, nên trong quá khứ hiện tại vị lai, Thanh Văn, 
Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật đều bất khả đắc. Thế nên trong ba đời đều bình 
đẳng, vì tất cả đều bất khả đắc. 


--Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật học tướng ba đời bình đẳng, 
sẽ được nhứt thiệt chủng trí. 


--Bạch Thế Tôn! Lành thay! Lành thay! Đối với Đại Bồ Tát đại thừa an trụ Bát 
Nhã Ba La Mật : 


Quá khứ chư Đại Bồ Tát học nơi đây được Nhứt Thiết Chủng Trí. 
Vị lai chư Đại Bồ Tát học nơi đây sẽ được Nhứt Thiết Chủng Trí. 


Hiện tại chư Đại Bồ Tát trong vô lượng vô số quốc độ 10 phương cũng học 
được nơi đây mà học được Nhứt Thiêt Chủng Trí. 


--Bạch Thế Tôn! Nhứt Thiết Chủng Trí chính là Đại Bồ Tát Đại Thừa vậy. 
--Tu Bồ Đề! Đúng như vậy. (tr. 70-71) 


Do đó trongba đời chư Phật (dùng Phật tánh hay Tánh không), hành trì theo 
phép Bát Nhã Cứu Cánh đêu chứng quả Vô Thượng giác (Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác) hay Vô Thượng Bồ Đề tức là Nhứt Thiệt Chủng Trí là Trí giác 
tuyệt đôi. 


2.- Tán Tụng 


Thế nên biết rằng Bát Nhã Ba La Mật, chính là thần chú vĩ đại nhứt, thần chú 
chiếu minh, thần chú vô thượng, thần chú đẳng không hay tuyệt đỉnh, chính là 
chân lý bất vọng, có năng lực siêu phàm tiêu trừ tất cả khổ nạn. 


Đó là lời tán tụng thành quả của hành trì Trí Bát Nhã Cứu Cánh.Thần chú là 
kỷ thuật, phương pháp đi vào thực tính của vạn pháp. Đó là pháp đại thần diệu 
vì nó vĩ đại, tuyệt đối tác năng vô tận. Đại minh chú là pháp Đại chiếu minh, giải 
trừ sự tối tăm (vô minh), dứt mọi phiền não kiến chấp. Vô Thượng chú là pháp 
vô thượng Bồ Đề là chỗ giác ngộ của Phật, không còn ai hơn nữa gọi là Vô 
Thượng; xa lìa tà vọng gọi là chánh,ngộ được chân lý gọi là Giác. Phật tâm Vô 
Thượng Giác là phát tâm mong cầu trí giác vô thượng, quả Phật cứu cánh. Vô 
Đẳng Đẳng chú tức là pháp đẳng không, học tướng ba đời bình đẳng (Phật ba 
đời) sẽ được Nhứt Thiết Chủng trí. Hay Tâm Vô Đẳng Đẳng cũng là Tâm Vô 
Thượng bồ Đề trên Tâm Thinh Văn, Bích Chi Phật và tất cả mọi thứ tâm. Cho 
nên Trí Bát Nhã Cứu Cánh là phương pháp diệt trừ khổ ách, bởi vì phương pháp 
trí cứu cánh cũng là phương pháp tri nhận đúng chân lý, không hư dối, tức là tri 
nhận tự tính tuyệt đối. Trí Bát Nhã Cứu Cánh là Tri Thức Đúng, tức là tiến trình 
nhận thức đúng thực thể, nên giải thoát mọi sự hiểu biết sai lầm ràng buộc bởi 
nhân duyên chẳng chịt, khổ đau, luân hồi mà đến bờ giác ngộ Niết bàn. Đó là kỷ 
thuật hay phương pháp thiết thực như hành trì các pháp (thần chú) như pháp 
tuyệt đối vĩ đại, pháp chiếu minh, pháp vô thượng, pháp đẳng không, chắc chắn 
sẽ giác ngộ Niết bàn như hành trì Trí Bát Nhã Cứu Cánh vậy. 


E.- Kết Luận. 


Phật liền đọc (nói): Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề 
Tát Bà Ha, là châm dứt ngay mọi vọng tưởng, đạt cứu cánh niêt bàn. 


Thật ra nói đến thần chú--dù có nghĩa là kỷ thuật hay phương pháp--thần 
chú là mật ngữ không cần biết tới nghĩa của nó. 


Khi hành giả đọc thần chú, hành giả (chủ thể) nghe (biết) tiếng thần chú (đối 
tượng). Nghe là năng tri, thần chú là sở tri. Còn chủ tri và khách thể là còn nhị 
nguyên, đối đãi, nhân duyên chẳng chịt. Như đã trình bày ở phần trước theo 
quan điểm duy thức, là Tri Thức đúng cái tri thức sai lầm đó (chủ thể cảm giác 
và đối tượng giả lập ) là quá trình giải thoát mọi vọng tưởng điên đảo, đạt được 
cứu cánh niết bàn. 


Vậy khi hành giả đọc câu thần chú xong thì năng sở song vong có nghĩa là 
khi đọc thần chú tức là chủ thể đọc (nghe), thần chú (đối tượng), hành giả ngay 
đó Biết được mình đang nghe âm thanh đọc. Bởi vì Biết được là trực giác (do 
tâm, chứ không do cảm quan của chủ thể tri thức) được âm thanh đó. Năng tri 
(đọc: phát ra âm thanh của chữ) là nghe âm thanh của thần chú là do căn tai. 
Câu thần chú là tiếng được nghe (sở tri), nó là thực tại giả lập. Cho nên dùng 
trực giác (tâm) nhận thức ngay thể không của chủ tri và sở tri, tức là biến nhị 
nguyên (chủ khách) thành nhứt nguyên (chủ khách đều không). Đó là tri thức 


đúng thực tướng của tâm và vậi. 


Nói rõ hơn là khi hành giả đọc câu chú, ngay đó nhận Biết đang nghe âm 
thanh đọc mà thôi. Vì lẻ, khi đọc dùng tánh nghe của căn tai (cảm giác) chuyển 
cho trực giác từ tánh nghe đó mà thể nhận nơi thể không của của tiếng đọc thần 
chú được nghe thành âm thanh. Do đó nghe đọc thần chú, nhận Biết ngay đang 
nghe âm thanh đọc mà thôi. 


Dù thần chú có nghĩa là--Vượt qua, vượt qua, đến bờ bên kia một cách nhanh 
chóng-- nhưng hành giả chỉ cần thể nhận nơi thực tướng (âm thanh đọc) mà 
không cần biết ý nghĩa của thần chú là ngôn ngữ giả lập. 


Vậy khi đọc câu thần chú xong, ngay đó nhận biết tánh nghe mà thôi, đó là 
đạt được Giác Ngộ viên mãn. 


Nên nhớ rằng, Giác Ngộ này chỉ trong khoảnh khắc Tĩnh Giác, là Trực Tâm, 
nên phải tiệp tục đê được Thâm Tâm chí đên Bộ Đê Tâm mới gọi là Giác Ngộ 
Niêt Bàn. 


11. Pháp Niệm Phật Niệm Chú 
tt + 
t 


I. Thể Nhập Chánh Giác 


Phật đã dạy pháp tu chứng chánh trí hay thể nhập tri kiến Phật là thấy biết như chơn lục 
căn, lục trần, lục thức hay là pháp giác trí tuệ là tri nhận giác thức nguyên sơ (Chơn thức) 
vô thời gian. Khi chúng ta nhận thức (perceive) một đối tượng nội tâm hay ngoại giới để 
có giác thức, lập tức tri nhận (Cognize) giác thức đó và không trụ vào đối tượng đó nữa là 
chúng ta có giác trí tuệ. Việc niệm Phật, nệm chú cũng cùng nguyên tắc trên. 


Tịnh Độ Là Pháp Môn Khó Nói Khó Tin, Nhưng Lại Dễ Tu Dễ Chứng. Tịnh Độ Là 
Cửa Pháp Thậm Thâm Giúp Hành Giá Giải Thoát Luân Hôi Và Đi Sâu Vào Phật 
Tánh Một Cách Từ Từ Nhưng Chắc Chăn. (TĐVATTP) 


Cũng như niệm chú đại bi, "Khi âm thanh của Pháp tánh gầm thét như ngàn muôn sắm 
sét, nguyện cho tất cả tiếng này trở thành âm thanh của thân chú sáu âm. Tương tự Kinh 
Lăng Nghiêm cũng nói: Mẫu nhiệm thay là âm thanh siêu việt của Quán Thế Âm. Đây là 
ầm thanh tối sơ của vũ trụ...Đó là tiếng thì thầm ầm ỉ của thủy triều trầm lắng. Tiếng mâu 
nhiệm ấy đem lại giải thoát bình an cho tất cả hữu tình đang kêu cứu trong cơn đau khổ, 
và đem lại một sự an trú thanh tịnh cho tất cả những ai đang tìm sự thanh tịnh vô biên của 
niết bàn. (Tạng Thư Sống Chết, tr 522-528) 


H. Cách Niệm Phật Niệm Chú thông thường. 
Niệm Phật, Chú bằng Tướng. 


Niệm ra tiếng l thể hiện tác động của căn trần. Miệng niệm ra tiếng lục tự hoặc chú, căn 
tai nghe tiếng lục tự. Khi ta đọc lục tự hay chú ít ra ta đã nghe tiếng niệm Phật, niệm chú 
phát ra và căn tai ta nghe, đó là động tác vạch sóng giữa dòng tâm thức mà nắm bắt tiếng 
niệm. Khi ta theo dõi tiếng niệm là ta tập trung vào tiếng đọc đó, dòng tâm thức ngoài 
tiếng niệm đã phủ định (tha tính không); nghĩa là khi ta nệm Phật, chú là mọi vọng tưởng 
tạm thời không quấy rối trong tâm ta, dù không hoàn toàn ngăn chận hết tâm viên ý mã, ít 
ra ta đã thanh lọc phần ý tưởng vẫn vơ và làm cho tâm bớt vọng động. Niệm Phật theo 
Căn Trần là lối chủ thể tác động với đối tượng là trần là hiện tượng (tướng) ở ngoà tâm. 
Đối tượng ngoài là một thực tại giả lập, nó không có tự tính và không chắc chắn, hay thay 
đổi nên nó dễ bị vọng tưởng xen vào. 


Niệm Phật, Chú bằng Thức. 


Khi ta niệm Phật, chú thầm trong tâm, tiếng được thầm hội chỉ là Tưởng Thức. Mặc dù 
tưởng thức cũng ở trong tâm được ý tác động để tưởng niệm cũng cùng ở chung một tâm, 
và dầu cho tưởng thức và ý tác động chung dòng nhất nguyên, nhưng chúng nó cũng chỉ 
là tưởng thức của tiếng niệm là thực tại tùy thuộc ở chung dòng nhất nguyên tương đối 
mà thôi. Tác dụng của cách niệm Phật, chú này là ở chỗ xâm nhập, tập trung và xoáy sâu 
trong dòng tâm thức đang trôi chảy mà làm nôi bật tiếng niệm đề phá tan đám mây mờ 
của tâm trí. Lợi ích thì nhiều hơn niệm bằng tiếng vì thuận trong tứ oai nghi và khi đi 
ngủ. 


II. Pháp Thực Hành Niệm Phật Niệm Chú Băng Trí hay Tánh. 


Như trong Pháp Chánh Niệm nêu trên, Thấy biết như chơn lục căn lục trần lục thức, hay 
quán biêt như chơn đôi tượng hay niệm biệt như chơn lục tự hay chơn thân chú cũng thê 
nhập được chơn trí. 


Niệm Phật Niệm Chú bằng Trí. 


Thật sự niệm Phật hay niệm chú bằng Trí là chỉ dùng hai cách niệm (Tâm thức) trên rồi 
chuyển thành trí. Vì niệm bằng căn trần thức là niệm thực tại giả lập, và niệm bằng thức 
là niệm thực tại tùy thuộc, tất cả hai phép trên chỉ niệm theo bóng dáng (thức) của đọc 
niệm mà thôi. Từ thực tại giả lập hay tùy thưộc ta chuyên thành trí tức thực tại tuyệt đối. 
Trí là cái biết của tâm nó toàn diện và thường hằng, nhiều hơn cái biết của căn trần hay 
căn thức vì bị giới hạn ở các căn. Vậy khi ta niệm Phật hay niệm chú ra tiếng hay niệm 
thầm, biết ta đang niệm. Biết (của Trƒ)) cái mình biết (của Căn), tức là Tri Thức Đúng 
(Tr?) cái tri thức sai lầm của nhị nguyên (chủ khách) là đã giải thoát mọi phiền não khổ 
đau. 


Đặc biệt trong cách hành sau đây vừa dễ và điều hòa được hơi thở. 


Khi hít vô, đồng thời đọc niệm lục tự: Nam Mô A Di Đà Phật, (chỉ dùng miệng đọc, 
hoặc niệm thâm: thuộc tâm thức) 


Khi thở ra, tuệ trỉ được tôi niệm Phật. Tuệ tri hay biết vô thời gian: thuộc tâm trí. 
Niệm chú cũng vậy, như Án Ma Ni Bát Di Hồng hay thần chú nào ngắn. 

Khi hít vô đồng thời đọc niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng 

Khi thở ra, tuệ tri được tôi niệm chú. 

[Perceive a first poïnf oŸ sense fo gef a pure percepfion. 

Cognize the pure percepfion to get a pure cognifion. lí ïs a true mỉnd.] 

" Đọc, niệm lục tự Di Đà hay chú Đại Bi để có chơn thức (Thức: vô thời gian). 


Biết (Trí) chơn thức (đọc, niệm lục tự) là trì thức nguyên thủy tức là chơn trí hay 
chơn tâm. Phô Nguyệt" 


Tiếp tục niệm biết từng lục tự theo thời thiền và cố gắng niệm biết trong tứ oal nghi. 


Với những thành quả xem phần tham khảo. 


IV. Tham Khảo. 
1. Pháp Môn Niệm Phật. (Tịnh Độ, HT. T.Thiện Hoa) 


Phương pháp tu về Cực lạc có nhiều lối, nhưng không ngoài các pháp niệm Phật. Đây 
lược kê bôn pháp niệm Phật: 


1.1. Trì danh niệm Phật 


Trì danh niệm Phật tức là giữ một lòng nhớ nghĩ danh hiệu Phật, là nệm "Nam mô A Di 
Đà Phật ". Khi đi, đứng, năm, ngồi, ăn, uống cũng niệm. Niệm từ buổi mai khi mới thưc 
dậy, cho đến buổi tối, trước khi đi ngủ. Niệm suốt cả ngày không xen hở. Khi gần đi ngủ, 
ngồi xếp bằng bán già hay kiết già, chắp tay mà nguyện răng: 


"Con tin lời của đức Phật A Di Đà, giữ một lòng niệm danh hiệu Ngài, nguyện đời này, 
bao nhiêu tội chướng thảy đêu tiêu sạch, đên khi lâm chung được Phật và các vị Bồ Tát, 
đên tiêp dân chúng con về Cực lạc. 


1.2. Tham cứu niệm Phật 


Pháp niệm Phật tương tợ pháp trì danh, nhưng mà có khác nghĩa, làm môi miệng không 
động, niệm không ra tiêng, mà trong tư tưởng có niệm Phật. 


Khi niệm có tiếng thì xét tiếng ấy từ đâu mà sanh ra. Đến khi hết niệm không nghe nữa, 
thì xét tiếng ấy coi nó đi vào chỗ nào. Xét cho biết chỗ sinh ra, chỗ trở về là đã được một 
phần công phu khá cao rồi, cứ giữ như thế mà niệm, đừng cho tán loạn, thì chắc có ngày 
minh tâm kiến tánh. 


1.3. Quán tưởng niệm Phật 


Là quán tưởng hình dung đức Phật à ở trước mắt ta, mình cao một trượng sáu thước, 

đứng trên hoa sen, và quán thân ta cũng ngồi trên hoa sen, chấp tay hầu Phật. Phật thấy 
ta, ta thấy Phật. Quán như thss lâu ngày, đi, đứng, nằm, ngồi, nhằm mắt, mở mắt đều thấy 
Phật, tức là pháp quán đã thuần thục. 


1.4. Thật tướng niệm Phật 


Thật tướng niệm Phật là niệm Phật hợp với chân tâm. Vì tất cả các pháp đều do tâm biến 
hiện, bởi tâm biến hiện, nên tướng nó đều là hư vọng (phàm sở tướng, giai thị hư vọng), 
duy có chân tâm là chân thật, không sinh, không diệt; không chứ, không lai, xưa nay 
thanh tịnh bình đẳng như như, không hư vọng, không biến diệt, cho nên mới gọi là thật 
tướng. 


Ba pháp niệm Phật trước thuộc về Sự, có tánh cách tiệm tu và tiệm quán. Đến pháp thứ tư 
nây, là thuộc vê Lý tánh, cao siêu hơn cả. Niệm Phật đên đây, mới hoàn toàn rôt ráo, mới 
ngộ tánh mình là Phật A Di Đà, tâm mình là cảnh Tịnh độ. 


Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng: nhờ có Sự mới hiển ra Lý. Trớc hết cũng do Trì 
danh niệm Phật, Quán tưởng niệm Phật v.v...nhờ lối dụng công tu ba pháp trước, đến lúc 
thuần thục không còn thấy có mình là người niệm Phật và Phật là một vị mình niệm, chỉ 
còn có một chơn tánh vừa yên lặng, vừa chiếu soi không năng, không sở, không bỉ, không 
thử, không hữu, không vô. Chỗ này chính như trong Kinh tứ Thập Nhị Chương, Phật nói: 
"Niệm đến chỗ vô niệm"; hay trong kinh A DI Đà nói: "Được nhứt tâm bất loạn 


4. Sự Quan Hệ Của Niệm Phật Trong Lúc Lâm Chung Theo quan niệm sai lầm của phần đông, 
thì khi ông bà cha mẹ chết, con cháu phải khóc cho nhiều mới là có hiếu. Nhiều gia đình 
lại còn thuê người đến "khóc mướn" để cho "rậm đám”. Theo đạo Phật thì trái lại, lúc ông 
bà cha mẹ chết, mà con cháu khóc lóc nhiều, làm ôn, rối loạn tâm thần người sắp chết là 
con cháu bát hiếu. Thật thế, phút quan trọng ấy cần để cho người sắp lâm chung được yên 
tĩnh, đừng làm cho họ động tâm, cảm xúc quá mà khó lìa bỏ cõi đời. Một điều quan trọng 
nữa là, khi gần lâm chung, biết rằngk thể sống được, các trần duyên nên buông bỏ, đừng 
mến tiếc của cải, nhà cửa đẹp, con cháu ngoan. Lòng quyến luyễn ấ ây làm cho người sắp 
từ trần khó vãnh sanh. Trong sách có ví dụng: như con cò bị con ngao kẹp miệng lại, mặc 
dù có đủ cánh quạt mạnh, mà không thê bay lên được. Nên nhớ răng trong các nghiệp 
nhân, cận tử nghiệp (nghiệp trước khi lâm chung) là có một lực rất lớn trong sự đầu thai. 
Nếu còn tâm niệm tham lam mến tiếc, thì bị luân hồi trở lại, để giữ gìn của cải, và kết 
duyên làm tình nghĩa ái ân nữa, mãi mãi sanh tử luân hồi không dứt. Vậy trong phút lâm 
chung, người đương sự cần có tâm hồn thanh thoát, không luyên tiếc đau khổ, mà trái lại, 
phải thiết tha cầu sinh Tịnh độ. Còn những người thân thuộc thì phải tránh sự khóc lóc, 
níu kéo người sắp từ trần và phải hộ niệm hết sức thành tâm, để vong linh người lâm 
chung được nhẹ nhàng siêu thoát. 


1.6. Pháp Môn Niệm Phật Dễ Tu Và Chắc Chắn Có Kết Quả Đạo Phật có muôn ngàn pháp môn, 
tựu trung có pháp môn niệm Phật là dễ tu hơn cả. Các pháp môn khác như con mọt đục 
ống tre từng mắt mà lên, còn pháp môn niệm Phật như con mọt đục ngay mình tre mà ra. 
hai phương pháp đều đưa con mọt ra khỏi ố ống tre cả, nhưng phương pháp sau kết quả 
mau chóng hơn phương pháp trước. Cổ nhơ dạy: "Người tu Thiền mà không tu Tịnh độ 
(niệm Phật ) thì mười người lầm hết chín. Người tu Tịnh độ mà không tham Thiền, muôn 


người tu, muôn người được vãnh sanh (nếu nhất tâm). Niệm Phật có cả tham Thiền, như 
cọp đã có sức mạnh, lại còn mọc thêm sứng". Nghĩa là lối tu niệm Phật đã chắc chắn rồi, 
mà còn tham Thiền, lại càng chắc chắn hơn nữa. Còn người không tu Thiền, mà cũng 
không tư Tịnh độ, thì như nằm gường sắt nóng, và ôm trụ đồng: nghĩa là không tu môn 
nào, cứ tạo điều ác, thì phải đọa vào địa ngục, chịu hành phạt khổ sở. Một phen để mắt 
thân người rồi, khó mà trở lại người được. 


1.7. Dẫn Chứng Pháp môn niệm Phật, chắc chắn được kết quả mỹ mãn như ý muốn. Kinh 
Di Đà, kinh Thập Lục Quán, kinh Hoa Nghiêm, kinh Phương Đẳng v.v...đều tán thán 
pháp môn niệm Phật. Các vị Bồ Tát cũng đều tu pháp môn niệm Phật. Như Ngài Văn Thù 
Bồ Tát, trong bài kệ phát nguyện, có nói: "Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ 
nhứt thế chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A Di Đà, tức đắc vãnh sanh An lạc quốc". 
(Nghĩa là: Nguyện khi tôi lâm chung, dứt trừ các điều ngăn ngại, thấy đức A Di Đà trước 
mắt, liền được vãnh sanh về cõi An lạc). Ngài Phổ Hiền, Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ, 
Ngài Vô Trước, Ngài Thiên Thân bên tướng tôn, Ngài trí Giả Đại sư bên Thiên Thai tôn, 
Ngài Hiền Thủ bên Hiền thủ tôn, và con nhiều VỊ Tổ sư khác cũng chuyên niệm Phật cầu 
vãnh sanh Cực lạc. Pháp môn niệm Phật có sự linh nghiệm rõ ràng. Như ở Trung Hoa, 
Ngài Huệ Viễn lập hội Liên Xã, chuyên tu pháp môn niệm Phật, ba lần thấy Phật, khi lâm 
chung, biết trước ngày giờ vãnh sanh. Tại Việt Nam, Ngài Nhất Định chùa Từ Hiếu, Ngài 
tường Vân (ở Huế), Ngài Hòa Thượng Tế Xuyên (ở Hà Nam) đều biết trước ba ngày thị 
tịch. Chằng những các Ngài xuất gia, mà bên hàng cư sĩ như ông chủ Thời (Gia Định), 
ông Phó Kinh ở Nam Định (Bắc Việt) V.V...cũng biết trước ba ngày sẽ lâm chung. Pháp 
niệm Phật còn có nhiều linh nghiệm lạ thường khác nữa, không thê kế xiết được. 


1.8. Lợi Ích Của Niệm Phật Trong Đời Sống Hiện Tiền Niệm Phật có nhiều lợi ích, không 
những đời sau được vãnh sanh côi Phật, là lợi ích chính, mà hiện tại cũng có nhiều lợi ích 
thiết thực. 1. Niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh: Niệm chúng sanh tức là nhớ nghĩ 
đến những điều xấu xa như tham, giạna, kiêu căng...Do những điều nhớ nghĩa ấy mà lời 
nói hay việc làm đều vương mang tội lỗi. Nếu ta niệm Phật, thì tâm trí không còn nhớ 
nghĩ đến những điều xấu xa, miệng và thân không tạo ra nghiệp ác nghĩa là ta diệt được 
niệm chúng sanh. Một giờ niệm Phật, là một giờ bớt niệm chúng sanh; một ngày, một 
tháng, một năm, một đời chuyên niệm Phật, làm một ngày, một tháng, một năm, một đời 
tránh được niệm chúng sanh, tránh được điều ác, và làm được việc lành. 2. Niệm Phật sẽ 
trừ được tâm buôn phiền: Trong những lúc buồn phiền đau khổ, như khi gặp cảnh con cái 
biẹt ly, vợ chồng xa cách, nhà cửa tiêu tan v.v...nếu ta niệm Phật, thì buồn phiền đau khổ 
sẽ tiêu tan. Vì sao vậy? Vì một khi ta nhớ nghĩa đến Phật A Di Đà, đến cảnh giới của 
Ngài, thì không còn bận tâm nghĩ đến những nỗi niềm riêng của ta nữa. Niệm Phật đổi 
được niệm phiền não là thế. Nếu niệm Phật tăng thì niệm phiền não phải giảm. Cho nên 
Cổ đức có nói: "Một câu niệm Phật giải oan khiên". Tóm lại, sáu chữ Nam mô A Di Đà 
Phật, có lợi ích rất nhiều và thiết thực là làm tiêu tan được phiền não nghiệp chướng. Nếu 
người không tin có nước Cực lạc, có Phật A Di Đà mà niệm Phật, cũng vẫn có lợi ích 
nhiêu. 


1.9. Quyết Nghỉ 1. Có người hỏi rằng: Phật có vô số, vì sao chỉ niệm Phật A Di Đà? Trả lời: 
Tất cả chư Phật đều đồng một thề tánh chơn như bình đăng. Niệm Phật A Di Đà tức là 
niệm tất cả chư Phật. Ví như trong một căn phòng rộng, quanh tường có treo trăm cái 
gương, ta chỉ đứng soi vào một tắm gương, mà cả trăm tắm gương đều phản chiếu hình 


ảnh ta. 2. Lại có người hỏi: Phật đã có khắp nơi, thì cảnh Phật cũng có khắp nơi. Tại sao 
không niệm Đông phương Phật, Nam phương Phật, mà chỉ cầu về tây phương Cực lạc? 
Trả lời: Đúng là cõi Phật ở đâu cũng có, muốn cầu về cõi nào cũng được, nhưng chúng ta 
chỉ cầu về Tây phương Phật, vì hai lý do: a) cảnh Cực lạc Tây phương là cảnh mà nhờ 
đức Phật Thích Ca giới thiệu, chúng ta biết rõ hơn cả. Đến một cảnh giới mà ta đã có ý 
niệm bao giờ cũng hơn là đến một nơi ta còn xa lạ, không rõ biết gì cả. b) Ta chuyên 
tưởng niệm một cảnh giới nhất định, thì tâm sẽ được duy nhất. Nếu hôm nay niệm cảnh 
giới này, hôm sau niệm cảnh giới khác, thì tâm sẽ tán loạn, ý nệm không được tập trung. 
Cũng như nhiều ngả thì dễ lạc. Bắn tên phải nhằm vào một đích nhất định, mới hy cọng 
trúng. Tu pháp môn niệm Phật cốt nhất là được "nhất tâm bất loạn". 


Kết Luận 


Pháp môn niệm Phật là một pháp môn dễ tu hành hơn cả. Niệm Phật không phải hao 
công, nhọc sức, khó khăn. Người trí thức, kẻ đi buôn, người làm ruộng, kẻ thợ thuyền, 
bất luận ở đâu và lúc nào, đều có thê niệm được cả. Pháp môn niệm Phật đã dẽ tu mà lại 
có kết quả chắc thật, viên mãn là vãnh sanh về tây phương Cực lạc. Song muốn có kết 
quả, điều kiện tiên quyết là phải có: Tín, Hạnh, Nguyện đây đủ; phải có sự; lý viên dung, 
không nên chấp sự bỏ lý, hay chấp lý bỏ sự. Cốt yếu là phải niệm đến nhất tâm bắt loạn, 
cầu sanh về Cực lạc, không còn khổ: sanh, già, bệnh, chết nữa. Chúng ta đã trót sinh ra ở 
cõi đời này, ai lại không biết có thân là khổ, dù có vui đi nữa, cũng chỉ vui trong chốc lát, 
mà cái khô lại đeo đuôi theo luôn, như hai bánh xe lăn theo sau chân con bò. Vậy chúng 
ta nên chuyên cầu niệm Phật, để sớm được giải thoát. Sách có cấu: "Mạc đãi lão lai 
phương niệm Phật. Cô phần đa thị thiếu niên nhơn". Nghĩa là: chớ đợi đến già mới niệm 
Phật; trong nghĩa địa, thiếu cho mồ của hàng thiếu niên. Vì vậy, trong giờ phút còn mạnh 
khỏe, chúng ta phải chuyên cần niệm Phật. Biết vô thường còn kiên tâm chờ đợi chúng ta 
cho đến ngày mai chăng? 


2. Lục Tự Đại Minh Chú. ` 
Đức Lạt-Ma thuyết giảng, Hồng Như Việt dịch 


Trì tụng minh chú Om mani padme hum [Án ma ni bát di hồng] là một việc rất tốt. Tuy vậy, khi 
tụng chú cần phải nhớ nghĩ đến ý nghĩa của lời chú, vì sáu âm này mang ý nghĩa thâm sâu 
quảng đại vô cùng. Âm thứ nhất, OM, là tổng hợp của ba mẫu tự A, U và M, tượng trưng cho 
thân miệng ý ô nhiễm của người tụng chú, đồng thời cũng tượng trưng cho thân miệng ý thanh 
tịnh của Phật đà. 


Có thể nào chuyển thân miệng ý ô nhiễm thành thân miệng ý thanh tịnh được không? hay đây là 
hai phạm trù hoàn toàn tách biệt? Tất cả chư Phật đều là đã từng là chúng sinh, nhờ bước theo 
đường tu nên mới thành đắng giác ngộ; Phật Giáo không công nhận có ai ngay từ đầu đã thoát 
mọi ô nhiễm, mang đủ mọi tánh đức. Thân miệng ý thanh tịnh đến từ sự tách lìa trạng thái ô 
nhiễm, chuyển hóa ô nhiễm thành thanh tịnh. 


Chuyển hóa bằng cách nào? Phương pháp tu được nhắc đến qua bốn âm kế tiếp. MANI [ma ni], 
nghĩa là ngọc báu, tượng trương cho phương tiện, là tâm bồ đề, vì chúng sinh mà nguyện mở 
tâm từ bi, đạt giác ngộ. Cũng như viên ngọc quí có khả năng xóa bỏ cảnh nghèo, tâm bồ đề cũng 
vậy, có khả năng xóa bỏ sự bần cùng khó khăn trong cõi luân hồi và niết bàn cá nhân. Như ngọc 
như ý có khả năng chu toàn mọi ước nguyện của chúng sinh, tâm bồ đề cũng vậy, có khả năng 
chu toàn mọi ước nguyện chúng sinh. 


Hai chữ PADME [bát mâi], nghĩa là hoa sen, tượng trưng cho trí tuệ. Hoa sen từ bùn mọc lên 
nhưng lại không ô nhiễm vì bùn. Tương tự như vậy, trí tuệ có khả năng đặt người tu vào vị trí 
không mâu thuần ở những nơi mà người thiếu trí tuệ đều sẽ thấy đầy mâu thuẫn. Có nhiều loại 
trí tuệ, trí tuệ chứng vô thường, trí tuệ chứng nhân vô ngã (con người không tự có một cách độc 
lập cố định), trí tuệ chứng tánh không giữa các phạm trù đối kháng (nói cách khác, giữa chủ thê 
và khách thể) và trí tuệ chứng sự không có tự tánh. Mặc dù có nhiều loại trí tuệ, nhưng chính yếu 
vẫn là trí tuệ chứng tánh Không. 


Trạng thái thanh tịnh có được là nhờ sự kết hợp thuần nhất giữa phương tiện và trí tuệ, được thể 
hiện qua âm cuối, HUM [hồng]. Âm này ứng vào trạng thái bắt nhị, không thể phân chia. Trong 
hiển thừa, phương tiện và trí tuệ bất nhị có nghĩa là phương tiện ảnh hưởng trí tuệ, và trí tuệ ảnh 
hưởng phương tiện. Trong mật thừa, sự hợp nhất này ứng vào một niệm tâm thức trong đó 
phương tiện và trí tuệ đồng loạt hiện hành. Nói về chủng tự của năm vị Thiền Phật, HUM là 
chủng tự của Bất Động Phật [Akshobhya], sự đứng yên không gì có thể lay chuyển nỗi. 


Vậy Lục Tự Đại Minh Chú, Om mani padme hum, có nghĩa là dựa vào đường tu kết hợp thuần 
nhất phương tiện và trí tuệ mà người tu có thể chuyển hóa thân miệng ý ô nhiễm của mình thành 
thân miệng ý thanh tịnh của Phật. Thường nói người tu không thể tìm Phật ở bên ngoài, tất cả 
mọi nhân tố dẫn đến giác ngộ đều sẵn có từ bên trong. Đức Di Lạc Từ Tôn có dạy trong bộ Tối 
Thượng Đại Thừa Mật Luận (Uttaratantra) rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh trong tâm. 
Chúng ta ai cũng mang. sẵn trong mình hạt giỗng thanh tịnh, cốt tủy của Như Lai (Tathatagarbha 
- Như lai tạng), đó là điều cần nuôi nắng phát triển đến mức tột cùng để bước vào địa vị Phật đà. 


Nguyên bản tiếng Anh: Om Mani Padme Hum, by HH the Dalai Lama 


<http:/uww.tibet.com/Buddhismm/om-mantra.htmI> 
Hồng Như chuyền Việt ngữ tháng 2 năm 2006. Soát bản dịch tháng 04/2006. 


THÂN CHÚ CỦA ĐẠI BI TÂM: OM MANIPADME HUM. (Sogyal Rinpoche) 


- Tạng ngữ đọc là Om Mani Pémé hung. Thần chú này tiêu biểu tâm đại bi và ân sủng 
của tất cả chư Phật, Bồ Tát, nhứt là ân sủng của Quán Tự Tại, vị Phật của lòng bi mẫn. 
Quán Tự Tại (hay Quán Thế Âm) là hiện thân của Phật trong hình thức Báo Thân, và 
thần chú của Ngài được xem là tỉnh túy của lòng bi mần của chư Phật đối với hữu tình. 
Nếu Liên Hoa Sanh là bậc thầy quan trọng nhất của người Tây Tạng, thì Quán Tự Tại là 
vị Phật quan trọng nhứt của họ, là vị thần hộ mạng của dân tộc nây. Có câu nói nỗi tiếng 
là vị Phật của lòng bi mẫn đã ăn sâu vào tiềm thức Tây Tạng tới nổi một hài nhi vừa biết 
nói tiếng mẹ là đã biết đọc thần chú nầy, om mani padme hum. 


Kalu Rinpoche viết: Một cách khác đề giải thíchthần chú nây là, Om là tính chất của thân 
giác ngộ. Man Padme tiêu biểu ngữ giác ngộ; Hum tiêu biểu ý giác ngộ. Thần ngữ ý của 
tất cả chư Phật được tàng ẩn trong âm thanh của thần chú này. Thần chú này tịnh hóa 
những chướng ngại của thân lời ý, và đưa tất cả hữu tình đến trạng thái chứng ngộ. Khi 
tụng thần chú này, và phối hợp với đức tin và tinh tấn thiền định, thì năng lực chuyên hóa 
của thần chú sẽ phát sinh và tăng trưởng.Quả vậy, chúng ta có thê tịnh hóa bản thân bằng 
phương pháp ấy. 


Đối với những người đã quen thuộc với thần chú này, suốt đời tụng đọc với nhiệt thành 
và niêm tin, theo Tử Thị Tây Tạng, thì ở trong cõi Trung Am: 


V. Kết Luận. 


Niệm Phật niệm chú có thê gọi là pháp môn thiền quán. Quán biết hay niệm biết như 
chơn lục tự Di Đà hay chơn lục tự Đai Minh Chú là nhận thức đối tượng đặt ra, nghỉa là 
có điều kiện ngoài thân. Sự vay mượn, hay dùng đối tượng không tự nhiên để niệm hay 
quán, thì phải trả sau này khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành để xóa 
hay trả quả những nghiệp thức còn tồn đọng. Dù vậy, pháp chánh trí mà Phật dạy, "thấy 
biết như chơn lục căn, chơn lục trần và chơn lục thức" là mẫu mực để hành trì cho mọi 
pháp môn, sao cho hợp với mọi đối tượng chơn thật, như niệm biết như chơn lục tự Di 
Đà hay chơn lục tự Đại minh chú thì gì sai trái đâu! " Cho nên, tu Lăng Nghiêm hành giả, 
phải giữ giới luật nghiêm minh, đặc biệt là tâm chăng dâm dục,hoặc chỉ có tâm chú, 
nghĩa là khi niệm thầm thần chú, ta biết có niệm thức, hoặc giả, trong tứ oai nghỉ lúc nào 
cũng tĩnh giác. Phật dạy đầu tiên pháp thiền Tam Ma Đề, gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng 
Nghiêm Vương, là đường lối vi diệu trang nghiêm, cũng là pháp môn đưa đến giải thoát 
cuôi cùng của mười phương Như Lai. Chúng sanh từ vô thủy đến nay, sanh tử liên tục, 
chỉ vì chăng biết chơn tâm thường trụ, thể tánh trong sạch sáng tỏ, lại nương theo vọng 
tưởng, vọng tưởng chăng chơn nên có luân hồi. Mười phương chư Phật cùng một đạo lìa 
khỏi sanh tử đều do trực tâm, vì tâm hạnh và lời nói ngay thắng, như thế từ đầu đến cuối, 
cho đến các ngôi bậc, ở khoảng giữa chăng có các tướng quanh co." (Kinh Lăng Nghiêm, 
Phổ Nguyệt, 2006) 


Tham khảo 


Cốt Tủy của Kinh Lăng Nghiêm. Phổ Nguyệt, 2006, đăng trong website Tạng Thư Phật 
học: 


http:/www.tangthuphathoc.com 


Lục Tự Đại Minh Chú. Đúc Dalai Lama thuyết giảng, Hồng Như Việt dịch đăng trong 
website Thư Viện Hoa Sen:: 


http://thuvienhoasen.org/Index-matfongtaytang.htm 


Tạng Thư Sống Chết (Sách). Sogyal Rinpoche, Trí Hải Việt dịch, 1998. 


Thực Tại & Chí Đạo. (Sách). Phổ Nguyệt, 2002 đăng trong website Tạng Thư Phật Học: 
http:/www.tangthuphathoc.com/mucluctongquat.htm 


12. Thể Nhập Chân Trí: Giải Thoát Tri Kiến 


Nhờ có lý trí (Tàng thức) mà con người hiểu biết được vạn vật và ngay cả tâm trí của 


mình. Khai ngộ là giải thoát lý trí ra khỏi kho chứa ràng buộc nó. Tri kiến là cái giả lập 
của sự hiệu biệt. Cái Biệt mới là thực, cái BỊ Biệt (Tri kiên) là không thực, là cái giả lập 
của cái thực. 


Kant định nghĩa Khai Sáng như là một hành động lột xác: sự thoát ly ra khỏi điều kiện vị 
thành niên mà con người đã tự giam mình vào, để làm người trưởng thành -- Ở Kant, vị 
thành niên là kẻ không có khả năng tự vận dụng lấy lý trí mà không có sự lãnh đạo của 
người khác. Cứ dám biết! Hãy có can đảm tự sử dụng trí tuệ của chính mình. Đó là 
phương châm của khai sáng. 


(TC Triết 2, tr. 12, xem Thực Tại & Chí Đạo, Phố Nguyệt, 2002) 


Giải thoát tri kiến có nghĩa là khôi phục lại cái thực tính của tri kiến, tức là sự hiểu biết 
chân thật hay là chân lý tôi hậu. 


Vượt thoát khỏi đối tượng tìm đến tự tính của nó là đường về chân nguyên. Lột xác tri 
kiên giả lập đê thê hiện tri thức thực sự tức là Tri thức đúng hay Hiêu biệt chân thật. Vậy 
tri kiên như phương tiện hướng dân thực hiện. 


Như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhận thấy được mặt trăng phải vượt thoát khỏi ngón tay, 
cũng như vậy, vượt thoát khỏi tri kiên mới năm bắt được thực tại. 


L. Tự Tánh Giả Lập của Sự Vật. 


Thực tại là tự tánh của sự vật. Những hình ảnh của sự vật (thức) theo thời gian kết tựu 
(Tàng thức). Thời gian đi từ tự tánh của sự vật: Chơn không, Thực tại, Thực hữu. Thực 
chất là chân lý thì không biến đổi. Đã là chân lý thì phải thường hằng, bất biến. Vì lẽ đó, 
cho nên ta có thê thấy lại trong thực tại bên ngoài cái ý niệm thời gian, mà ta biết một 
cách tuyệt đối. Đó là ý niệm lại cái thực tại thì không còn là thực tại, dù trải qua một sát 
na, nó chỉ là một quá khứ. Tri kiến là tâm quá khứ. Chân thể là sự trở lùi của Sử tính Thời 
tính, vì thời tính là sử tính. Ấn tượng tri giác vận chuyền nối tiếp như một dòng sông 
chảy xiết. Dòng nước trôi chảy liên miên, những giọt nước không bao giờ lập lại, nhưng 
những giọt nước đều có hình ảnh giống nhau; do đó dù tự thể của chúng luôn luôn sai 
biệt, nhưng hình ảnh chúng không sai biệt. 


Nhị Nguyên Tính (Xem Nhất Nguyên Luận, Phổ Nguyệt, 2003): 


Chủ thê gồm có lục căn: nhãn nhĩ tĩ thiệt thân và ý. Lục căn là căn để chủ yêu tiếp xúc 
đối tượng ngoài và trong tâm, là nguồn sốc, là nhân khi có điều kiện gặp đối tượng, sinh 
ra cảm giác. Lục căn kết 'hợp với lục trần, là đối tượng, là duyên để tạo ra cảm giác hay là 
Thức. Thức này do căn Ý Tác Động với đối tượng vừa sinh ra chơn Thức hay Cảm giác 
thì đồng thời Ý Tác Năng ý niệm hóa nên ta liền có Tri giác hay gọi là Giác Thức. Thí 
dụ, khi ta thấy cô gái, đầu tiên mắt ta thấy một hình ảnh, chỉ thuần là một hình thê được 
hội tụ trong võng mạc của mắt mà thôi, sau đó được dây thần kinh truyền đến não bộ và ý 
thức (hay biết được hay Tri Giác) được cô gái. Sở dĩ Tri giác được cô gái là vì Căn Ý Tác 
Động tiếp xúc với cô gái chỉ nhận được hình ảnh thuần túy mà chưa biết được cô gái. Ý 
Tác Động chỉ ghi nhận, Ý Tác Năng hay Tâm bắt đầu chọn lọc để có ý niệm về đối tượng 
ghi nhận cần được biết này. Ý Tác Năng có sẵn trong Tàng Thức và Ký Ưc (Kinh 
nghiệm) nên nó có thê nhận ra hình thể cảm giác ghi nhận là cô gái. Vậy Thức(Cảm giác) 


và Giác Thức (Tri giác) có chức năng ý niệm hóa đối tượng, nhận ra tên đối tượng qua 
kinh nghiệm cùng những đặc tính của chúng theo quan niệm con người. 


Tóm lại, Chủ Thê (Lục Căn), Đối Tượng (Lục Trần) kết hợp nhờ Căn Ý (thường gọi là Ý 
Thức) mới sanh ra Lục Thức. Thức và Giác Thức còn gọi là Tâm Thức. Tâm thức nây 
được hình thành bởi Nhị Nguyên Tính của Chủ Thê và Khách Thê. 


II. Chân Nguyên. 


Muốn dẹp bỏ tâm quá khứ là trở về giọt nước ban đầu của những giọt nước triền miên lưu 
chảy mà ta đang thây, giảm trừ thời gian từ hiện tại đên đâu nguôn quả thật cũng là một 
giả vọng trong quá trình tư duy mà thôi. 


Trở về nguồn của thực hữu, cái hiện đang là, cái hiện đang là đó, tức là không có tâm quá 
khứ vốn mang nhiều tri kiến nặng nề, làm cho tâm hồn vẫn đục, vọng tưởng triỀn miên 
không dứt. Đó là ta mới giảm trừ thời gian. Còn điểm trở ngại nữa cái tâm không thì 
không còn trung gian của các căn nữa. Vượt khỏi ngũ giác quan của mình để nguyên vẹn 
cái tâm không trực nhận thực hữu. Là ta đã giảm trừ không gian và thời gian, là hai yếu 
tố làm chướng ngại cho cái tâm tự tại vậy. Tâm lúc bấy giờ thê nhập chốn tịch tĩnh y 
nhiên. Thực tại, thực hữu chính nó là nó mà tâm thê nhập ngay lúc ấy và tại ấy hiện tiền. 
Khi dùng văn ngôn để diễn tả cái ý chỉ thì thực hữu ấy không còn là hiện hữu nữa. Giải 
thoát tri kiến là tiễn trình tri thức đúng về nhận thức sai lầm tri kiến giả lập, và giải thoát 
nó, đề trở về thực thê tức là tự tính tuyệt đối của tri kiến hay là con đường giác ngộ. Vậy 
trong sự sống làm thế nào nắm bắt được chân lý tối hậu ấy? Đó là lối dụng công, là 
phương pháp thiền, là cách giải tỏa những khắc khoải của con người trong hàng vạn thế 
kỷ trước khi đức Phật ra đời. Ánh sáng đuốc tuệ đã tỏa ra, đạo pháp tuyệt vời của đức 
Phật đã phổ biến khắp quần sanh. Chúng ta muốn năm bắt chân lý tối hậu ấy, không gì 
bằng dùng những phương tiện tối ưu do đức Phật đưa ra; mà trong mọi cách, theo Phổ 
Nguyệt, chỉ có Trí rộng lớn vô cùng tận, tức là Trí Bát Nhã Cứu Cánh, mới có thể kham 
nhãn tiến tới giác ngộ. Chúng ta cân triển khai Trí Bát Nhã để thê hiện đạo sống hàng 
ngày, bằng cách Thắp Sáng Hiện Hữu trong cái Tâm Bình Thường là ta đã giải thoát mọi 
tri kiến giả lập hầu trở về Chân Tính của vạn hữu. 


IHI. Chân Trí. 


Nhất niệm hay cái Thức nguyên sơ là Thực Tại Điểm trong tiến trình nhận thức khởi đầu 
của Giác Thức Đang Là, cũng là Nhị Nguyên tính của Năng Sở, Chủ Khách, Căn Trần. 
Giác Trí là tiến trình tri nhận của Giác Thức Đang Là, cũng là Nhất Nguyên Tính Tương 
Đối của Trí Thức hay Tư Tưởng. Nhất Nguyên là vì khi Ý Tác Động (Ý thức) của Căn 
tiếp xúc với đối tượng (thực tại giả lập), thành Giác Thức (hay Tâm Thức), lập tức được 
Ý Tác Năng (Ý Trí) ý niệm hóa Giác Thức thành Giác Trí (hay Tâm Trí). Tâm Thức và 
Tâm Trí cùng một Tâm. Thức chuyền thành Trí. Giác Trí Đang Là (hiện tại), đù nằm 
trong đạo lý nhất nguyên, nhưng nó cũng huyễn hóa theo thời gian. Cái Đang Là là sự nối 
tiếp những điểm sát na sanh diệt liên tục. Dòng Giác Trí ấy trôi chảy làm cho Trí và Thức 
liên hợp sanh ra Tư Tưởng. Còn tư tưởng là còn có sự thay đổi, nên chưa phải là chân lý. 
Chân lý thì thường hằng bất biến. Do đó Giác Trí Đang Là thuộc diện tương đối. Chân 
Trí hay Giác Trí Tuệ hay cái Trí Nguyên Sơ được nhận thức ngay nơi thực tại điểm khởi 
đầu tiên trình của động tác Giác Trí Đang Là, cũng là Nhất Nguyên Tính Tuyệt Đối của 


Năng Sở song vong và vô Thời Không. Vậy Chân lý tối hậu hay Tự tính tuyệt đối, hay 
đạo lý Nhất nguyên tuyệt đối là Nhận thức vượt Thời Không, là Tánh Giác hay Tánh 
Không. Không dùng Tư Tưởng suy nghĩ bàn luận mà dùng pháp môn không hai, hay nói 
khác đi làThê hiện, là im lặng không dùng ngôn ngữ mà là Hành là Thiền. Đó là pháp 
"Bắt Khả Tư Nghị", là Trung Đạo. 


IV. Pháp Thể Nhập Chân Trí. 


Thật ra, giải thoát trị kiến, nói rõ, là thanh lọc dòng tâm thức vần đục, là loại bỏ tâm viên 
ý mã, là thúc liêm thân tâm được an tịnh. Côt tủy một sô kinh sau chỉ rõ pháp thê nhập 
chân trí: 


Kinh Kừn Cang. 
Cương Yếu của Kinh Kim Cang là làm thế nào Hàng Phục Tâm và An Trụ Tâm. 


*- Hàng phục tâm: Đưa tất cả các thực tại giả lập vào thực tại tuyệt đối màkhông còn 
thấy thực tại giả lập đó nữa. Nên muốn hàng phục tâm, hành giả trực nhận thê không của 
sự vật, ngay đó lìa tứ tướng (Xa bốn tướng: Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ giả là không có 
khái niệm, không lập lại sự vật để có ý tưởng về sự vật). Thí dụ, khi ta thấy con bò, ta 
biết có tánh thấy, khi ta nghĩ tưởng mông lung, ta biết có tưởng thức thôi, không nên nghĩ 
gì nữa,v.v...(lìa bốn tướng) thì các chúng sanh hay thực tại giả lập đã biển thành hư 
không không còn thấy chúng sanh nào được độ, hay đã được tri nhận thành tánh giác (hư 
không) thì các chúng sanh ấy hay thực tâi giả lập đưa vào thực tại tuyệt đốihay vô vi niết 
bàn (hư không), tức là dòng tâm thức ta làm sao còn vần đục ( không còn chúng sanh đó 
hay thực tại giả lập nữa); đó là cách Phật dạy hàng phục tâm. 


* An trụ tâm. Khi chơn tâm hiển bày (hàng phục tâm rồi) thì phải gìn giữ chơn tâm ấy 
bằng cách: Bồ-tát không có chỗ trụ mà bố thí, tức là không trụ vào Sắc,thinh, Hương, Vị, 
Xúc, Pháp mà bố thí." Trụ là bám vào, dựa vào, lập lại. Bồ thí là ban bố, cho ra cái mình 
có, cái mình biết, xả bỏ. Muốn an trụ tâm Bồ-tát không bám vào (khônglập lại, vô thời 
gian) tất cả các thực tại giả lập (Sắc thinh hương vị xúc pháp) mà phải xả bỏ cái mình biết 
đó (dứt ngay sự tri nhận ấy). 


* Thân tướng không: Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, giả lập hay duyên khởi, 
nên không thể thấy Như Lai bằng thân tướng được. Thân tướng thật không phải thân 
tướng, vì khi nhận thức thân tướng của đối tượng nào, ta chỉ thấy thể không của nó ở lục 
căn mà thôi. Khi tri nhận thể không của Như Lai (Biết được, Tánh Giác), thê không của 
thân tướng đã hòa nhập vào hư không, nên thấy các thân tướng không phải là tướng nữa 
mà là tánh hư không là thật tướng không của Như Lai. 


Kinh Lăng Nghiêm. 


Nên phân biệt kỹ lưỡng thế nào là vọng tâm, và chơn tâm, động và tịnh. Bản chất lục căn, 
lục trần, tướng không của chúng thật sự có sản, và hiện hữu đồng thời với nhau trong hư 
không và chẳng có nhân duyên nào là chủ yếu, cũng chẳng phải tự nhiên chúng được 
thu nhận bởi lục thức hay tâm thức; do khi lục căn và lục trân hòa hợp với nhau mà thành 
lập, cũng như chẳng phải tự nhiên chúng ta nắm bắt được bản giác mà phải tri nhận tâm 


thức vừa hòa hợp bởi căn trần. Trong kinh Lăng Nghiêm chủ đích của Phật muốn chỉ cho 
hội chúng biết mọi người đều có tánh giác trong sáng, gọi là Tánh Giác Diệu Minh (Diệu 
Tánh Chơn Như) hay Như Lai Tạng hay Chơn Tâm... Sáu căn là gốc luân hồi, sáu căn 
cũng là gốc giải thoát. Trong cái thấy biết của sáu căn, chạy theo phân biệt là gốc vô 
minh, trong cái thấy vô phân biệt là Niết Bàn. Đó là con đường trở về Tánh Giác. 

Kinh Viên Giác. 

Giáo nghĩa cốt tủy của kinh Viên Giác là lời Phật chỉ bày "Tánh Viên Giác" đều có sẵn 
nơi mỗi chúng sanh. "Viên Giác" là kết quả tu tập hay là Viên Giác là sự sáng suốt, tánh 
tròn đầy, là Phật quả. Muốn đạt đến Viên Giác phải dùng "bản nhân địa' để thấu suốt vô 
minh vì vô minh và bản giác cùng chung trong tâm, nên tánh giác không thể không có vô 
minh. Có vô minh hay không có vô minh đều bỏ là tùy thuận tánh tịnh Viên Giác. Qua 
bài kệ sau, đức Thế Tôn muốn truyền lại ý nghĩa của kinh: ( Các đoạn, hoặc kệ Phật nói 
trích trong kinh Viên Giác do TS. Thích Thanh Từ dịch từ Hán Văn) 

Văn Thù ông nên biết 

Tất cả các Như Lai 

Từ nơi bản nhân địa 

Đều dùng giác trí tuệ 

Thấu suốt được vô minh 

Biết kia hoa trong hư không 

Là hay khỏi luân chuyển 

Lại như người trong mộng 

Khi tỉnh chẳng có gì 

Tánh giác như hư không 

Bình đẳng không động chuyển 

Giác khắp mười phương cõi 

Liền được thành Phật đạo 

Huyễn diệt không nơi chốn 

Thành đạo cũng không đắc 

Tánh nó tròn đầy 

Hay phát tâm Bồ Đề 

Các chúng sanh đời sau 

Tu theo đây khỏi tà kiến 


Kinh Pháp Hoa. 


Phần Thể Nhập Tri Kiến Phật, thiết tưởng cần đến kỷ thuật hay phương pháp thực hành 
để nắm bắt Tri Kiến Phật. Thật vậy, sau khi được Phật Khai (Chỉ Cho Biết kinh nghiệm 
của Ngài), Thị Ngộ (Dạy chỗ thâm áo để tu hành hay những đặc điểm của Tri Kiến Phật 
hay Tánh Giác), và pháp Thể Nhập Tri Kiến Phật, tức pháp công phu. Khi chúng sanh 
hiểu rõ pháp học, đối với tha nhân (lợi tha, giác tha), đối với mình (tự lợi, tự giác) bằng 
giới luật nghiêm minh, thì pháp hành kinh Pháp Hoa mới đạt cứu cánh là thành Phật đạo. 


Trước hết phải coi thường thân tứ đại (Sắc uẩn), phá thọ ấm (là hai phẩm Dược Vương Bồ 
Tát Bỏn Sự và Diệu Âm Bồ Tát), đến tưởng ấm là phẩm Phổ Môn. Tưởng ấm là nguồn 
gốc của khổ đau, vọng niệm tư tưởng. Phá tưởng ấm bằng cách xoay lại tánh nghe của 
mình. Khi xoay lại nghe tánh nghe của mình, thì mọi niệm tưởng dừng, khi niệm tưởng 
dừng thì kinh sợ hết, thì khổ đau không còn. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm cứu cho chúng 
sanh hết khổ. Vậy khi nghe một âm thanh, ta biết có tánh nghe, tức là khi nghe một âm 
thanh ta xoay lại nghe (biết) tánh nghe (nhĩ thức) của mình, tíc Nhập được Trï Kiến Phật. 
Tuy nhiên muốn giữ được thâm tâm và Bồ Đề tâm hay là duy trì Tri kiến Phật bền lâu, 
hành giả nên tiếp tục đọc tâm chú để tránh kẻ hở cho tưởng thức xen vào. Tâm chú Đà La 
Ni tức khi đọc chú ta Biết có niệm chú. Đó là phá hành ấm. Hoặc giả khi thể nhập Tri 
Kiến Phật rồi, là lúc xa lìa Tri Kiến đó và tiếp tục nghe lại tánh nghe khác. "Hành trình 
thể nhập tri kiến Phật là sự miên mật 7ñáp sáng hiện hữu trong từng khoảnh khắc của 
từng tánh nghe( Tâm Thức), sống tĩnh giác với sự xoay chiều về Tâm Trí và Vô Thời 
Gian." Cuối cùng phá luôn thức ấm tức là chuyển thức thành trí hay giác trí, mà phải vượt 
khỏi thời gian để thể nhập Tri Kiến Phật và miên mật thắp sáng Tri Kiến Phật mãi. 


Kinh Hoa Nghiêm. 


Kinh Hoa Nghiêm này đã hoàn toàn ở trong lánh vực xứng tánh bất khả tư nghì giải thoát 
mà xương minh, nên mỗi lời mỗ câu trong kinh lấy toàn thê pháp giới tánh làm lượng. Đã 
là toàn thê pháp giới tánh nên tất cả Giáo, Lý, Hạnh, Quả nơi đây đều dung thông vô 
ngại, nên cũng gọi là vô ngại pháp giới. Từng bực cứu cánh của vô ngại pháp giới là sự 
sự vô ngại chỗ chứng nhập hoàn toàn của chư Phật mà chư pháp thân Bồ Tát thời được 
từng phàn.Tắt cả cảnh giới đều phat xuất từ Chơn Tâm hay Căn Bản Trí. "Chơn Tâm vốn 
thanh tịnh, đầy đủ và trọn sáng, nhưng cũng có nhiều diệu dụng, trong số đó có hai diệu 
dụng dưới đây là quan trọng nhứt: 


a) Diệu dụng năng sanh tạo ra thế giới, sum la vạn tượng. 


b) Diệu dụng cứu độ, hướng về việc thực hành các đại nguyện của Bồ Tát Phố Hiền 
nhăm cứu vớt chúng sanh. 


Cái nhìn viên dung bắt nguồn từ Chơn Như trong sáng, dung nhiếp tất cả vật trong vũ trụ, 
thu nạp hình ảnh của vạn vật trong cái gương như thể tánh của nó, và chính nhờ cái nhìn 
viên dung ấy mà chúng ta mới thấy rằng vạn pháp sai biệt cùng phát xuất từ Chơn Như" 
(L.H. Tiọnh Huệ). Kinh Hoa Nghiêm nhằm xiễn dương cái lý viên thông vô ngại của 
Phật Pháp, suốt quá trình tu tập gồm 4 giai đoạn Giáo, Lý, Hạnh, Quả. Pháp học đầy đủ, 
thông suốt bốn pháp giới như trên, giữ giới hạnh nghiêm minh, thê nhập căn bản trí là 
Pháp thành của các Bồ Tát vậy. 


Kinh Lăng Già. 


Đai để, kinh Lăng Già Phật chỉ rõ như như là bản giác, tự nhiên có sẵn muôn thuở 
cùng khắp thanh tịnh thường hằng không sanh không diệt nữư hư không vô tận, đó là 
lý pháp; còn frí tuệ là thủy giác, phải dùng pháp giác trí tuệ trên để hiển lộ cái minh tâm 
và kiến tánh mới thành Phật đạo. Ví như bản giác là thê hư không vô tận, trí tuệ là tướng 
hư không của giác trí giới hạng bởi lục căn và khi hòa nhập vào hư không vô tận thì 


tướng hư không hòa tan trong hư không vô tận thành một thể không không còn phân biệt 
gì giữa lý và trí, đó là dung hợp thành lý trí vậy. 


IV. Kết Luận. 


Giải thoát tri kiến, nói chung, là lột xác hết mọi vọng tưởng quá khứ, hiện tại hay tương 
lai, là hành trình đi đến chân nguyên, là tĩnh giác, là thắp sáng hiện hữu, là thể nhập tri 
kiến Phật, v.v. Giải thoát tri kiến được định nghĩa như thanh lọc dòng tâm thức đang trôi 
chảy. Giải thoát tri kiến còn dùng quán tưởng để loại bỏ mọi giả lập của tư tưởng; như 
các loại thiền quán bao gồm cả Niệm Phật (Tịnh Độ), Niệm Chú (Mật Tông), Tứ Niệm 
Xứ hay Minh Sát Tuệ, Thiền Định hay Tổ Sư Thiền gồm Thoại Đầu và Công Án.. Từ đó 
chúng ta mới có thể mở ra sự tư duy vượt khỏi thời gian và không gian đến bờ Giác Ngộ 
Giải Thoát để Sống Đời Tự Tại. 


Tham khảo 


Cót Tủy các Kinh Căn Bản của Phật Giáo. Phố Nguyệt, 2006, trích trong website Tạng 
Thư Phật Học: 

http:/www.vnbc.org/T TPG/ 
Thực Tại và Chí Đạo, 2002. Phô Nguyệt đăng trong website Tạng Thư Phật Học. 


